PHÁP BẢO DÀNH CHO MỌI NGƯỜI 


(Tập 2) 


Pañña Dipa Tuệ Đăng&Supañña Thiện Trí dịch 


Quà Pháp bảo cao qúy hơn mọi món quà khác 


- Đức Phật - 


Thái độ chấp nhận đúng đắn 
Ajahn Jagaro 


Điều quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là huấn luyện tâm . Nếu chúng ta 
thành thật chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta dành hầu hết thời gian của mình để quan 
tâm, chăm sóc cơ thể (thân) của chúng ta. Một phần lớn cuộc đời của chúng ta bỏ ra là 
dành cho việc bảo vệ thân, lo cho thân ăn no, mặc âm, tìm chốn để cho thân nương 
náu, giữ cho thân được ấm áp, dễ chịu. 


Nhưng một cơ thể khỏe mạnh không có nghĩa là luôn đồng hành với một cái tâm lành 
mạnh. Khi chúng ta bắt đầu nhìn, lắng nghe và biết nhận thức về bản thân, chúng ta 
nhận ra rằng tâm của chúng ta chẳng hề lành mạnh tí nào. Điều này có nghĩa gì? Nó 
có nghĩa là chúng ta chẳng hề có sự hạnh phúc, vui vẻ hoặc có sự an ỗn trong tâm. 
Tâm của chúng ta chất chứa mọi thứ kêu ca, phàn nàn, khó chịu, các ý nghĩ tiêu cực, 
nhỏ nhen, đố ky, ghen ghét, ham muốn, kỳ vọng, nôi sợ hãi và lo lắng dai dẳng. Đây là 
những gì chúng ta gọi là các vấn đề hay sự đau yếu dai dẳng của tâm. 


Ngày nay, đặc biệt là ở các nước phương Tây, ngày càng có nhiều người nhận thức 
được sự đau yếu của tâm và đang tìm một phương cách để chữa trị hoặc chí ít là 
giảm sự đau yếu này để tâm có thể thực sự được an ồn, hạnh phúc và vui tươi. Đây 
là lý do tại sao mọi người hiện nay đang hướng tới việc hành thiền cũng như thực hành 
những con đường để tu tập và rèn luyện tâm ý khác nhau. Bất cứ con đường nào 
chúng ta chọn, mục đích của tất cả chúng ta về cơ bản là giống nhau. Tắt cả chúng ta 
đều tìm kiếm hạnh phúc. Tất cả chúng ta đều phấn đấu để có được một cái tâm an vui 
và hạnh phúc. 


Giáng sinh một thời điểm truyền thống của tình yêu và hòa bình, hòa bình cho toàn 
thế giới và tình yêu đối với toàn thể nhân loại. Đó là thời gian chúng ta được cho là 
phải yêu thương tất cả mọi người, yêu thương với một trái tim rộng mở . Nhưng rồi 
chúng ta nhận thấy rằng cuộc sống của chúng ta đối với lý tưởng này chỉ là một sự xa 
vời, và do đó mà có sự tìm kiếm này, có mối quan tâm trong việc rèn luyện tâm ý này. 
Và con đường nào mà chúng ta phải bước đi? Việc này, chúng ta phải tự mình tìm ra vì 
những vị đạo sư vĩ đại chỉ chỉ ra con đường. 


Vì vậy, người ta tìm đến trung tâm Phật giáo này và nghe nói về con đường theo thuật 
ngữ của Phật giáo, chúng ta thực hành thiền Phật giáo, sử dụng một kỹ thuật và một 
phương thức rèn luyện tâm ý riêng của Phật giáo. Nhưng hãy nhớ rằng mục tiêu và sự 
quan tâm của con người là để tìm cho được sự an vui và hạnh phúc, và mỗi người 
trong chúng ta phải tự quán chiếu kinh nghiệm của riêng mình. Chúng ta tất cả 

đều khác nhau mặc dù chúng ta tất cả đều giống nhau. 


Khi Đức Phật mô tả một con người, Ngài không nói rằng một số người được tạo thành 
như thế này và những người khác được tạo thành như thế kia. Ngài nói rằng thân của 
con người được tạo thành từ bốn yếu tố - nước, đất, gió và lửa - và rằng ai cũng đều 
có cảm thọ, ai cũng có khả năng nhận thức và ghi nhớ, tưởng tượng và xây dựng, và 


tất cả đều có ý thức. Tất cả những ai hiện vẫn chưa giác ngộ đều có những vấn đề 
như nhau, họ đều không thực sự hạnh phúc hay thực sự an tịnh. Vì vậy, là con 
người, chúng ta cùng có mối quan hệ quan trọng này đối với nhau, nghĩa là tất cả 
chúng ta đều mong mỏi sự an bình và hạnh phúc, và tất cả chúng ta đều cùng chung 
một cảnh ngộ. 


Làm thế nào để chúng ta có thể tìm thấy sự an bình này? Điều rất quan trọng trong 
cuộc sống của chúng ta chính là thái độ của chúng ta. Thái độ đúng đắn, như tôi vẫn 
nói, là điều quan trọng nhất. Nếu bạn có thái độ sai, sẽ có đau khổ và khó khăn, nhưng 
nếu bạn có thái độ đúng đắn, sẽ có sự an vui. Tất cả chúng ta đã ngồi thiền tối nay tập 
trung vào hơi thở và chúng ta đã kinh nghiệm được gì? An tịnh hay căng thẳng? Nó 
hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ củacác bạn, đúng vậy không? 


An tịnh có nghĩa là sao? Đôi khi chúng ta lý tưởng về ý nghĩa của nó. Nếu chúng ta 
nghĩ rằng tâm trí của chúng ta phải luôn luôn tĩnh lặng và hoàn toàn ổn định, điều này 
rất khó đạt được và cũng rất khó để duy trì trong cuộc sống bình thường của chúng ta 
trong khi chúng ta phải giao tiếp nhiều cũng như có những mối xung đột với người 
khác. 


Vì vậy, chúng ta phải có một khái niệm khác về sự bình an, chúng ta phải thay đồi thái 
độ của chúng ta. Thái độ đúng đắn chúng ta nên phát triển để mang lại sự an tịnh và 
thư giãn cho tâm là thái độ nào? Đó là thái độ chấp nhận những gì đang xảy ra như nó 
thực là ngay trong khoảnh khắc hiện tại, nó như thế nào chấp nhận nó y như thế ấy. 
Bằng cách chấp nhận để cho sự việc diễn ra đúng như nó đang thực sự hiện hữu sẽ 
đưa đến sự thư giãn và an tịnh cho tâm. Nếu bạn không chấp nhận thực tại và đang 
hành động với ý tưởng kỳ vọng: Sự việc phải như thế này, nó phải xảy ra như vậy, phải 
diễn ra theo cách này... có nghĩa là bạn đang chối bỏ hiện tại. Khi bạn chối bỏ thực tại, 
luôn luôn có sự căng thẳng và ngay cả sự an tịnh cũng chẳng có. 


Vì vậy, điều đầu tiên là chấp nhận và học để chấp nhận. Khi suy nghĩ đến, bạn ghi 
nhận chúng và để cho chúng đi. Bạn chấp nhận rằng việc đó hoàn toàn tự nhiên, đó 
chỉ là một cách sinh hoạt của tâm. Đó là cái cách mà tâm đang vận hành ngay trong 
giây phút này. Thái độ chấp nhận ngay lập tức này mang đến cho bạn một cảm giác an 
bình và thư giãn. Đây là điều này là vô cùng quan trọng vì nếu bạn đến với thiền với ý 
muốn là để đạt được một điều gì đó hoặc thành tựu một cái gì đó, một khi đã có sự kỳ 
vọng hoặc ép buộc thì bạn sẽ không còn có sự thực hành trong an tịnh. 


Chúng ta đang hành thiền để có được an tịnh, vì vậy hãy giữ sự an tịnh ngay từ khi mới 
ngồi xuống, bằng cách có một sự khởi đầu trong sự an tịnh. Chúng ta thực hành con 
đường tâm linh để có được sự an bình do đó, điều quan trọng là phải được an bình 
ngay trong khoảng khắc này. Sư nhấn mạnh đến sự an tịnh ở đây không nhất thiết 

là phải hoàn toàn tĩnh lặng. Nó không có nghĩa là trống rỗng- một sự tĩnh lặng của tâm 
do không có sự suy nghĩ. Để có được sự an tịnh không có nghĩa là chúng ta phải trải 
qua cả một ngày trời mà không hề có một chút căng thẳng , không hề có sự xích 
mích, bồn chồn hoặc xung đột. Nó không có nghĩa là chúng ta phải trải qua cả một 
ngày trời lúc nào cũng mĩm cười như một pho tượng Phật. 


Bạn không phải là một tượng Phật, chúng ta là những con người có cảm xúc, sống 
trong một cái thân có cảm giác. Nếu như trong bạn có sự lý tưởng rằng để được an 
tịnh có nghĩa là phải như một tượng Phật, điều này chỉ làm cho bạn ngày càng thêm 
thất vọng, nghĩa là càng ngày bạn càng không có được sự an tịnh. Vì vậy, sư' lập lại, 
thái độ chấp này, chấp nhận tình huống, chấp nhận chính mình và chấp nhận những gì 
mình đang trải nghiệm trong đời sông sẽ đưa đến sự thư giãn. Sẽ có sự thư giãn nếu 
bạn có thê chỉ đơn thuần chấp nhận. 


Thái độ chấp nhận này cũng là phương tiện để phát triển tình thương. Chúng ta đề ra 
một lý tưởng rất cao rằng tình yêu phải nên như thế nào, rằng chúng ta phải yêu 
thương người khác và yêu cả nhân loại. Yêu, chỉ đơn giản có nghĩa là tôi có thể chấp 
nhận được bạn và cho bạn một khoảng không gian để tồn tại mà không có sự ác cảm 
với bạn hoặc phê bình, chỉ trích bạn quá mức, tôi cũng không muốn làm điều gì đó để 
thay đổi con người của bạn. Đây là bước đầu tiên của sự thương yêu- chấp nhận, nó 
cho phép người khác được sống theo đúng con người của họ, và không chấp chặt 
vào sự ác cảm. Chấp chặt vào sự ác cảm có nghĩa là bạn luôn tìm lỗi lầm, tìm những gì 
bạn không thích hoặc không đồng ý với đối tượng và dính mắc vào đó. 


Bạn trở nên bị ám ảnh bởi những lỗi lầm thay vì thương yêu, bạn đang cố gắng để 
tiêu diệt người khác trong tâm trí của bạn. Vì vậy, chấp nhận ở đây chính là nền tảng 
cho tình thương phát sinh. Cũng như chúng ta chấp nhận tình huống hiện tại với 
những gì chúng ta đang trải nghiệm trong tâm của chúng ta, chúng ta chấp nhận người 
khác đúng như con người thật của chính họ với những mặt hạn chế và khác biệt , cho 
họ một khoảng không gian để hiện hữu và tồn tại. 


Khi chúng ta bắt đầu phát triển thái độ này, sự an bình sẽ sinh khởi trong tâm của 
chúng ta, an bình với chính mình và chính trên nền tảng của sự an bình đó, tất cả 
những gì (cần để duy trì và nuôi dưỡng tình thương) mà chúng ta gọi là cao 
thượng, tôn trọng, và khéo léo (thiện xảo) sẽ sinh khởi. Từ an bình đưa đến chánh 
niệm. 


Đức Phật dạy rằng cũng giống như dấu chân của một con voi có thể bao gồm dấu 
chân của tất cả các loài động vật khác, tương tự như vậy, từ nền tảng an bình và 
chánh niệm, mọi thiện tháp có thể vun bồi, tăng trưởng và phát triển. 


Tôi nhớ lần đầu tiên khi tôi bắt đầu hành thiền, thái độ chấp nhận này là một trong 
những điều rất khó đối với tôi. Trong khi tu theo tập dưới sự hướng dẫn của 

ngài Ajahn Chah, có hai điều mà đối với tôi ngài dường như rất chú trọng . Thứ nhất 
là đạo đức (giới) và thứ hai là thái độ. Đạo đức hay kỷ luật chỉ là cách làm việc, cách 
sống có trật tự để giúp chúng tôi có thể sống với nhau, và trên nền tảng kỷ luật đó 
chúng tôi tu tập để vun bồi một thái độ đúng đắn. 


Cho dù là một người đang sống trong một tu viện hay trong một gia đình, cuộc sống 


sẽ luôn là một sự khó khăn và tranh đấu cho đến khi người ấy có được thái độ đúng 
đắn này. Chỉ ngay khi phát triển được thái độ đúng đắn này, người ấy Sẽ có sự an 
bình và một cảm giác nhẹ nhõm. Đừng đặt một lý tưởng cao như vậy về sự an bình và 
tình yêu mà lý tưởng đó chúng ta không thể đạt được nêu vẫn còn ở dưới dạng hình 
hài này của con người, với những mặt hạn chế của chúng ta. 


Với một thái độ mới, chúng ta bắt đầu thấy rằng sự an bình không có nghĩa là luôn luôn 
có được sự hạnh phúc tột đỉnh trong đó ta yêu thương tất cả mọi người và tất cả mọi 
thứ. Thái độ này chấp nhận này có nghĩa là chấp nhận mọi thứ như chúng đang hiện 
hữu, thư giãn và dành khoảng trống cho người chung quanh vàcho các tình huống. 
Thái độ này đem đến cho chúng ta sự an bình đích thực. 

Theo: The Right Attitude of Acceptance 


Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 


Quan hệ gia đình 


Ajahn Sumedho 


Theo: The Human Family 


Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 
Hành vi bất thiện, các tầng Thánh và Níp-bàn 
Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 


Kamma -Patha, “đường lếi hành động” hay nghiệp đạo là một danh từ để gọi nhóm 
gôm mười loại hành vi thiện hoặc bất thiện. 


Theo đạo đức Phật giáo, có mười hành vi bất thiện. Ba trong số những hành vi bắt 
thiện xuât phát từ thân được gọi là kaya kamma (thân nghiệp).Kaya-kamma gôm có 
sát sanh, trộm cặp và tà dâm. 


Có bốn hành vi bất thiện thuộc về lời nói được gọi là khẩu nghiệp (Vaci -kamma). Bốn 
loại khẩu nghiệp này là nói dối, vu khống, nói lời thô ác và nói lời vô ích chẳng hạn như 
nói chuyện tầm phào hoặc nói tâng bốc, nịnh hót. 


Nếu chúng ta phân tích tâm, chúng ta sẽ thấy có ba hành vi bất thiện mà chúng ta thực 
hiện với tâm của chúng ta, gọi là Namo- kamma. Chúng là đố ky, sân hay ác ý, và tà 
kiến. Như vậy có mười loại bắt thiện nghiệp khác nhau. Chúng ta có thể nhắc lại một 
lần nữa là ba nghiệp thuộc về thân, bốn nghiệp thuộc về khẩu và ba nghiệp thuộc về ý. 


Do bởi mười bắt thiện nghiệp này mà chúng ta nhận được các quả bất thiện. Bạn gieo 
như thế nào, bạn gặt như thế ấy. Vì vậy nếu bạn ăn cắp, sát sanh, đố ky v.v... bạn sẽ 
trải nghiệm những đau khổ mà bạn đã gây cho người khác. 


Có mười hành vi tương phản được gọi là thiện. Thí dụ: Bố thí, giữ giới, hành thiền, có 
chánh kiến, chánh định và chánh niệm. Chúng ta phân những hành vi thiện này thành 
ba nhóm: Bồ thí (dana), trì giới (sila) và hành thiền (bhavana). Những hành vi bất thiện 
đưa đến những kết quả bắt thiện, vì vậy làm những việc công đức, có lòng nhân hậu 
biết chia sẻ với người khác, có thiện ý đối với người khác và hành thiền là những hành 
vi thiện sẽ đem lại kết quả thiện. Suy nghĩ thiện, nói lời thiện, làm việc thiện sẽ cho quả 
thiện. 


Chứng đắc các tầng Thánh 


Theo tâm lý học Phật giáo, có ba căn nguyên bắt thiện và vì chúng mà chúng ta phải 
chịu tái sanh. Ba căn nguyên này là lobha, dosa, moha (tham, sân, si) — chúng gây 
đau khổ cho chúng ta. Để loại bỏ tham, sân, si, chúng ta phải hành thiền và hành thiền 
thật nhiều. Do bởi ba căn nguyên này, chúng ta không bao giờ tìm thấy hạnh phúc và 
không bao giờ có được sự bình an. Để loại bỏ ba căn nguyên này, chúng ta phải thực 
hành rất nhiều. Để loại trừ tâm tham (lobha), chúng ta sẽ thực hành từ bỏ (alobha: vô 
tham). Dosa (sân), sẽ chuyển hóa thành adosa (vô sân) qua thực tập- từ ác ý chúng ta 
tu tập để phát triển thiện ý. Và Dosa (si), vô minh qua sự thực tập, chúng ta sẽ chuyền 
vô minh thành tuệ giác (amoha). 


Nếu chúng ta muốn đạt đến tằng Thánh thứ nhất (Nhập lưu: Sotapanna), chúng ta phải 
loại trừ sáu trong số mười hành vi bất thiện — tất cả ba nghiệp của thân (sát sanh, trộm 
cắp và tà dâm), hai trong số bốn loại khẩu nghiệp : Nói dối và nói lời thô ác. Đối với ý 
nghiệp chúng ta phải loại trừ tà kiến. Nếu chúng ta có thể loại trừ sáu hành vi bất thiện 
này, chúng ta có thể đạt được tầng Thánh thứ nhất gọi là Nhập lưu. 


Làm sao chúng ta biết được chúng ta đã chứng đắc một tầng Thánh? 


Không một ai có thể biết được bạn đã chứng đắc một tầng Thánh, chỉ có mỗi một mình 
bạn hay biêt mà thôi. 


Nếu bạn muốn đạt đến tầng Thánh thứ hai (Nhất lai: Sakadagami), bạn phải tu tập để 
làm yếu đi tất cả mười hành vi bất thiện. Khi bạn trở thành một bậc Nhập lưu, bạn phải 
loại trừ sáu hành vi bắt thiện. Về tầm vóc mà nói, bạn giống như một người đang vác 
một gánh nặng trở thành nhẹ nhàng như một con ruồi. Đây là sự khác biệt giữa việc 
làm một con người bình thường với mười hành vi bất thiện và một con người đã chứng 
đạt được tầng Thánh thứ nhất và đã loại trừ được sáu trong mười hành vi bất 

thiện. Khi bạn trở thành một bậc Nhất lai, bạn trở nên nhẹ nhàng như chân của con 
ruồi. 


Đề đạt được tầng Thánh thứ ba, bậc Bắt lai (Anagami), bạn phải loại trừ gần như toàn 
bộ mười hành vi bât thiện, chỉ còn một tí chút sân và một tí chút tham. Khi một người 


đạt đến tầng Thánh cuối cùng, bậc A-la-hán, mười hành vi bất thiện này đã được đoạn 
tận. Bậc A-la-hán chứng đặc Níp-bàn (Nibbana). 


Níp-bàn có hai giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu tiên là Sa-upadisesa-Nibbana 
(Hữu dư Níp -bàn), người chứng đắc Níp-bàn vẫn còn sống, vẫn còn cái thân này gồm 
năm uẫn ( panca khanda) : Sắc uẩn (rupa), thọ uấn (vedana), tưởng uần (sanna), hành 
uần (sankhara) và thức uần (vinama). Năm uẫn vẫn còn đó, và bậc chứng đắc này. vẫn 
còn có những ý nghĩ khác nhau, vẫn trải nghiệm những cảm thọ lạc và cảm thọ khổ 
khác nhau, nhưng vị ấy trải nghiệm chúng không có sự chấp thủ, những đau khổ hoặc 
hạnh phúc trong tâm được thay bằng trạng thái tâm xả. Khi tắm thân ngũ uẫn còn đó 
thì vị ấy còn nhu cầu để ăn, nhu cầu để làm một số . công việc nào đó, nhưng mọi thứ 
được làm không có sự chấp. thủ. Bậc chứng đắc vẫn còn tắm thân này, vì vậy vị ấy vẫn 
phải làm những việc cần thiết để duy trì nó, cho đến khi chắm dứt tuổi thọ. Vì vậy, với 
giai đoạn đầu tiên của Níp-bàn, bậc chứng đắc vẫn còn phải làm mọi thứ, nhưng lời 
nói, ý nghĩ và hành động của vị ấy không còn tham, sân, si và không có mặt của sự 
chấp thủ. 


Chẳng có khoảnh khắc nào cao quý hơn khoảnh khắc. chứng đạt được giai đoạn đầu 
của Níp-bàn. Thực ra, trong tật cả mọi khoảnh khäc nhau trong đời, khoảnh khắc 
chứng đạt được giai đoạn đâu tiên của Níp-bàn này là quan trọng nhất trong toàn cõi vũ 
trụ. 


Đây là giai đoạn đầu của Nip-bàn, -upadisesa-Nibbana, Níp-bàn vẫn còn tắm thân ngũ 
uân này. 


Giai đoạn thứ hai của Níp-bàn được gọi là an-upadisesa Nibbana, Níp-bàn không còn 
tắm thân ngũ uần này. Có nghĩa là cái tâm giác ngộ và thân này đã tách rời. Nhưng 
ngay cả đến như vậy, một thứ gì đó vẫn còn. Đó chính là Chân lý Cao thượng thứ ba — 
Nirodha: Diệt đế trong khi các Chân lý cao thượng khác không còn nữa. Ngoài ra, còn 
có sự hiện hữu Dhamma ayatana (Pháp xứ) và Dhamma dhatu (Pháp cảnh). Trong 
giai đoạn này của Nip-bàn, “con người” - năm uẫn- không còn nữa, và không còn 
những trạng thái đau khổ hoặc hạnh phúc. Toàn bộ tiến trình na-yo (danh-sắc) được 
kiểm soát. Đây là giai đoạn thứ hai của Níp-bàn, an-upàdisesa Nibbana, Vô dư Níp- 
bàn. 


Trong Vua Milinda vấn đạo, có một cuộc đối đáp giữa nhà vua và bậc thông thái nhất 
thời đó tên là Nagasena: “Ong đã cho ta quá nhiêu định nghĩa khác nhau về Níp-bàn, 
nhưng làm sao chúng ta có thê_ biệt chắc là có Níp-bàn hay không?” Nagasena trả lời: 
“Tâu Bệ hạ, ngài nói về gió, nhưng có gió không?” 

Nhà vua trả lời: “Không có gió làm sao ta thở được?” 


Nagasena đáp: “ Nhưng hạ thần đâu có thấy gió”. 


Nhà vua trả lời: “Ông không thấy gió, nhưng ông đang thở, ngay cả ta không thấy gió, 


nhưng ta thấy ông đang thở, và ta biết là ông đang sống.” 


Nagasena đáp: “Cũng vậy, Níp-bàn cũng giống như gió. Ngài không thấy nó, nhưng 
nó vân đang hiện hữu đó thôi. ” 


Tất cả chúng ta đang thở, nhưng không một ai trong số chúng ta có thê thấy được hơi 
thở của người khác. Tương tự như vậy, không một ai có thể nhìn thấy Níp-bàn, nhưng 
chúng ta có thể kinh nghiệm Nip-bàn. Bởi vì bạn có thể kinh nghiệmc được hơi thở, 
bạn có thể kinh nghiệm Nip-bàn cho dẫu bạn không nhìn thấy nó. Hãy cố gắng tinh tấn 
đề đạt những trạng thái Níp -bàn này. 


Theo: Blooming in the Desert 
Favourite teachings of the Wildflower Monk Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 


Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí 


Thiền hành theo truyền thống tu trong rừng của 
Thái 
Ajahn Nyanadhammo 


Trong bài Pháp này, tôi muốn tập trung hướng dẫn các điểm căn bản trong thiền 
hành. Tôi sẽ nhấn mạnh bằng cách nào, khi nào, ở đâu và tại sao có hình thức thiền 
tập này. 


Tôi có ý định trình bày bao gồm trong bài Pháp này những hướng dẫn thực tiễn về mặt 
kỹ thuật cho phương pháp thiền hành và các hướng dẫn nhằm giúp hành giả có thể 
dần dần xây dựng định tâm, hướng đến sự quán chiếu và có được trí tuệ qua hoạt 
động thiền hành. 


Đức Phật nhắn mạnh việc phát triển chánh niệm trong bốn oai nghi chính của thân: 
Đứng, ngồi, nằm và đi (22 DN, MN 10). Ngài cũng khuyến khích chúng ta phải chánh 
niệm trong tất cả các tư thế, để có được sự tỉnh giác và sự ghi nhớ về những gì 
chúng ta đang làm khi chúng ta đang ở trong bất kỳ một tư thế nào đó. 


Khi các bạn đọc về cuộc sống của chư Tăng, Ni vào thời Đức Phật, bạn sẽ thấy rằng 
nhiều người đã đạt được các tầng Giác Ngộ khác nhau trong khi đi thiền hành. Thiền 
hành được gọi là Cankama trong Pàii. Thiền hành là một hoạt động qua đó hành giả có 
thể tập trung trung tâm ý, phát triển kiến thức thẩm sát cũng như trí tuệ. 


Đối với một số người, thiền hành có một sức lôi cuốn tự nhiên bởi vì họ thấy đi thiền 
hành dễ dàng và tự nhiên hơn là ngồi thiền. Khi họ ngồi, họ cảm thấy buồn tẻ, hoặc 
căng thẳng, hoặc dễ bị phân tâm. Tâm của họ không lắng dịu. Nếu bạn cũng lâm 

vào trường hợp như thế này, đừng cố ngồi, thử thay đổi tư thế và làm một cái gì mới. 


Làm một điều gì khác, thử thiền đứng hoặc thiền hành. Tư thế mới này có thể cho bạn 
một số phương tiện thiện xảo khác đề áp dụng trong việc rèn luyện tâm. Tât cả bôn tư 
thê thiên chỉ là những kỹ thuật và đông thời là các phương pháp dùng đề tu tập và rèn 
luyện tâm. 


Hãy thử thực hành thiền hành và bạn có thể bắt đầu thấy được sự lợi ích của nó. 
Truyền thống tu tập trong rừng ở Đông Bắc Thái Lan nhắn mạnh rất nhiều đến 

việc thiền hành. Nhiều tu sĩ thường đi bộ hàng giờ như là một cách để phát triển định 
tâm - đôi khi họ đi từ 10 đến 15 giờ một ngày! 


Đại đức Singtong Ajahn quá cố thường đi thiền hành rất nhiều đến độ những bước 
chân của ngài đã tạo ra một vệt lún sâu trên con đường thiền hành của mình và những 
giới tử thường phải đến để lắp các chỗ trũng đó. Con đường cát mà ngài đã dùng để 
đi thiền hành luôn trũng xuống vì ngài thường thực hành thiền hành nhiều giờ trong 
một ngày - có khi đi tới 15 giờ một ngày! Tôi biết một nhà sư khác đã đi thiền hành 
nhiều đến nỗi ông không còn bận tâm đến việc đi vào lều của mình ban đêm. Sau khi 
đã thực sự mệt mỏi do đi thiền hành suốt ngày, đến khuya, vị ấy. nằm xuống ngay trên 
con đường thiền hành và dùng nắm tay của mình làm gối. Vị sư ấy đi ngủ với chánh 
niệm sau khi đã lập quyết tâm sẽ đứng dậy ngay vào thời điểm mình vừa thức giấc. 
Ngay sau khi thức dậy, vị sư này lại bắt đầu thiền hành. Nhà sư này chủ yếu sống trên 
con đường thiền hành của mình! Vị ấy đã nhanh chóng đạt được kết quả trong việc 
hành tập của mình. 


Ở đây, phương Tây không nhắn mạnh: đến tầm quan trọng của việc thực hành thiền 
hành như vậy. Đây là lý do tại sao tôi muốn mô tả tiến trình thiền hành và giới thiệu nó 
đến các bạn để các bạn có thể áp dụng nhằm bổ túc cho việc thiền tập (ngồi thiền) của 
các bạn. Hy vọng những hướng dẫn này sẽ giúp các bạn phát triển vốn liễng về mặt kỹ 
thuật hành thiền vốn có của mình - trong cả hai lĩnh vực thiền tập theo thời khóa và 
trong đời sống hàng ngày. Hoạt động đi bộ chiếm một phần lớn trong sinh hoạt của 
cuộc sống, nếu bạn biết làm thế nào để áp dụng chánh niệm, tỉnh giác vào đó, thì thậm 
chí chỉ đơn giản là việc đi bộ trong nhà của bạn thôi cũng có thể trở thành một hình 
thức thiền tập. 


Năm lợi ích của thiền hành 


Đức Phật đã dạy về năm lợi ích của thiền hành (AN, III, 29). Thứ tự mà Ngài liệt kê 
năm lợi ích này trong bài Kinh này như sau: Rèn luyện sự bền bỉ cần thiết cho việc đi 
bộ đường dài, tốt cho sự phát triển tinh tấn, giúp khỏe mạnh, tốt cho việc tiêu hóa sau 
bữa ăn, và định tâm có được từ việc thiền hành sẽ kéo dài. 


Rèn luyện sự bền bỉ cần thiết cho việc đi bộ đường dài. Lợi ích đầu tiên của thiền 
hành là nó dẫn đến sự bàn bỉ trong việc đi bộ đường dài. Điều này đặc biệt quan trọng 
vào thời Đức Phật khi hầu hết mọi người đều phải đi đây đi đó bằng chính đôi chân 
của mình. Bản thân Đức Phật đã thường xuyên đi bộ từ nơi này đến nơi khác, có khi đi 
đến 16 km một ngày. Vì vậy, Ngài khuyên rằng thiền hành nên được sử dụng như một 
cách để phát triển sức khỏe thể chất và sự bèn bï cần thiết cho việc đi bộ đường dài. 


Các tu sĩ tu tập trong rừng, ngày nay vẫn tiếp tục đi đây đó, họ được gọi là những du 
Tăng (Tudong). Họ ôm bát, khoác y và lên đường để tìm những nơi hẻo lánh để hành 
thiền. Để chuẩn bị cho việc ra đi như vậy, họ từ từ tăng thời gian thiền hành của mình 
lên nhằm phát triển sức khỏe thể chất và sự bền bỉ của họ. Họ tăng thời gian thiền 
hành lên ít nhất là từ năm hoặc sáu giờ một ngày. Nếu bạn đang đi bộ trung bình bốn, 
năm cây số một giờ và đi thiền hành năm giờ một ngày, chiều dài quãng đường mà bạn 
có thể đi được sẽ dần dần dài thêm ra. 


Tốt cho sự phát triển tỉnh tấn. Tinh tấn, đặc biệt là để khắc phục hôn trầm (buồn 

ngủ), là lợi ích thứ hai. Trong khi thực hành thiền tọa, hành giả có thể thấy họ có xu 
hướng rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng chỉ: cần quá "yên tĩnh" một chút, và nếu không 
có sự tỉnh giác, họ có thể bắt đầu gục lên, gục xuống hoặc thậm chí còn ngáy nữa. 
Thời gian trôi nhanh, nhưng họ không có bắt kỳ sự hay biết rõ ràng hay tỉnh giác mặc 
dù tình trạng đó có thể khiến cho họ cảm thấy "yên tĩnh". Nếu không có chánh niệm và 
tỉnh giác, thiền tập có thể biến thành một trạng thái "yên tĩnh" của sự ngu si, đần độn vì 
hành giả đã bị dã dượi, buồn ngủ chế ngự. Phát triển thiền hành có thể khắc phục 
được khuynh hướng này. 


Lấy một ví dụ, ngài Ajahn Chah thường đề nghị cứ mỗi tuần một lần, chúng tôi thức 
trọn một đêm. Chúng tôi thường ngồi thiền và đi thiền hành cả đêm. Một số hành giả 
thường trở nên rất buồn ngủ vào khoảng một hoặc hai giờ sáng, vì vậy, ngài Ajahn 
Chah thường khuyên chúng tôi đi thiền hành- đi giật lùi ra phía sau như là một cách 
để khắc phục buồn ngủ. Bạn không thể buồn ngủ khi đi giật lùi ra phía saul 


Tôi nhớ có một lần tại Bodhinyàna, một thiền viện ở Tây Úc, một buổi sáng nọ tôi đi ra 
ngoài sớm vào khoảng 5:00, để thiền hành. Tôi nhìn thấy một trong số những cư sĩ- 

những người đang ở lại thiền viện để tham dự khóa tu mùa mưa- đang cố gắng nỗ 
lực hết sức để vượt qua buồn ngủ. Ông đã đi thiền hành xuôi ngược trên một bờ tường 
cao hơn một 1,8m ở phía trước tu viện — ông rất chánh niệm trong khi đi thiền hành tới 
lui trên bờ tường! Tôi hơi lo lắng một chút vì nghĩ rằng ông có thể rơi xuống và bị 
thương. Tuy nhiên, ông đã thực sự nỗ lực và rất cần thận đề có thể chánh niệm thực 
sự trên từng mỗi bước chân của mình. Ông đang cố gắng khắc phục buồn ngủ bằng 
cách phát triển sự tỉnh giác, tinh tấn và nhiệt tâm. 


Tốt cho sức khỏe. Đức Phật dạy rằng thiền hành đưa đến tình trạng sức khỏe tốt. Đây 
là lợi ích thứ ba. Chúng ta tất cả đều biết rằng đi bộ được xem là một hình thức thể dục 
rất tốt. Ngày nay, chúng ta thậm chí nghe cụm từ "power walking" [*]. Vâng, chúng ta 
đang nói về "power walking”, dùng thiền hành như một hình thức thê dục cho cả hai 
mặt thể chất và tinh thần. Theo cách này, thiền hành có thể được sử dụng cả dưới hai 
hình thức, vừa là một bài tập thể dục tốt cho cơ thể, vừa là một cách để trau dồi tâm trí. 
Tuy nhiên, để có được cả hai lợi ích, chúng ta phải duy trì chánh niệm và tỉnh giác trong 
quá trình thiền hành thay vì bước đi và để cho tâm phóng đi đây đó, nghĩ đến đủ thứ 
chuyện trên đời. 


Tốt cho sự tiêu hóa. Lợi ích thứ tư của thiền hành là tốt cho sự tiêu hóa. Điều này 


đặc biệt quan trọng đối với các tu sĩ chỉ ăn một bữa mỗi ngày. Sau khi ăn, máu từ não 
bộ đi vào dạ dày vì vậy chúng ta có thể cảm thấy buồn ngủ. Các nhà sư tu tập trong 
rừng nhắn mạnh rằng sau bữa ăn chúng ta nên đi thiền hành một vài giờ, bởi vì việc đi 
lên đi xuống giúp cho sự tiêu hóađược tốt. Đối với các cư sĩ cũng vậy, nếu bạn đã ăn 
một bữa no, thay vì đi ngủ, hãy đi ra ngoài và thiền hành một giờ. Nó sẽ có lợi cho sức 
khỏe và đồng thời cũng là một cơ hội để giúp cho chúng ta trau dồi tâm. 


Tốt cho duy trì sự định tâm. Lợi ích quan trọng thứ năm của thiền hành là định phát 
sinh trong quá trình thiền hành tự nó sẽ duy trì trong một thời gian dài. Thiền hành thực 
sự là một tư thế thiền tập khá động hơn so với thiền tọa. Trong khi ngồi, thật dễ 

dàng để chúng ta có thể duy trì tư thế của mình. Chúng ta nhắm mắt lại vì vậy giác 
quan của chúng ta không bị kích thích bởi ngoại cảnh, và thân của chúng ta ngồi yên 
bất động. Vì vậy, thiền tọa, so với thiền hành, là một tư thế rất tĩnh. Thiền đứng lại là 
một tư thế càng tĩnh hơn, vì hành giả đứng bất động, không nhúc nhích. Nằm theo “tư 
thế Sư tử” - nằm nghiêng về phía bên phải - thậm chí lại là một tư thế thiền tập càng 
tính hơn nữa. 


Trong quá trình đi thiền hành, sẽ có rất ít đối tượng chi phối các giác quan của chúng ta 
vì chúng ta chỉ nhìn nơi chúng ta đang đi, do đó mắt của chúng ta không bị nhiều đối 
tượng kích thích; chúng ta cũng có những cảm giác về sự chuyền động của thân thể. 
Do đó, nếu chúng ta có thể tập trung tâm trong khi đi thiền hành và ghi nhận được tất 
cả những đối tượng sinh khởi qua các cửa giác quan như vậy, rồi sau đó khi chúng ta 
thay đổi từ tư thế đó sang một tư thế tĩnh hơn (thiền tọa, thiền đứng hoặc thiền nằm), 
chúng ta sẽ dễ dàng duy trì sự định tâm. Có nghĩa là, khi chúng ta ngồi xuống, sức 
mạnh của tâm và năng lực định tâm có được từ việc thực hành thiền hành sẽ dễ dàng 
chuyển qua cho tư thế tĩnh hơn này. 


Trong khi đó, nếu một hành giả đã phát triển định trong tư thế ngồi, khi người đó đứng 
lên chuyển từ tư thế thiền ngồi sang thiền hành với những chuyển động của thân, 

người sẽ thấy khó duy trì năng lượng định tâm: có được trong quá trình ngồi thiền hơn. 
Đó là do hành giả chuyển từ tư thế tĩnh sang động. Vì vậy, chúng ta thấy rằng đi thiền 
hành có thể giúp phát triển sức mạnh và sự trong sáng của tâm, cũng như giúp chuyển 
năng lực định sang cho các tư thế thiền khác với ít hoạt động hơn. 


Chuẩn bị cho việc thiền hành 
Tìm một nơi thích hợp 


Chúng ta đi thiền hành như thế nào đây? Trước hết, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh 
khiến chúng ta ít bị phiền nhiễu, thích hợp để làm một con đường thiền hành. Nơi mà 
Đức Phật đã đi thiền hành tại Bồ Đề Đạo Tràng sau khi Giác ngộ vẫn còn tồn tại cho 
đến ngày nay. Con đường thiền hành của Ngài dài 17 bước. Ngày nay, các nhà sư tu 
tập trong rừng có xu hướng thiết lập con đường thiền hành của họ dài hơn. Những con 
đường này có thể dài đến ba mươi bước. Hành giả mới có thể thấy ba mươi bước là 
con đường hơi quá dài một chút bởi vì chánh niệm của họ còn non kém. Họ chưa kịp 
đi hết con đường thì tâm của họ đã đi khắp ta bà thế giới. Hãy nhớ rằng, thiền hành là 


10 


một tư thế trong đó các cửa giác quan sẽ bị kích thích nhiều hơn, vì vậy, lúc ban đầu 
mới hành tập, tâm của hành giả sẽ có khuynh hướng phóng đi rất nhiều. Tốt hơn là 
các hành giả mới nên bắt đầu thực hành trên một con đường ngắn hơn, 15 bước là con 
đường có chiều dài thích hợp. 


Nếu bạn đang đi thiền hành ngoài trời, hãy tìm một nơi hẻo lánh nơi mà bạn sẽ không 
bị phân tâm hoặc bị quấy rày. Tốt nhất là tìm một con đường thiền hành ở một nơi khá 
biệt lập một chút. Bạn có thể bị phân tâm khi đi thiền hành trong một khu vực có nhiều 
cảnh quan vì bạn có thể thấy tâm của mình bị các cảnh quan cuốn hút. Một khu vực 
kín đáo là nơi đặc biệt phù hợp với những hành giả vốn ưa thích suy tư, nó giúp làm dịu 
tâm trí của họ (VSM, III, 103). Nếu con đường thiền hành biệt lập, nó sẽ giúp hành giả 
hướng tâm vào bên trong, hướng vào tự thân và hướng đến sự an tĩnh. 


Chuẩn bị thân và tâm 


Một khi bạn đã chọn được cho mình một con đường thích hợp, hãy đứng ở một đầu 
con đường. Hãy đứng thẳng. Đề hai tay trước bụng và đặt bàn tay phải chồng lên 

bàn trái. Đừng đi với hai bàn tay của bạn chắp lại đằng sau lưng. Tôi nhớ thiền sư Tan 
Ajahn Tui, ngài đến thăm tu viện của chúng tôi, khi nhìn thấy một trong những hành 

giả đi tới đi lui với hai bàn tay chắp đằng sau lưng, ngài nhận xét: "Hành giả ấy không 
đi thiên hành mà đang đi dạo”. Ngài đưa ra nhận xét như vậy vì khi đặt hai bàn tay 
trước bụng, hành giả cho thấy có sự quyết tâm rõ ràng trong việc tập trung tâm ý của 
mình vào việc thiền hành, nó phân biệt với việc đi bộ dạo chơi. 


Thực hành như vậy là để phát triển Định ( Samadhi), và việc đó cần có sự nỗ lực tập 
trung. Tiếng Pàii, Samadhi có nghĩa là tập trung tâm trí, gom tâm vào một điểm bằng 
cách phát triển dần dần mức độ chánh niệm và định tâm. Để gom tâm, hành giả phải 
có sự tinh tấn và kiên trì. Điều này trước hết đòi hỏi thể chất và tinh thần phải có một 
mức độ định tĩnh nào đó. Hành giả bắt đầu giữ cho mình định tĩnh bằng cách chồng hai 
bàn tay lên nhau và đặt phía trước bụng. Giữ thân định tĩnh sẽ giúp giữ cho tâm định 
tĩnh. Để giữ cho thân định tĩnh như vậy, hành giả nên đứng yên, hướng tâm đến thân 
với sự tỉnh giác. Sau đó nâng hai tay của mình lên và chắp lại với nhau thể hiện sự tôn 
kính. Với mắt nhắm lại, hành giả quán tưởng một vài phút về các phẩm chất cao 
thượng của Phật, Pháp và Tăng (Buddhanusatti, Dhammanusatti and Sanghanusatti). 


Bạn có thể suy niệm về việc mình đã quy y Phật - Bậc Trí Tuệ, Người Biết, Bậc Tỉnh 
Thức, Đấng Toàn Giác. Quán tưởng trong tâm của bạn về những phẩm chất cao quý 
của Đức Phật trong một vài phút. Sau đó nhớ lại Giáo pháp (Dhamma) - Chân lý mà 
bạn đang phần đấu để có sự thực chứng và vun bồi trên con đường thiền hành. Cuối 
cùng, hướng tâm đến Tăng đoàn - đặc biệt là những bậc đã giác ngộ viên mãn, những 
bậc đã hiểu rõ Chân lý qua việc tinh tấn hành thiền . Sau đó hạ hai bàn tay xuống và 
lập quyết tâm về. thời gian bạn sẽ đi thiền hành, có thể là nửa giờ, một giờ, hoặc nhiều 
hơn. Cho dù bạn quyết tâm đi thiền hành trong bao lâu, hãy giữ sự ' quyết tâm ấy. Bằng 
cách này, bạn đang nuôi dưỡng tâm mình với nguồn cảm hứng, niềm say mê và sự tự 
tin trong giai đoạn đầu của việc thiền tập. 


11 


Cũng là một vấn đề quan trọng cần phải đề cập đến là khi thiền hành, hãy nhớ giữ cho 
đôi mắt nhìn xuống phía trước khoảng một mét rưỡi. Đừng nhìn xung quanh vì bạn 

sẽ bị phân tâm đây đó. Tỉnh giác ghi nhận các cảm giác ở lòng bàn chân, bằng cách 
này, bạn sẽ có được sự chú tâm ngày càng tinh tế hơn, và cái hay biết ngày càng rõ 
ràng hơn. 


Chọn một đề mục thiền và bắt đầu thực hành 


Đức Phật dạy bốn mươi đề mục thiền khác nhau .(VSM, III; 104) rất nhiều trong số đó 
có thể dùng cho thiền hành. Tuy nhiên, có một số đề mục được coi là phù hợp với thiền 
hành hơn những đề mục khác. Tôi sẽ trình bày và phân tích về một số các đề 

mục thiền ở đây, bắt đầu với đề mục phổ biến nhất: Tư thế khi thiền hành. 


Chánh niệm tỉnh giác trên tư thế khi thiền hành 


Theo phương pháp này, trong khi thiền hành, bạn đặt tất cả sự chú ý của mình tại lòng 
bàn chân, vào các cảm giác khi chúng sinh khởi và hoại diệt khi bạn bước tới bước lui. 
(Điều này được giả định rằng bạn đi thiền hành bằng chân trần, như hầu hết các nhà 
sư . Tuy nhiên, bạn có thể ghi nhận tương tự như vậy khi mang giày, đặc biệt là giày 
hoặc dép đế mỏng). Khi bạn bắt đầu bước đi, những cảm giác này sẽ thay đổi. 


Khi bạn nhắc một bàn chân lên và đặt nó xuống tiếp xúc với mặt đường trở lại, một cảm 
giác mới sẽ sinh khởi. Bạn hãy ghi nhận chánh niệm trên cái cảm giác đó, cái cảm giác 
mà bàn chân của bạn đang cảm nhận. Và khi bàn chân được nhắc lên trở lại, hãy ghi 
nhận cái cảm giác mới khi nó đang sinh khởi. Mỗi khi các bạn nhắc từng bàn chân lên 
và đặt nó xuống trở lại mặt đất, hãy ghi nhận những cảm giác mà bạn đang cảm nhận 
được. Mỗi khi bước thêm một bước, các bạn sẽ thấy có một số cảm giác mới nào đó 
sinh khởi và những cảm giác cũ hoại diệt đi. Điều này nên được ghi nhận với chánh 
niệm. Mỗi bước đi, các bạn sẽ kinh nghiệm một cảm giác mới- cảm giác sinh khởi, 
cảm giác hoại diệt, cảm giác sinh khởi, cảm giác hoại diệt. 


Trong phương pháp này, chúng ta đặt chánh niệm trên các cảm giác khi đi thiền hành, 
từng bước một, trên cảm thọ (vedanä) ((cảm giác dễ chịu, khó chịu hoặc trung tính (vô 
ký)). Chúng ta chánh niệm trên bất cứ cảm giác nào sinh khởi ở lòng bàn chân. Khi 
chúng ta đứng, sẽ có một cảm giác, chúng ta cảm nhận được nó khi hai bàn chân 
chúng ta tiếp xúc với mặt đất. Sự tiếp xúc này có thể tạo ra cảm giác đau, nóng hay 
những cảm giác khác. Chúng ta chú tâm ghi nhận: những cảm giác này, một cách trọn 
vẹn. Khi nhắc chân lên để bước một bước, cảm giác thay đồi ngay sau khi bàn chân 
vừa nhắc lên khỏi mặt đất. Khi chúng ta hạ bàn chân này xuống, một lần nữa, một cảm 
giác mới sinh khởi khi bàn chân vừa tiếp xúc với mặt đất. Khi chúng ta bước đi, các 
cảm giác lại liên tục thay đổi và sinh khởi. 

Chúng ta chánh niệm ghi nhận các cảm giác sinh khởi và hoại diệt này khi bàn chân 


nhấc lên hay hạ xuống mặt đất. Bằng cách này, chúng ta đang chú tâm hoàn toàn vào 
các cảm giác khi đi. 


12 


Trước đây bạn có bao giờ thực sự ghi nhận những cảm giác ở bàn chân khi bạn bước 
đi? Chúng xảy ra mỗi khi chúng ta bước đi, nhưng chúng ta thường không chú ý đến 
những điều vi tế này trong cuộc sống. Khi chúng ta đi, tâm của chúng ta thường hướng 
tới một nơi nào khác. Thiền hành là một cách để đơn giản hóa những gì chúng ta đang 
làm khi chúng ta đang làm. Chúng ta đang đưa tâm của chúng ta đến "khoảnh khắc 
hiện tại"- chúng ta và việc đang bước đi là một. Chúng ta đang đơn giản hóa tất cả 
mọi thứ, làm cho tâm lặng yên qua việc hay biết các cảm giác đang sinh khởi và hoại 
diệt. 


Chúng ta nên bước đi nhanh, chậm ra sao? Hãy khám phá tốc độ cho riêng cho chính 
bạn. Ngài Ajahn Chah khuyên chúng ta nên ởi tự nhiên, không quá chậm hoặc quá 
nhanh. Nếu bạn đi nhanh, bạn có thể sẽ thấy rất khó tập trung để ghi nhận các cảm 
giác sinh lên và mất đi. Nếu vậy, bạn cần phải đi chậm lại một chút. Trái lại, một số 
người thực sự cần phải gia tăng tốc độ. Điều này phụ thuộc vào từng người. Bạn cần 
phải tìm ra tốc độ cho riêng bạn, nhanh chậm thế nào cũng được miễn là nó có hiệu 
quả cho việc ghi nhận của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách đi chậm sau đó tăng tốc 
dần lên cho đến khi bạn bước đi với tốc độ bình thường của bạn. 


Nếu chánh niệm của bạn yếu (có nghĩa là bạn phóng tâm rất nhiều), hãy đi thật chậm 
cho đến khi bạn có thể có mặt trong giây phút hiện tại trong từng mỗi bước chân. Hãy 
bắt đầu bằng cách thiết lập chánh niệm tại điểm khởi đầu của con đường thiền hành. 
Khi bạn đi đến giữa của con đường, hãy tự hỏi thầm, "Tâm đang ở đâu? Có phải nó 
đang có mặt tại cảm giác ở lòng bàn chân không? Tôi có đang hay biết sự xúc chạm 
ngay tại khoảnh khắc này, ngay trong thời điểm hiện tại này không? " Nếu tâm của bạn 
đã đi lang thang, hãy đưa nó trở lại với cảm giác ở bàn chân và tiếp tục bước đi. 

Khi bạn đi đến cuối con đường, xoay mình chằm chậm và thiết lập lại chánh niệm của 
mình. Hãy hỏi tâm đang ở đâu? Liệu nó có hay biết cảm giác ở lòng bàn chân? Hoặc 
nó đã đi lang thang? Tâm có khuynh hướng đi lang thang đây đó, đuổi theo những suy 
nghĩ: Lo lắng, sợ hãi, hạnh phúc, buồn vui, ưu tư, nghi ngờ, thất vọng và vô số những 
suy nghĩ khác có thể khởi sinh bất cứ lúc nào. Nếu chánh niệm không có mặt trên đề 
mục thiền, trước tiên hãy thiết lập lại nó, và sau đó lại bắt đầu bước đi. Thiết lập chánh 
niệm trên hành động đơn giản của sự bước đi, và sau đó bạn lại bắt đầu tiếp tục đi để 
tới đầu kia của con đường. 


Khi bạn đến điểm giữa của con đường, bạn nên ghi nhận, “Bây giờ mình đang ở giữa 
của con đường" và kiểm tra lại xem tâm có đang có mặt với đề mục hay không? Sau 
đó, khi bạn đi đến cuối con đường, hãy tự hỏi thầm, "Tâm đang ở đâu?” Với phương 
pháp thiền hành như vậy, bạn bước đi tới lui và chánh niệm tỉnh giác trên những cảm 
giác, cảm xúc đang sanh khởi và hoại diệt. Trong khi đi, liên tục tái thiết lập chánh 
niệm của bạn — đưa tâm quay trở về, thu thúc tâm vào bên trong, hay biết mọi cảm 
giác, cảm xúc tại mỗi khoảnh khắc khi chúng đang sinh khởi và hoại diệt. 


Khi chúng ta duy trì chánh niệm trên cảm giác ở lòng bàn chân, chúng ta sẽ nhận thấy 
rằng tâm của chúng ta sẽ trở nên ít xao lãng hơn. Nó ít hướng ra bên ngoài để tìm bắt 
các đối tượng đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta trở nên định tĩnh hơn. Tâm 
sẽ trở nên khinh an. Tâm lắng dịu xuống. Một khi tâm đã trở nên yên tĩnh và lắng dịu, 


13 


bạn sẽ thấy rằng đi bộ tới lui trở nên một tư thế quá thô không còn phù hợp để làm đề 

mục cho một cái tâm yên tĩnh và lắng dịu. Bạn muốn sự tĩnh lặng. Vậy thì hãy dừng lại 
và đứng yên để cho tâm kinh nghiệm cái cảm giác khinh an, tĩnh lặng này. Đây được 
gọi là sự an tịnh (passaddhi)- một trong những yếu tố của sự giác ngộ. 


Trong khi đi, nếu tâm của bạn trở nên hết sức định tĩnh, bạn thậm chí có thể thấy rằng 
mình thực sự không thể tiếp tục thiền hành được nữa. Việc bạn bước đi có liên quan 
đến tác ý muốn di chuyền, và tâm của bạn có thể quá dính mắc vào việc ghi nhận cái 
tác ý đó. Vì vậy, hãy ngưng đi thiền hành. Hãy đứng ngay trên con đường thiền hành 
và thực hành thiền đứng. Thiền là công việc của tâm, không nhất thiết phải cứ theo tư 
thế này hoặc tư thế kia mới thực hành được. Tư thế chỉ là một phương tiện để giúp cho 
việc ghi nhận của tâm được dễ dàng, thuận lợi mà thôi. 


Định và khinh an cùng làm việc với chánh niệm. Được kết hợp với những yếu tố như 
tinh tấn, trạch pháp, hỷ và xả, đây là “ Bảy yếu tố của sự Giác ngộ”. Trong khi đang 
thực hành thiền, tâm trở nên khinh an, rồi do bởi sự khinh an đó mà phỉ lạc sẽ sinh 
khởi. Đức Phật dạy rằng niềm vui của sự an bình là hạnh phúc tối thượng, (MN, I, 454) 
và một cái tâm định tĩnh sẽ kinh nghiệm được an vui ấy. Và chúng ta có thể kinh 
nghiệm sự an vui này ngay trong cuộc sống của chúng ta. 


Hãy thực tập thiền hành trong một môi trường tu tập chính thức, sau đó khi chúng ta 
quay trở về với cuộc sống và đi đây đó — đi mua sắm, đi từ phòng này sang phòng 
khác hoặc thậm chí đi vào phòng tắm - chúng ta có thể bước đi như khi chúng ta đang 
đi thiền hành. Chúng ta có thể hay biết về việc mình đang đi, có mặt với nó. Mặc dù 
đang đi, tâm của chúng ta vẫn tĩnh lặng. Đây chính là cách chúng ta phát triển định tâm 
và khinh an trong đời sống hàng ngày của chúng ta. 


Đưa đề mục của thiền tọa vào thiền hành 


Nếu trong khi bạn ngồi thiền và tâm trở nên an tĩnh, sau đó khi đứng dậy đi thiền hành, 
bạn có thể dùng cùng một đề mục khi ngồi thiền để thực tập. Tuy nhiên với một số đề 
mục thiền vi tế, chẳng hạn như hơi thở, tâm phải đạt được một mức độ ổn định và an 
tĩnh nào đó trước tiên đã. Nếu tâm chưa đủ định tĩnh, sẽ rất khó cho bạn đi thiền hành 
và tập trung vào hơi thở vì hơi thở là một đề mục rất vi tế. Trong trường hợp này, tốt 
hơn là nên bắt đầu với một đề mục thiền thô hơn, chẳng hạn như những cảm giác sinh 
khởi ở bàn chân. 


Có nhiều đề mục thiền có thể chuyển dễ dàng từ thiền ngồi sang thiền hành, ví dụ Tứ 
Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, Hỷ và Xả. Bạn bước tới bước lui và đồng thời ban rải tâm từ 
cho chính mình sau đó các đối tượng mở rộng từ những người thân yêu nhất đến tất cả 
chúng sanh trong bốn phương, tám hướng: “Câu xin cho tất cả chúng sanh đều được 
hạnh phúc, câu xin cho tắt cả chúng sanh đêu được an vui, cầu xin cho tắt cả chúng 
sanh đêu thoát khỏi khổ.” Sử dụng tư thế khi đi thiền hành làm một đối tượng bỗ sung 
cho thiền ngồi, có nghĩa là thực tập thiền trên cùng một đối tượng nhưng trong một tư 
thế khác nhau và tình huống khác nhau. 


14 


“Tìm Đức Phật” - Chọn một Mantra 


Nếu trong khi đi thiền hành bạn thấy rằng mình đang trở nên buồn ngủ, bạn cần phải 
đánh thức tâm mình bằng cách sử dụng một câu chú (Mantra) để giúp cho nó trở nên 
tập trung và tỉnh táo hơn. Sử dụng một câu chú như Buddho, lặp đi lặp lại thầm trong 
tâm từ này. Nếu tâm vẫn tiếp tục phóng đi, hãy lập đi,lập lại “öuddho” thật nhanh, và 
bước tới bước lui thật nhanh. Trong khi bước đi, hãy niệm “Buddho, Buddho, Buddho”. 
Bằng cách này, tâm của bạn có thể trở nên tập trung rất nhanh chóng. 


Khi Tan Ajahn Mun, thiền sư nổi tiếng của truyền thống tu tập trong rừng, trú cùng 

với các bộ tộc miền núi tại miền Bắc Thái Lan. Những người này, họ không biết gì về 
thiền hay nhà sư đang hành thiền. Tuy nhiên, những người dân tộc này rất tò mò. Khi 
họ thấy ngài đi tới, đi lui trên con đường thiền hành của mình, họ thường xếp hàng đi 
theo ngài. Khi ngài đi đến cuối con đường và quay lại, thì cả làng đã đang đứng trước 
mặt ngài! 


Họ nhận thấy ngài đang bước tới, bước lui trong khi hai mắt nhìn xuống và họ cho rằng 
ngài đang tìm một cái gì đó. Họ hỏi, “Thưa Hòa thượng, ngài đang tìm gì ạ? Chúng con 
có thể tìm giúp ngài được không ạ?" Ngài khéo léo trả lời:” Sư đang tìm cho Buddho, 
Đức Phật trong tâm. Quý vị có thể giúp Sư tìm bằng cách mỗi người tự kiếm một con 
đường cho riêng mình và đi tới, đi lui trên con đường đó đề tìm Đức Phật ". Và với 
hướng dẫn đơn giản và thú vị này, những người dân làng bắt đầu hành thiền, và Tan 
Ajahn Mun nói rằng họ đã đạt được những kết quả tuyệt vời. 


Quán chiếu: Tìm hiểu bản chất của sự vật y như chúng thực là 


Trạch Pháp (Dhammavicaya) là một trong bảy yếu tố giác ngộ, và hình thức quán chiếu 
này về những lời dạy (của Đức Phật) cũng như những quy luật của thiên nhiên có thê 
được hành giả thực hiện khi đi tới đi lui trên con đường thiên hành. 


Điều này không có nghĩa là hành giả chỉ suy nghĩ hay suy xét những chuyện xưa cũ 
mà thật ra hành giả phải thường xuyên suy niệm và quán chiêu vê Chân lý (Dhamma). 


Suy niệm về sự Thay đổi (Vô thường, Anicca) . Ví dụ, chúng ta có thể quán chiếu về 
Vô thường bằng cách quan sát quá trình thay đổi, và nhìn thấy tất cả mọi sự đều chịu 
sự thay đồi. Hành giả phát triển sự nhận thức về sự sinh khởi và hoại diệt của những gì 
mà mình đã trải nghiệm. "Cuộc sống" là một tiến trình tiếp nối liên tục của sinh và diệt. 
Tất cả các Pháp đều do duyên mà sinh khởi và hoại diệt vì vậy mọi sự trên đời đều 
phải chịu sự thay đổi. Bằng cách quán chiếu Sự Thật này, người ta sẽ thấy được bản 
chất của sự hiện hữu. Chúng ta sẽ thấy rằng mọi sự đều phải chịu thay đổi. Mọi sự đều 
bất toại nguyện. Mọi sự đều không có tự tánh (vô ngã). Chúng ta có thể Suy niệm về 
những đặc tánh này của thiên nhiên trên con đường thiền hành. 


Trong suốt lịch sử của Phật giáo, nhiều nhà sư và ni sư đã có được nội quán sâu 


sắc, đạt được trí tuệ và Giác ngộ trong khi đi thiền hành qua việc cố gắng thấu hiểu và 
năm bắt cho được ý nghĩa của những lời dạy của Đức Phật (trạch Pháp). Trong truyện 


15 


thống tu trong rừng, mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta đều được sử dụng làm 
cơ hội để quán chiếu. Thiền tập không chỉ dành cho những lúc hành giả ngồi trên tọa 
cụ. Tất cả các tiến trình của cuộc sống đều là những cơ hội cho dành cho chúng ta qua 
đó để tìm hiểu về thực tại. Chúng ta cố gắng để nhìn sự vật y như chúng thực là: Đó là 
mọi sự vật đều sinh khởi và hoại diệt — để hiểu thực tại như nó thực sự' là. 


Nhớ lại sự rộng rải và phẩm hạnh tốt đẹp của chúng ta: 


Đức Phật liên tục nhắn mạnh đến tằm quan trọng của sự hào phóng (bố thí)(26) và 
đạo đức (giới)(SN V, 354). Trong khi đi thiền hành, hành giả có thể nhớ lại những việc 
làm tốt đẹp xuất phát từ phẩm hạnh cao quí hay sự rộng rãi của mình . Bước đi tới 

lui và tự hỏi mình: "Ngày hôm nay, tôi đã làm được việc tốt nào?" 


Một vị thầy dạy thiền của tôi mà tôi có một thời gian ở chung tên là Tan Ajahn Gunhah, 
thường nói răng một trong những lý do khiến cho thiền sinh không tìm được sự an tịnh 
là bởi họ không làm đầy đủ những điều tốt đẹp trong ngày. Thiện pháp là một tấm đệm 
cho sự an tịnh, là nền tảng cho sự bình yên. Nếu chúng ta làm được những việc tốt 
trong ngày — nói một lời tử tế, làm một việc tốt, chúng ta mở lòng hào phóng hoặc lòng 
từ bi - thì tâm sẽ kinh nghiệm được một niềm hỷ lạc. Những việc làm tốt, và niềm hạnh 
phúc mà chúng tự nhiên mang lại cho chúng ta, sẽ trở thành yếu tố quyết định cho việc 
phát triển định tâm và an bình nội tại. Sức mạnh của thiện pháp đưa đến hạnh phúc, và 
đó là thứ phúc lành làm nền tảng cho sự phát triển định và tuệ. 


Nhớ lại những việc làm tốt đẹp là một đề mục thiền rất tốt đặc biệt là khi tâm đang bồn 
chồn, kích động, giận dữ, hoặc thất vọng. Khi tâm thiếu sự an tịnh, hãy nhớ lại hành 
động tốt đẹp gân đây nhất của bạn. Đây không phải là việc làm để cố gắng xây dựng 
cái tôi, cái ta của chúng ta, nó thực sự là dịp để nhớ lại và hoan hỷ với những việc tốt 
đẹp và thiện lành mà chúng ta đã làm. Hành vi đạo đức, lòng tốt và sự hào phóng đem 
đến cho tâm sự hỷ lạc, và hỷ lạc là một yếu tố của sự Giác Ngộ (SN, V, 68). 


Nhớ lại những việc làm xuất phát từ sự rộng rãi, hào phóng: Suy niệm về những 
lợi ích của sự bô thí. 


Nhớ lại việc giữ gìn Giới trong sạch: Nhớ lại việc giữ giới trong sạch không giết hại 
người khác, loài khác; chân thật, không lấy của không cho; luôn giữ mình đứng đắn 
trong quan hệ tình dục, không tà dâm; luôn trung thực, không nói dối, nói hai lưỡi và 
tránh không sử dụng các chất gây nghiện khiến cho tâm bị mê mờ. Tắt cả những hồi ức 
này có thể sử dụng như các đề mục thiền trong khi đi thiền hành. 


Quán niệm và sự bắt tịnh của thân thể: Chúng tôi có thể thiền về cái chết và sự hấp 
hối hoặc trên sự bắt tịnh của thân, Asubha, quán niệm xác chết trong các giai đoạn 
phân rã khác nhau. Chúng. ta có thể hình dung đang mỏ xẻ thân thể này ra, giống như 
một sinh viên y khoa mổ xẻ một xác chết. Chúng ta "lột” lớp da ra để " xem "những gì 
bên dưới - các lớp thịt, gân, xương, các bộ phận trong cơ thể. Chúng ta có thể dùng 
tâm hình dung để lấy từng bộ phận một ra khỏi cơ thể để tìm hiểu và có sự hiểu biết 
về nó. Thân làm bằng gì? Các bộ phận cấu thành của nó là gì? Nó có vĩnh hằng 


16 


không? Nó có xứng đáng được gọi là một tự ngã không? 


Thân của chúng ta là chỉ là một khía cạnh của thiên nhiên, giống như một cái cây hoặc 
một đám mây - không có gì khác biệt. Vấn đề cơ bản là sự dính mắc của chúng ta đối 
với thân, tâm bám vào quan điểm rằng thân này là của ta, thích thú với thân của ta, 
thích thú với thân của người khác. Đây là tôi. Đây là tự ngã. Tôi sở hữu thân này. 


Chúng ta có thể phá vỡ sự dính mắc vào thân này qua việc quán chiếu và thấu hiểu 
Giáo pháp. Chúng ta dùng xương của cái thân này làm đối tượng để quán chiếu. 
Chúng ta hình dung đến một cái xương khi chúng ta đang đi thiền hành, thấy nó vàng 
vọt đi, tan rữa và trở thành nguyên tố đất. Xương là can-xi và được hấp thụ vào cơ 
thể qua việc chúng ta ăn thức ăn từ thực vật và động vật. Can-xi đến từ đất. Các hóa 
chất kết hợp với nhau để tạo thành Xương, và cuôi cùng xương cũng sẽ quay về với 
đất. Can-xi quay về với can-xi. Chẳng có gì là can-xi của tôi hoặc là của ai khác. Đất 
quay về với đất, các phân tử hóa học trở về với hình thức. tự nhiên của nó. Cái này 
không phải là tôi, không phải là của tôi, nó không xứng đáng được gọi là một tự ngã. 
Chúng ta hành thiền và phân tích một cái xương thành các phần tử hóa học và trả 
chúng lại cho đất. Chúng ta cứ tiếp tục quán đi quán lại như vậy cho đến khi cái thấy 
biết rõ ràng sinh khởi . 


Nếu bạn đang thực hành quán thân theo cách này và bạn hoàn toàn chưa phân tích 
được đề mục thiền thành bốn yếu tố (đất, gió, lửa và nước) và bạn cứ quay lại thấy 
thân này với trạng thái nguyên vẹn ban đầu của nó thì việc thiền tập được xem là chưa 
hoàn thành, việc luyện tâm vẫn chưa hoàn thành, công việc vẫn chưa hoàn thành. Hãy 
tiếp tục. Tiếp tục đi thiền hành. Thiền hành tới, lui và quán chiếu cho đến khi bạn có thể 
xây dựng nhận thức trong tâm thấy được sự bất tịnh Asubha trong sự thanh tịnh 
Subha- thấy cái không đẹp, không thú vị và không hấp dẫn ở trong cái được cho là 
đẹp, là thú vị và hấp dẫn. Chúng ta phân tích cái thân này và trả nó trở lại với các yếu 
tố tự nhiên của nó, để thấy nó như nó thực sự là. 


Việc luyện tâm để qua đó tìm hiểu được bản chất của thiên nhiên dẫn đến trí tuệ. Bằng 
cách lặp đi lặp sự quán chiếu để phân tích thân thành bốn yếu tố đất, gió, lửa và nước - 
tâm thấy và hiểu rằng đây không phải tôi, không phải của tôi, không phải là tự ngã. Nó 
thấy rằng bốn yếu tố cấu thành nên thân này chỉ là những khía cạnh của thiên nhiên. 
Chính cái tâm chấp thủ quan điểm cho rằng thân này là tự ngã. Vì vậy, chúng ta phải 
phá vỡ sự chấp thủ này, chúng ta không chấp nhận điều này một cách mù quáng vì 
chính sự chấp thủ này gây ra mọi sự đau khổ cho chúng ta. 


Các phương pháp quán niệm khác 


Một đề mục thiền định mà Đức Phật khuyên chúng ta nên sử dụng là quán chiếu về 
sự an tịnh, và bản chất của sự an tịnh (VSM, 197). Và một mục khác là quán chiếu về 
những phẩm chất của sự Giác Ngộ. Ngoài ra, chúng ta có thể đi thiền hành tới lui để 
suy niệm về những phẩm chất của Đức Phật, những phẩm chất của Giáo Pháp, hoặc 
những phẩm chất của Tăng đoàn (niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Pháp và niệm ân 


17 


Đức Tăng). Hoặc người ta có thể tưởng nhớ đến các vị trời, chư Thiên, và những phẩm 
chất cân phải có đề trở thành một vị trời (VSM, IIHI, 105). 


Một vài lời cảnh giác về việc quán chiếu: Có quá nhiều đề mục trong thiền Phật giáo vì 
vậy bạn nên chọn lựa đề mục thiền của mình một cách cần thận. Hãy chọn một đề mục 
thiền khơi dậy sự hứng thú cho tâm khi tâm cần được khơi dậy sự hứng thú, hoặc làm 

dịu tâm khi tâm cần được làm dịu. 


Một vài lời cảnh giác được cho cần thiết ở đây khi sử dụng những đề mục để quán 
chiếu trong quá trình thiền hành để ngăn cho tâm không đi lạc vào những suy nghĩ có 
tính suy đoán và phóng đi. Điều này là rất dễ xảy ra. Đây là lý do tại sao chúng ta phải 
rất chánh niệm và ghi nhận tại điểm khởi đầu, điểm giữa và điểm cuối của con đường 
thiền hành: “Tôi thực sự đang có mặt với đề mục thiên của mình không hay tôi đang 
suy nghĩ vê điều gì khác?” Nếu bạn đang đi thiền hành tới, lui trong bốn giờ đồng hồ, 
nhưng chỉ giữ được chánh niệm tỉnh giác một phút trong đó bốn giờ đó, có nghĩa là bạn 
chỉ hành thiềntrong một phút mà thôi. 


Hãy nhớ vấn đề không phải là chúng ta hành thiền trong bao lâu, mà quan trọng là chất 
lượng thiền. Nếu trong khi bạn đi thiền hành mà tâm bạn đi đang đi lang thang đâu đó 
thì có nghĩa là bạn không đang hành thiền. Bạn không đang hành thiền theo nghĩa mà 
Đức Phật đã dùng khi nói về hành thiền, như Bhavana hoặc tu tập tâm (AN III, 125 - 
127). Chất lượng của tâm thì quan trọng hơn là số lượng thời gian hành thiền. 


Kết luận 


Qua bài Pháp về thiền hành này, tôi hy vọng đã cung cấp cho các bạn một số hiểu biết 
để có thể mở rộng kiến thức về các kỹ thuật thiền tập. Thiền hành là một phương pháp 
mà bạn có thể sử dụng trong cuộc sống hàng ngày khi bạn đang hoạt động, cũng như 
khi bạn đang chính thức hành thiền. 


Thiền hành có thể dùng như một phương thức khác ngoài thiền tọa để phát triển 
tâm. Thiền hành tạo công việc để tâm làm. Nếu bạn gặp vấn đề về hôn trằm, đừng 
ngồi đó gục lên gục xuống, hãy đứng dậy và bắt tâm làm việc. Đây là đề mục thiền 
Kammatthana - công việc cơ bản cho tâm. 


Trong truyền thống tu trong rừng, bất cứ khi nào một thiền sư đi đến một tu viện, một 
trong những nơi đầu tiên mà ông ta tìm đến là con đường thiền hành của các nhà sư, 
để xem có bao nhiêu dấu chân in trên đó. Và nếu những con đường thiền hành bị lún 
sâu xuống, thì đó là dấu hiệu cho thấy đây là tu viện tu tập tốt. 


Chữ viết tắt: 
AN Anguttara Nikaya: Kinh Tăng Chi Bộ 
DN Digha Nikaya: Kinh Trường Bộ 


It Itivuttaka: Kinh Phật Thuyết Như Vậy 
MN Majjhima Nikaya: Kinh Trung Bộ 


18 


SN Samyutta Nikaya: Kinh Tương Ưng Bộ 


Vsm Visuddhimagga: Thanh Tịnh Đạo 


Ghi chú: Power walking hay speed walking là một hình thức thể dục đi bộ với tốc độ tự 
nhiên nhanh nhất, cụ thê là từ 7 - 9 km/h. 


Trong bài này tác giả dùng Power walking, tên của_ môn thể dục thời thượng này, để 
ám chỉ thiên hành cũng là một hình thức thê dục. 


Theo: Walking meditation in the Thai Forest Tradition 


Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí 


Thiền chỉ (Samatha) và Vipassana 


Ajahn Jagaro 


Trước tiên, tôi muốn bắt đầu buổi nói chuyện này bằng việc hướng dẫn cho các 

bạn tập một tư thế ngồi thiền cho đúng. Tư thế lý tưởng là tạo một thế ngồi. cân bằng, 
vì vậy hãy thử ngồi trên sàn nhà bằng phẳng. Giữ lưng thẳng và ưỡn lưng về phía 
trước như thể có một có cái gì đó kéo ngực bạn lên trên một chút và các bạn cảm thấy 
như mình đang tự nâng mình lên. 


Đỉnh đầu hướng về phía trần nhà, cằm gập vào một chút để giữ cho cổ thẳng.Tư thế 
ngồi là cái mà bạn có thể sửa và cải thiện dần dần vì nó không bao giờ hoàn hảo ngay 
từ buổi đầu. 


Thay vì ngồi kiết già, hãy tập ngồi bán già hoặc ngồi theo tư thế ngồi thiền của người 
Miến Điện; khi hai đầu gối đặt vững vàng trên sàn nhà, thế ngồi của chúng ta sẽ ổn 
định hơn và chúng ta có thể ngồi lâu dễ dàng hơn. Hãy ngồi trên một chiếc gối hoặc 
tắm đệm thật vững để giúp đây xương chậu về phía trước, như vậy sẽ làm cho bụng 
mềm và đầu gối có thể hạ xuống thấp hơn. Những bài tập Hatha yoga rất hữu ích vì 
chúng làm tăng cường sức mạnh của lưng, giúp hai bắp đùi mở ra dễ dàng, và làm cho 
cơ thê dẻo dai hơn. Bạn hãy cần thận không nên kéo căng các bắp thịt, nhưng hãy cố 
gắng tập một vài động tác thể dục và duỗi thẳng chân. 


Một số người ngồi. trên một cái ghế thấp, nghiêng nhẹ người về phía trước để có thể 
kéo thẳng lưng. Nếu những tư thế ngồi nói trên không một tư thế nào phù hợp với bạn, 
và bạn phải ngồi trên ghế, hãy chọn một cái ghế thật vững có chỗ tựa lưng thật thẳng, 
và tự mình ngồi thẳng lưng, không ngồi dựa vào chỗ tựa lưng trên ghế, và đặt đôi bàn 
chân của bạn vững vàng trên mặt đất. Hãy thử các tư thế để tìm những mặt hạn 

chế của chúng đối với bạn và dần dần tìm ra một tư thế tốt, có thể ngồi thẳng lưng và 
cân bằng cơ thể của chính bạn. Tư thế càng cân bằng hơn chừng nào, bạn sẽ cảm 


19 


thấy thoải mái hơn chừng ấy và có thê dễ dàng ngồi trong thời gian dài. Tuy nhiên sẽ 
có những sự khó chịu và đó cũng là lẽ tự nhiên, do chúng ta có lúc nào quen ngôi yên 
đâu. 


Cố gắng để tìm một tư thế thích hợp cho chính mình cũng là một cách rất tốt để thiền 
tập, đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy buồn tẻ. Ở giai đoạn sơ cơ này, hơi thở là một 
đối tượng quá vi tế đối với chúng ta, vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để sử dụng cơ thể 
(thân) làm một đối tượng. Cơ thể là một đối tượng cụ thể, chúng ta cảm thấy thân mình 
thật vững chải, nó chống đỡ và cho hỗ trợ chúng ta và những cảm giác của chúng ta 
về cơ thể của chính mình luôn luôn ở đó - rõ ràng, sắc nét và rất hiện thực. 


Vì vậy, khi tâm bắt đầu rơi vào trạng thái mờ mịt, bối rối hay suy nghĩ lung tung, hãy 
quay về với một đối tượng hết sức cụ thể như tư thế của cơ thể chẳng hạn. Chỉ cần 
cảm nhận dángngồi của cơ thể, đưa tâm hướng vào trong thân, hãy để cho tâm 

phủ trùm lên thân. Bất cứ khi nào tâm bắt đầu phóng đi, hãy tự nhắc. nhở bản thân: 
Ngồi, ngồi. Hãy để tâm quay về chìm sâu vào trong thân. Thân chỉ ngồi yên. Sau đó, 
bạn có thể bắt đầu thử nghiệm với các tư thế ngôi khác nhau để cải thiện thế ngồi của 
bạn. 


Hãy bắt đầu bằng cách thử giữ vững lưng và cổ. Việc này không chỉ có lợi cho việc 
tập cho quen dần với một tư thế ngồi thích hợp mà còn khép tâm vào kỷ luật qua việc 
vun bồi sự tỉnh giác và năng lượng trong tâm. Tình trạng của cơ thể phản ánh trạng 
thái của tâm. Khi tâm của chúng ta trở nên mờ mịt hoặc lười biếng có nghĩa là cơ thể 
bắt đầu uễ oải, mất đi sức mạnh và năng lượng của nó. 


* 


Đối với việc tu tập định tâm, hay chúng ta gọi là thiền chỉ (Samatha), loại thiền này là 
tốt cho tất cả mọi người bởi vì chúng ta ai cũng có xu hướng sáng tạo, suy nghĩ và 
phân tích quá nhiều. Đứng về mặt tri thức mà nói, chúng ta rất năng động và nhanh 
nhẹn, nhưng điều này luôn luôn dẫn đến tình trạng nhằm lẫn và rối ren bởi vì bản chất 
của tư tưởng và của thế giới tục đế chế định vốn rất phức tạp. Chúng ta là những sinh 
vật rất phức tạp và khi chúng ta cố gắng đề hiểu bản thân mình -nếu chỉ bằng qua sự 
suy nghĩ không thôi- thì có việc này có thể gây cho chúng ta thật nhiều rối rắm. 


Tâm của chúng ta giống như một khu rừng của những suy nghĩ, ý tưởng, nhận thức và 
những ký ức. Vì vậy, những gì chúng ta thực sự cân là tạo cho tâm mình một nền tảng 
trong sáng và ổn định vững chắc hơn, từ nền tảng này, tâm có thể bắt đầu để nghỉ ngơi 
và tập trung vào sự tĩnh lặng, bằng lòng với giây phút hiện tại và không bị hút vào 

trong luồng suy nghĩ, hết suy nghĩ này lại đến suy nghĩ khác. Có nghĩa là tâm chuyển 
từ sự suy nghĩ phức tạp rối rắm sang sự yên tĩnh, đơn giản. Đó là lý do tại sao chúng ta 
thực tập kỹ thuật của Anapanasati (định niệm hơi thở), vun bồi chánh niệm trên hơi thở 
vào Và ra. 


Đó là một kỹ thuật rất thiền rất lợi lạc bởi vì hơi thở là một đối tượng hoàn toàn tự 
nhiên, không cần bắt kỳ cái tôi, cái ta nào để vận hành nó. Hơi thở tự nó đi vào và đi 


20 


ra, nó không cần chúng ta phải làm bắt cứ điều gì. Anapanasati hoàn toàn khác với việc 
kiểm soát hơi thở bởi vì nó sử dụng dòng chảy tự nhiên của hơi thở để làm đối tượng 
để theo dõi. Các bạn không cần toan tính mà cũng chẳng cần phải liệu trù phải làm cho 
nó thế này hay thế khác trong khi thực hành- Toan tính và trù liệu, đó chính là cái cách 
mà chúng ta làm với hầu hết mọi thứ khác, nhưng với thiền thì không. Đơn giản chỉ là 
dòng chảy tự nhiên của hơi thở. Hãy cho phép tâm trí của bạn được nghỉ ngơi, tiếp 

cận và bám sát hơi thở. Hơi thở tự thân nó là một đối tượng hết sức tĩnh lặng, yên 
bình và êm dịu. Các bạn chỉ cần chú tâm đến cảm giác nhẹ nhàng của hơi thở tuôn 
chảy vào, ra một cách nhịp nhàng, liền lạc khi đi qua điểm xúc chạm. 


Nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn trước khi tâm trí chúng ta trở nên quen thuộc: với hoạt 
động đơn giản này bởi vì đã chúng ta quen với những bài luyện tập tâm thú vị 

khác. Sự thực tập này chỉ đòi hỏi chúng ta một nhiệm vụ rất đơn giản là quan sát và 
và bám sát hơi thở. Vì vậy, các bạn phải có sự kiên nhẫn và niềm tin vào giáo lý của 
Đức Phật cũng như các vị thầy như chúng tôi. Nếu chúng ta có niềm tin, nó sẽ tạo cho 
chúng ta sự quyết tâm, giúp chúng ta có sự nhẫn nại trong việc đưa sự chú ý quay trở 
lại với hơi thở, chú tâm tới hơi thở đầy đủ hơn. Khi tâm bắt đầu phóng đi và quan tâm 
đến một việc gì khác, điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là chúng ta thấy những 
chuyện khác có giá trị lớn hơn, chúng ta nghĩ rằng chúng sẽ làm cho chúng ta hứng thú 
hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta nghĩ rằng những suy nghĩ về quá khứ hoặc các kế 
hoạch về tương lai sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn là bám sát hơi thở. Đó là lý do 
tại sao tâm rời bỏ hơi thở: Chúng ta luôn luôn tầm cầu hạnh phúc. 


Vì vậy, hãy xây dựng niềm tin của bạn đối với sự giảng dạy này và sau đó hãy tập trung 
sự chú ý vào hơi thở. Chỉ cần hướng tới nó và duy trì sự chú tâm của bạn, hãy sống 
với nó, nó như thế nào hãy hài lòng với nó như vậy. Nếu chúng ta trở nên thực sự tập 
trung, việc này sẽ làm cho tâm trở nên vui vẻ và hạnh phúc, và thân cảm thấy thư thái 
và khinh an. Đây là thứ hạnh phúc lớn hơn rất nhiều so với những gì chúng ta có thể 
lấy được từ thế giới của các giác quan. Chúng ta hãy ghi nhớ lấy điều này vì nó tạo cho 
chúng ta động lực và khả năng để duy trì sự quyết tâm mỗi khi chúng ta hành thiền, để 
chúng ta có thể thực sự hướng tới hơi thở, sẵn sàng sống: với nó, hài lòng với nó, đồng 
thời biết rằng tâm sẽ được hạnh phúc. Đó chẳng phải là tất cả những gì chúng ta 
muôn? 


* 


Khi chúng ta mới bắt đầu, thiền tập quả là khá khó khăn. Khó mà tìm thấy hơi thở và an 
trú trên ấy. Bạn không thể ép buộc tâm hay kiềm hãm sự phóng tâm. Bạn phải rất, rất 
kiên nhẫn và rất cảnh giác. Nó không phải là một bài luyện tập máy móc . Hãy chú ý 
tâm đến hơi thở, và sau đó nhận thấy tâm hướng đến một đối tượng khác mà không hề 
thông báo trước, hãy ghi nhận điều đó và sau đó lại đem sự chú tâm quay trở lại với 
hơi thở. Bạn chí ít phải biết rằng đây là hơi thở vào và đây là hơi thở ra. Khi những 
hình ảnh, lời nói, những ký ức sinh khởi, hãy cắt ngang. Việc này cũng tựa như bạn 
phát quang để làm một con đường xuyên qua một khu rừng của tư tưởng, hình ảnh, 
ngôn từ, ký ức và những toan tính, dự trù. Cứ quay trở lại với thực tại của hơi thở. Hơi 
thở là một cái gì đó, hiện tiền, rõ ràng . 


21 


Hơi thở đi vào, đây là một hơi thở vào, và bạn biết rõ như vậy. Hơi thở đi ra, đây là một 
hơi thở ra, và bạn cũng biết rõ như vậy. Sau đó, bắt đầu hướng tới việc ghi nhận 

đoạn đầu và đoạn cuối của hơi thở một cách rõ ràng hơn. Biết điểm bắt đầu của hơi 
thở vào, biết điểm cuối của hơi thở vào . Biết điểm bắt đầu và kết thúc của hơi thở ra. 


Bạn đang khép. tâm vào kỷ luật bằng cách sử dụng một đối tượng vật lý, bởi vì đối 
tượng này là ở đây, bây giờ. Đó là một thực tại. Hơi thở không có chút gì phức tạp, nó 
rất đơn giản. Khi tâm trí bắt đầu trong sáng một chút bạn nhận thấy rằng những hình 
ảnh và tiếng lao xao trong tâm bắt đầu giảm. Sau đó, tất cả nhưng gì bạn thực sự phải 
làm chỉ là tập trung chặt chẽ hơn vào hơi thở, hướng tâm đến hơi thở. Hãy để cho tâm 
chìm vào hơi thở, xúc chạm vào nó, để cho tâm bám sát hơi thở chừng nào càng tốt 
chừng ấy, và nếu bạn có thể làm được những điều đó nhiều chừng nào thì bạn sẽ có 
được sự định tâm và an tĩnh nhiều chừng ấy. 


Bạn có thể đọc đủ mọi loại sách về cách thực tập chánh niệm trên hơi thở, nhưng thật 
ra việc thực hành là một cái gì đó mà bạn phải tìm và thử nghiệm theo cách riêng của 
bạn với. Thường xuyên thực hành là rất quan trọng bởi vì kỹ năng được trau giôi thông 
qua sự lặp đi lặp lại, học hỏi từ mỗi giai đoạn thiền tập. Thỉnh thoảng bạn thấy an bình, 
đôi khi bạn thấy bồn chồn , nhưng bạn hãy tiếp tục. Thiền an chỉ định là khá đơn giản, 
nó giúp tâm trở nên đơn giản và giúp tập trung tâm ý. 


* 


Đi thiền hành cũng vậy. Hãy tập trung vào sự xúc chạm của bàn chân và các chuyển 
động của cẳng chân . Chúng là những đối tượng rất cụ thể để chúng ta có thể tập trung 
tâm ý vào sự bắt đầu và kết thúc. Hãy bắt đầu với sự đơn giản hóa, hãy thoát ra khỏi 
thế giới của tư duy, của các kế hoạch và sự phức tạp để đi đến thế giới của hiện tại, 
ngay bây giờ, của cái thân này. Hãy bước từng bước một. Huấn luyện tâm một cách 
nhẹ nhàng và vững chắc đòi hỏi sự tỉnh giác và kiên nhẫn. Nếu chúng ta còn có những 
kỳ vọng và không có sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ sớm bị thất vọng. Đức Phật nói rằng đi 
vào chiến trường một mình để chiến đấu chống lại hàng nghìn kẻ thù vũ trang cho đến 
tận răng vân một ngàn lần dễ dàng hơn là điều phục tâm ý của chính mình. Thực sự, 
nó không phải khó khăn đến mức như vậy, nhưng Đức Phật muốn nhắn mạnh rằng đó 
là một điều khó làm. Nó đòi hỏi chúng ta rất nhiều kiên nhẫn. 


* 


Phát triển nền tảng tâm định và trong sáng là điều quan trọng vì nó tạo cho chúng ta 
sự ổn định về mặt cảm xúc và khả năng cắt đứt mọi nghi ngờ, sự xuẩn ngốc, cũng như 
sự ám ảnh của tâm. Khi tâm tập trung và ở trong một trạng thái trong sáng và định tĩnh, 
nó là một công cụ rất mạnh mẽ và hữu ích. Đức Phật dạy rằng một cái tâm được huấn 
luyện tốt là điều hữu ích nhất và một cái tâm không được huấn luyện là điều nguy hiểm 
nhất . Một cái tâm không được huấn luyện gây ra rất nhiều rắc rối cho chính mình và 
cho những người khác, do đó, hãy bắt đầu bằng cách dành khá nhiều thời gian và sự 
kiên nhẫn để trau giỗồi sự định tâm. Hãy phát triển một nền tảng tốt cho sự định tâm 
bằng cách thực hành, làm cho sự chú tâm sắc bén, và lặp đi lặp lại này việc thực hành 
thiền định vào buổi sáng và ban đêm. 


22 


Mục đích của tập trung tâm ý là gì? Có phải là chỉ đề trải nghiệm một trạng thái an lạc, 
hạnh phúc? Rõ ràng là có nhiều điều hơn thế nữa. Trong Phật giáo, chúng ta nói rằng 
định tâm chỉ là một phần, ngoài ra còn có giới và tuệ. Trí tuệ là quan trọng nhất, nhưng 
ý nghĩa của nó không phải nằm trong cái ý nghĩa của tri thức. Nó không phải những gì 
chúng ta có thể nghe từ người khác, đọc trong một cuốn sách hoặc tự mình suy nghĩ 
ra, trí tuệ ở đây mang ý nghĩa là thực sự hiểu bản chất của sự chứng nghiệm. Đây là 
lý do tại sao rất quan trọng để có một cái tâm được huấn luyện tốt, sắc bén và trong 
sáng, có khả năng tự chủ và nhìn trực diện vào kinh nghiệm. 


Một cái tâm trong sáng có thể nhìn trực tiếp, mạnh mẽ và sâu sắc đến nỗi chúng ta có 
thể xuyên thấu qua kinh nghiệm và nhìn thấy nó như nó. thực sự là. Chất lượng tâm 
mà chúng ta cần cho sự quán chiếu: là ra sao? Đó là cái tâm tĩnh lặng, trống. rồng, 
nhưng hoàn toàn tỉnh giác, đó là cái mà chúng ta gọi là " nhận thức đơn thuần". Chúng 
ta thực hành thiền chỉ (Samatha) cốt ý là để chúng ta có thể đưa tâm vào trạng thái an 
bình và tĩnh lặng. Khi chúng ta ngồi thiền và tập trung vào hơi thở, thậm chí ngay cả khi 
chúng ta buông bỏ. hơi thở, chúng ta vẫn có thể có sự tĩnh lặng này và khi tâm của 
chúng ta lặng im, sẽ có sự hay biết này : Sự nhận thức về của giây phút hiện tại. Sẽ rất 
tốt nếu chúng ta có thể làm cho nhận thức đó ổn định ngay cả khi chúng ta chỉ mới bắt 
đầu một vài phút. Đại đức Ajahn Sumedho nói, “Đề lắng nghe sự im lặng của tâm”. Vì 
vậy, vai trò của thiền định là tạo cho tâm chúng ta sự ổn định để chúng ta có thể ở 
trong trạng thái hay biết tỉnh giác đó và sự trống rỗng ngày một lâu hơn. 


Đức Phật dạy rằng cái mà tôi gọi là "tôi" này được hợp thành bởi sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức uân. Đây là năm uân tạo nên một con người. Đây là những thứ mà 
chúng ta chấp thủ và cho chúng chính là chúng ta. 


Chính những thứ này đã gây ra vấn đề cho chúng ta, chúng ta phải quán chiếu và 
quan sát chúng sít sao hơn để thấy được bản chất của chúng. Trong thiền 

quán, chúng ta quán chiếu việc này như thế nào? Chúng ta ghi nhận mọi thứ diễn ra 
trong tâm một cách khách quan và quan sát bản chất của chúng. Lấy cơ thể (thân) 
của chúng ta làm ví dụ. Chúng ta ghi nhận thân đang ngồi. Nếu tâm hoàn toàn yên 
tĩnh, chúng ta có thể nhận biết được tư thế, trạng thái tự nhiên của thân, trước khi 
chúng ta bắt đầu đặt tên, dán nhãn hoặc làm bắt cứ điều gì liên quan đến nó. Sau đó, 
sẽ xuất hiện những cảm giác trên thân, đặc biệt là khi chúng trở nên rất mạnh. Nếu có 
chỗ đau trên thân, chúng ta có thể xem nó như một đối tượng để ghi nhận, quan sát. 
Hãy ngưng các suy nghĩ phân tích cái cảm giác đau đó ra sao, chỉ cần trải nghiệm cái 
cảm giác đó, thử xem chúng ta có thể trụ lại với nó hay không? Cái cảm giác đau đó 
thực sự là như thế nào? Nó có thực sự là bạn không? Nó có thay đổi không? Điều gì 
làm cho nó là cái cảm giác đau chứ không phải là sự dễ chịu ? Tại sao tâm co rút lại 
trước cái đau? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta ở' lại với cái đau và bình tĩnh chịu đựng 
nó? Hãy hướng tâm đến cảm giác đó để hiểu bản chất của nó hơn một chút và quán 
chiếu về nó. 


Điều quan trọng là không phản ứng với bắt kỳ tình huống nào cho dù nó ra sao. Ví dụ 
khi có một chô ngứa trên chân, bạn có thê gãi và cảm thây hêt ngứa, nhưng bạn không 


23 


thể học được điều gì từ đó bởi vì bạn đã hành động một cách máy móc đối với những 
đối tượng mà bạn cảm thấy. không mong muốn hoặc mong muôn của bạn. Không có sự 
tự do ở đó. Tôi không nói rằng gãi là sai nhưng tôi đang nói về sự quán chiếu, về sự 
giải phóng tâm khỏi sức mạnh của bản năng, của sự không mong muôn và mong 
muốn. Nếu bạn bị đau đầu gối và bạn quyết định thà là đi ngủ chứ không hành thiền, 
điều đó không phải là xấu, sai hoặc vô đạo đức gì cả, nhưng điều đó có nghĩa là bạn 
không có nỗ lực, không kiên nhẫn hoặc không quán chiếu trên những đối tượng rất khó 
để quán chiếu. Không có sự thấy biết , và đó là lý do tại sao sẽ rất có giá trị để thỉnh 
thoảng chúng ta quán chiếu những tình huống như vậy mặc dù việc ấy thật khó cho 
chúng ta, quán chiếu để vun bồi phẩm chất tinh thần và phát triển trí tuệ. 


Đôi khi chúng ta có thể cảm thấy rất mệt mỏi trong quá trình thiền tập và cơ thể bắt 
đầu suy giảm năng lượng. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể là ra sao ? Hãy ghi nhận cái 
cảm giác ấy thay vì phản ứng lại, hoặc đầu hàng nó. Thay vì cảm thấy mệt mỏi và nằm 
xuống nghỉ ngơi, hãy tiếp tục ngồi thiền và bắt đầu quan sát. Hãy quan sát bản chất 
của trạng thái này của cơ thể, sự thiếu năng lượng, và nếu bạn trụ lại với nó, bạn cũng 
có thể thấy nó sẽ qua đi. 


Ngài Ajahn Chah thường nói rằng Vipassana, thiền quán, có ba đặc tướng: 

Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thực hành Vipassana có nghĩa là liên tục quán 
chiếu về ba đặc tướng này, làm chúng trở thành sự định hướng của bạn. Dễ thấy nhất 
trong ba đặc tướng đó là vô thường, quá trình thay đổi. Nó đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, 
thông thường chúng ta thấy sự sinh khởi nhưng chúng ta không cần lúc nào cũng phải 
bận tâm chờ chực bên đối tượng ấy để chờ nó hoại diệt, đặc biệt là nếu nó là một đối 
tượng khó chịu. Ví dụ, chúng ta có thể rơi một trạng thái bồn chồn, tâm bị kích động 
và thân không muốn ngồi yên. Nếu việc này phát sinh trong quá trình ngồi thiền của 
bạn, hãy tiếp tục ngồi, đừng bỏ cuộc và bỏ đi. Hãy ghi nhận một cách khách quan và 
quan sát trạng thái bồn chồn, hãy làm quen với nó, và kiên nhẫn trụ lại và quan sát bản 
chất vô thường của nó. Mọi người đều có khả năng nhìn thấy sự hoại diệt của sự vật, 
qua những việc bình thường như buồn ngủ, bồn chồn hoặc một chút đau đớn. Quan 
sát chúng với một cái tâm tỉnh giác, đặt tâm nằm yên trên đối tượng để quan sát sự bắt 
đầu và kết thúc, sự sinh khởi và hoại diệt: Vô thường. 


Vô thường là một chủ đề rất tốt cho việc thiền tập. Chúng ta có thể quan sát nó trong 
cơ thể, qua các trạng thái khác nhau của nguồn năng lượng, cái đau, sự dã dượi, sự 
an bình, định tĩnh và trạng thái hỷ lạc. Ghi nhận tất cả những trạng thái thay đổi vô 
thường của thân và tâm như chúng thực là. Ghi nhận một cách khách quan. Quán 
chiếu những gì sinh khởi mà tâm ý thức được, cho dù đó có thể là tư thế của 

thân, cảm giác, nhận thức, khái niệm, hoặc tâm trạng. Hãy xem tất cả chúng như là 
các đối tượng. Lưu lại với chúng để thấy chúng sanh khởi và hoại diệt. Hãy biết rằng 
những gì bạn thấy không thể là "bạn" bởi vì chúng đến rồi đi, không thể là "của bạn" v 
bạn không thể làm cho nó ở lại với bạn mãi mãi. Như vậy, nhìn thấy vô thường một 
cách rõ ràng sẽ giúp chúng ta thấy được vô ngã và bất toại nguyện - chúng thực sự là 
ba mặt của cùng một sự vật. 


Hành giả thực hành thiền quán với một rất trạng thái tâm thụ động, nhưng không đờ 


24 


đẫn mà rất tỉnh giác. Một cái tâm rất trong sáng, không còn theo đuôi hoặc cố gắng tìm 
kiêm kinh nghiệm, nhưng chờ đề thầy được sự bắt đâu và châm dứt của những gì mà 
nó đang hay biết, những gì mà đang được hành giả kinh nghiệm. 


Hãy xem xét việc này một cách thật cẩn thận bởi vì đây thực sự là chính là thiền quán. 
Kỹ thuật không phải là thiền quán. Một số người nói rằng nếu bạn thực hành theo kỹ 
thuật này, đó chính là thiền quán và nếu bạn thực hành theo kỹ thuật kia, đó không 
phải là thiền quán. Tất cả đều là ngớ ngần. Không phải đối tượng hoặc kỹ thuật làm 
nên thiền quán . Cái làm nên thiền quán chính là trạng thái tâm ngay trong giây phút 
hiện tại quán chiếu đối tượng bắt đầu và chấm dứt, sinh khởi và hoại diệt cũng ngay 
trong giây phút hiện tại. Hãy ghi nhận sự vô thường của nó cho dẫu đối tượng đó có là 
hơi thở hay không. 


Theo dõi hơi có thể là thiền quán nếu bạn nhìn thấy đoạn đầu và cuối của mỗi hơi thở 
của chúng ta, không chỉ suy tư vê nó mà còn thực sự biết rõ nó, trải nghiệm nó, nhìn 
thấy nó sinh và diệt một cách rõ ràng. Đức Phật dạy rằng quán chiếu không có nghĩa 
chỉ quán chiếu trên một đối tượng đặc biệt nào đó. Bạn có thể quán chiếu bất kỳ suy 
nghĩ, mọi tâm trạng, tất cả chúng đều là sañkhärä, hành uẫn: Các hiện tượng sinh 
khởi và hoại diệt do điều kiện (duyên). Bản chất của tất cả chúng đều là vô thường, bất 
toại nguyện và vô ngã. Hãy để cho đối tượng xuất hiện trong tâm, ý thức nó thật rõ 
ràng và sau đó với một cái tâm tỉnh giác nhưng hay biết một cách thụ động quan sát 
sự bắt đầu và kết thúc của nó ngay trong giây phút hiện tại. Đây là chính là sự thực 
hành thiền quán. 


Hãy cố gắng thực hành việc quán chiếu này ngày một nhiều trong cuộc sống của bạn, 
không chỉ khi bạn hành thiền. Bắt đầu ghi nhận về ngày, Ví dụ. Một ngày có sự khởi 
đầu, sau đó nó thay đổi và rồi chúng ta gọi nó là đêm. Ghi nhận màu sắc và ánh sáng 
đang thay đổi và đêm lại thay đổi để trở thành ngày một lần nữa ra sao. Hãy quan sát 
các mùa và thời tiết thay đổi. Hãy tiếp tục duy trì nhận thức về sự thay đồi. 


Đức Phật dạy rằng để tạo công đức thì bế thí một cách rộng rãi là điều tuyệt vời, một 
việc đáng đề làm. Để có niềm tin cao thượng và sống một đời sống đạo đức dựa trên 
Giới thậm chí còn nhiều có nhiều công đức hơn. Vun bồi tâm từ lại càng có 

nhiều phước báu hơn nữa. Tuy nhiên, nếu nhận thức được vô thường thậm chí 

chỉ với thời gian bằng một cái khảy móng tay thôi phước báu lại còn lớn hơn nữa bởi 
vì thực sự nhận thức được vô thường sẽ đưa hành giả đến sự quán chiếu. Vì vậy, các 
bạn hãy quan tâm đến việc ghi nhận sự thay đổi, ghi nhận sự sanh khởi và hoại diệt 
của mọi sự vật do điều kiện (duyên) với một cái tâm trong trạng thái hay biết thụ động 
nhưng đơn thuần tỉnh giác. 


Sống trong các thiền viện ở trong rừng, chúng tôi chỉ làm những gì đang được làm tại 
thời điểm đó, chúng tôi làm theo lệ thường hàng ngày của thiền viện. Chúng tôi trở 
nên thụ động về tinh thần và thể chất, nhưng với một cái tâm tỉnh giác, chúng tôi quan 
sát các hiện tượng đang thay đổi đang diễn ra quanh chúng tôi. Tất cả mọi thứ đang 
thay đổi bên trong và xung quanh bạn. Khi mọi người dâng vật thực, chúng tôi nhận 
chúng với lòng biết ơn. Chúng tôi không lựa chọn bắt kỳ thứ gì, chỉ chuyên chú ghi 


25 


nhận trong giây phút hiện tại . Nếu sự không thích hoặc ham muốn sinh khởi, chúng tôi 
quan sát chúng và xem chúng hoại diệt. 


Trong đời sống của một cư sĩ cũng vậy, đây là một cơ hội quán chiếu rất tốt. Tôi 
khuyến khích các bạn thực sự trau dồi trạng thái tâm thụ động nhưng tỉnh giác, quan 
sát kinh nghiệm một cách khách quan để có thể nhìn thấy sự bắt đầu và chấm dứt của 
một đối tượng. Thay vì chạy loanh quanh để cố gắng kiểm soát và thay đổi tất cả mọi 
thứ, thử ghi nhận sự thay đổi tự nhiên của những gì đang xảy ra. Chúng ta thường quá 
bận rộn cố gắng đề kiểm soát và định hướng tất cả mọi thứ nên chúng ta không nhận 
ra được hoặc thực sự đánh giá cao sự vô thường. Nếu chúng ta có một cảm giác khó 
chịu, chúng ta cố gắng tránh nó. Nếu chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta nằm xuống 
và ngủ. Nếu cảm thấy đói, chúng ta ăn. 


Chúng ta tiếp tục cố gắng để kiểm soát các tình huống để tránh sự khó chịu và đuổi 
theo những sự dễ chịu, và đó là lý do tại sao chúng ta không bao giờ có thể thấy rõ sự 
vô thường. Vì vậy, trong thiền quán, chúng ta cố gắng trụ. lại với những gì đang xảy ra 
trong giây phút hiện tại và học hỏi từ chúng. Chúng ta tự rèn luyện mình để trở nên 
kiên nhẫn, khiêm tốn và sẵn sàng lưu lại để ghi nhận sự sinh khởi và hoại diệt, để 
nhận thấy sự thay đổi. .Việc này cũng làm tương tự như vậy. đối với sức khỏe và bệnh 
tật, sức mạnh và sự yếu đuối. Hãy. ngưng đuổi theo hoặc trốn tránh những gì đang 
thay đổi, hãy lưu lại với chúng và sử dụng chúng để làm đối tượng cho việc quán chiếu. 


Thực tập thiền an chỉ định càng nhiều càng tốt để bạn có thể xây dựng một nền tảng 
vững chắc. Một cái tâm ổn định có thể ngừng những luồng suy nghĩ miên man, bất 

tận. Bắt đầu quán chiếu trong sự yên tĩnh và trong sáng. Bạn có thể trú trên hơi thở 
hoặc trú trên sự yên lặng và tỉnh giác. Nếu bạn có có được định tâm nhiều chừng nào 
thì bạn lại càng có thể quán chiếu về các hiện tượng đang thay đổi mà chúng ta 
thường nghĩ là "tôi" nhiều chừng ấy. Hãy xem tất cả chúng như là các đối tượng, lưu 
lại và nhìn thấy sự sanh khởi và hoại diệt của chúng. 

Chúng ta càng thấy vô thường rõ hơn chừng nào thì chúng ta càng thấy bất toại 
nguyện và vô ngã rõ hơn chừng ấy, chúng ta cũng tất cả các hiện tượng sanh khởi và 
hoại diệt do điều kiện cũng là vô thường càng rõ hơn. Vì vậy, hãy thực sự quán chiếu 
về vô thường, bởi vì chúng ta càng thấy nhiều về điều đó, tâm của chúng ta càng trở 
nên yên bình hơn, một cái tâm rồng không, mãn nguyện, không còn bám víu vào 

bất kỳ điều kiện sanh tử nào nữa. Tất cả chúng ta rất may mắn vì có được cơ hội này 
để thực hành. 

Theo: Samatha and Vipassana Meditation 


Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí 


Chánh niệm trên cảm thọ 


Bhante Henepola Gunaratana 


26 


Một phần tư của Giáo pháp của Đức Phật dựa trên cảm thọ, đó là sự thật (chân lý) đầu 
tiên mà Ngài đã dạy trong suôt bôn mươi lăm năm. 


Chính vì không hiểu về sự thật này mà chúng ta bị trói buộc mãi: trong vòng sinh tử 
luân hồi dưới hình thức này hay hình thức khác. Ở một cấp độ thấp hơn, cảm thọ cũng 
là một trong bốn nền tảng của chánh niệm mà Đức Phật đã chỉ ra trong một số Kinh 
điển. Một người bình thường và một người giác ngộ hơn chỉ khác nhau qua sự phản 
ứng của họ đối với cảm thọ. Trong khi một người bình thường, ví dụ, sẽ bám níu vào 
những cảm thọ dễ chịu và xua đuổi các cảm thọ khó chịu, thì người giác ngộ hơn sẽ 
không bám níu vào các cảm thọ lạc mà cũng không xua đuổi các cảm thọ khổ. Thay 
vào đó, vị ấy chú tâm hoàn toàn đến cả hai (để quan sát ) và luôn luôn giữ tâm quân 
bình với cả hai trạng thái cảm thọ này. 


Tất cả chúng sinh, không có sự ngoại lệ, đều có cảm giác. Tuy vậy không mấy ai trong 
số đó biết sử dụng cảm thọ như một cách quán chiếu để có thể thấy được kinh 
nghiệm đó như nó thực là, thường thì họ chỉ tìm cách tránh né những phản ứng biểu lộ 
cảm xúc. Con người sử dụng tâm của mình để suy nghĩ và sáng tạo, và đây là một lợi 
thế. Nhưng cũng thật không may vì không mấy ai sử dụng cảm xúc của mình như một 
cách để tu tập phát triển nhân tính hay nhân phẩm. Rất nhiều người đã không học 
cách sử dụng năng lực vô hạn của tâm và cảm xúc của mình đề phát triển tâm. 


Khi một ai đó hỏi bạn, “Bạn có khỏe không?" Bạn có thể nói "Tôi khỏe. " Hoặc " Khỏe 
hơn bao giờ hết. " Hay “Tôi ỗn. Bạn có khỏe không? “hoặc” Hôm nay tôi không được 
khỏe. "hoặc" Tôi bị rối loạn dạ dày một chút " hoặc" Hôm nay tôi không vui ". Ở đây, 
bạn thể hiện cảm xúc của bạn, nhưng chẳng đưa ra một lý do cụ thể nào để giải 
thích cho việc bạn cảm thấy. Nếu bạn thực hiện một cuộc phân tích tâm lý , bạn sẽ 
phân biệt được giữa cảm xúc và cảm giác. Trong cách diễn đạt hàng ngày của 

bạn, bạn thường sử dụng hai thuật ngữ này một cách lẫn lộn, không có sự phân biệt. 
Để duy trì tính nhất quán trong bài viết này, tôi cũng vậy, sẽ sử dụng thuật ngữ "cảm 
thọ" một cách không phân biệt để chỉ cả hai trường hợp "cảm thấy" và "cảm giác." Có 
thể sẽ tốt hơn nếu đặt sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này qua một bên cho đến khi 
bạn đã hoàn toàn đọc xong bài viết này. Tôi không cố gắng thực hiện bất kỳ một sự 
phân tích liên quan đến việc thần kinh cảm giác hoạt động ra sao khi sự cảm thấy xảy 
ra. Nỗ lực của tôi là chỉ ra việc cảm thọ nên được sử dụng như một đối tượng để tu tập 
chánh niệm nhằm giúp bạn có thể sống với tất cả các loại cảm xúc mà không bị suy 
nhược thần kinh. 


Cảm thọ nên được sử dụng như một kỹ thuật nhằm quán chiếu để thấy kinh nghiệm 
đó như nó thực là. Chúng ta biết, từ thời điểm chúng ta được sinh ra cho đến khi 
chúng ta thở hơi thở cuối cùng, chúng ta lúc nào cũng vận hành cùng với cảm 

thọ. Cảm thọ sinh khởi từ ngoại cảnh khi các giác quan của chúng ta tiếp xúc với các 
đối tượng bên ngoài của chúng hoặc sinh khởi từ sâu trong tâm thức của chúng ta do 
tác động của sự tiếp xúc (cuả các giác quan ) với ngoại cảnh. Ngay sau khi các giác 
quan của chúng ta tiếp xúc với các đối tượng của chúng, chúng ta liền ý thức được 
các cảm giác tạo ra bởi sự tiếp xúc (của các giác quan) với ngoại cảnh . Cùng với sự 
phát triển của hệ thống thần kinh của chúng ta ngay từ giai đoạn sơ khởi, cảm thọ đã 


27 


có mặt ngay cả khi chúng ta đang còn ở trong bụng mẹ . Khi mẹ của chúng ta ăn thức 
ăn nóng, chúng ta cảm thấy nóng. Khi mẹ ta ăn thức ăn lạnh, chúng ta cảm thấy lạnh. 
Khi mẹ tức giận, chúng ta cũng cảm thấy bị kích động và căng thẳng theo. Khi mẹ 
chuyển động, chúng ta cảm thấy mẹ chuyển động. Khi mẹ hát, chúng ta nghe mẹ hát. 
Khi mẹ khóc, chúng tai nghe mẹ khóc. Khi mẹ cười, chúng ta cũng nghe được điều ấy 
luôn. Mặc dù chúng ta có thể không có khả năng nhớ lại điều này, tuy nhiên, chúng ta, 
đã cảm thấy tất cả mọi việc ấy. 


Ngay khi chúng ta sinh ra, chúng ta khóc không chỉ vì chúng ta cảm thấy buồn vì 
chúng ta buộc phải rời bụng mẹ , hoặc không chỉ bởi vì chúng ta nghĩ rằng nếu chúng 
ta không khóc thì mọi người sẽ chẳng ai chú ý đến chúng ta, mà còn bởi vì chúng 

ta cảm thấy sự thay đổi của môi trường không khí . Từ môi trường ấm áp, tối tăm và 
thoải mái trong bụng mẹ, chúng ta bị đẩy vào môi trường khó chịu, lạnh lẽo với ánh 
sáng chói mắt và một số người vây quanh chúng ta. Chúng ta chưa bao giờ trải qua 
kinh nghiệm này trước đây. 


Từ lúc chúng ta bắt đầu cuộc đấu tranh để sinh tồn như một sinh vật đơn bào, chúng 
ta đã trải qua các cảm xúc. Từ thời điểm các tế bào thần kinh của chúng ta bắt đầu 
phát triển, chúng ta đồng thời trải qua những cảm xúc . Khi cảm giác làm cho chúng ta 
thấy dễ chịu, chúng ta muốn trải nghiệm nó nhiều hơn nữa, và khi cảm giác làm cho 
chúng ta khó chịu, chúng ta muốn xua đuổi nó đi. Đây là phản ứng tự nhiên của chúng 
ta. Toàn bộ cuộc tìm kiếm của chúng ta: đấu tranh, thành tựu, cải tiến, phát triển, 
sáng chế, làm việc chăm chỉ hay lười biếng, muốn sống hay không muốn sông nữa, 
phụ thuộc vào cái cách chúng ta cảm thấy như thế nào. Việc chúng ta tìm kiếm thức ăn, 
quân áo, thuốc men, chỗ ở, giới tính, nóng, lạnh, v.v... và v.v..., phụ thuộc vào cảm 
giác của chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy lạnh, chúng ta tìm nơi ấm áp. Khi chúng ta 
cảm thấy đói, chúng ta tìm kiếm thức ăn. Khi chúng ta muốn tìm đến một nơi an 

toàn, chúng ta đi đến một nơi thích hợp để thỏa mãn cảm giác đó. 


Chúng ta khám phá, sản xuất, phát triển hoặc cải thiện nhiều thứ đều do bởi những gì 
mà chúng ta cảm thấy. Chúng ta sáng tạo ra và sinh con đẻ cái cũng theo cảm xúc của 
chúng ta. Ngay cả lý luận của chúng ta cũng bắt đầu từ cảm xúc của chúng ta. Tất cả 
những gì chúng ta làm đều phụ thuộc vào cảm xúc của chúng ta. Phản ứng của chúng 
ta với một tình huống bất kỳ nào đó phụ thuộc vào cách chúng ta cảm nhận tình huống 
ấy như thế nào. Sau khi phản ứng với tình huống, chúng ta có thể bào chữa cho phản 
ứng của chúng ta . Tất cả các phản ứng bộc lộ xúc cảm của chúng ta phụ thuộc vào 
cách chúng ta cảm nhận về một tình huống. 


Các phản ứng biểu lộ tình cảm được lặp đi lặp theo cảm xúc dần dần nuôi dưỡng cái 
bản ngã của chúng ta. Khi phản ứng biểu lộ tình cảm trở thành một thói quen, chúng ta 
bào chữa cho những phản ứng này của mình và tự bảo vệ mình bằng cách nói: "Tôi 
có mọi quyên đề bảo vệ cảm xúc của mình khi ai đó xúc phạm tôi. " 


Khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về bản chất phổ quát" của cảm thọ, cũng là lúc chúng 


ta bắt đầu huấn luyện tâm của chúng ta để có thể sử dụng nó cho sự lợi lạc của tất cả 
chúng sinh, chứ không phải đề trở thành một con người ích kỷ. Khi chúng ta học đê 


28 


huấn luyện tâm, dùng cảm thọ như là một đối tượng cho việc quán chiếu để phát 
triển tâm linh , chúng ta sẽ hiểu thêm về cảm thọ và vận dụng nó với sự hiểu biết sâu 
sắc hơn. Khi bạn hiểu được bản chất phổ quát của cảm thọ, bạn trở nên chánh niệm 
hơn trong việc nói năng, bạn không nói bắt cứ điều gì làm tổn thương bắt kỳ ai. Bạn 
cũng không thể làm bất cứ điều gì để hại bất cứ chúng sanh nào. Tất cả chúng sanh 
đều sợ chết. Tất nhiên, nếu bạn phớt lờ cảm xúc của người khác, bạn có thể biện minh 
cho việc làm bắt cứ điều gì của mình. Hầu như lúc nào sự biện minh của bạn không khi 
nào có mặt đồng thời với cảm xúc. Bạn biện minh bất CỨ điều gì nếu bạn có thể phớt lờ 
cảm xúc của người khác. Cuỗồng tín tôn giáo nỗi tiếng về việc này. Một số người, trong 
khi đặt tôn giáo của họ trên bệ cao, đã lạm dụng ngôn từ để lăng mạ hay gièm pha 
nhằm tấn công những người thuộc các tôn giáo khác, vì họ phớt lờ cảm xúc của họ. 


Tất cả những điều này chỉ là một vài ví dụ về việc bạn phải chịu khổ như thế nào từ 
cảm xúc của chính bạn. Nếu bạn nhìn vào cảm xúc của bạn với sự hiểu biết, bạn có 
thể sẽ không thấy quá khó chịu khi thấy ai đó khác với bạn. Bạn sẽ không thấy khó 
chịu nếu ai đó nói một thứ ngôn ngữ mà bạn không hiểu. Nếu bạn hiểu được bản chất 
của cảm thọ, bạn có thể lắng nghe những lời than phiền của ai đó về nỗi đau của họ 
mà không cảm thấy phiền hà. Nếu bạn không hiểu cảm thọ, bạn có thể rất khó chịu, 
ngạo mạn và xúc phạm, và sau đó chính bạn sẽ chịu đau khổ về hành vi này. 


Khi bạn tu tập để có chánh niệm trên cảm thọ, toàn bộ thái độ của bạn sẽ thay đổi và 
bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi nhận thấy những sự khác biệt trên đời. Hãy chú ý 
đến cảm giác của bạn -dễ chịu , khó chịu hay trung tính (không khó chịu cũng không dễ 
chịu) - tập trung toàn bộ sự chú ý của _ , đó mà không cân suy nghĩ hay nói, "Ôi 
cha! Đầu tôi đau", hoặc" Chân tôi đau, ' . TỪ phí bạn chú tâm hoàn toàn trên cảm 
thọ, bạn mới biết được những gì đằng sau LhhữNG cảm giác ấy. Hãy chú tâm hoàn toàn 
đến các cảm giác của bạn và bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những cảm giác dễ chịu đằng 
sau các cảm giác khó chịu . Chỉ bằng cách chú tâm hoàn toàn đến một cái gì đó, bạn 
có thể nhận thấy những gì đằng sau nó. Nếu bạn có đủ kiên nhẫn để quan sát cảm thọ 
của bạn, bạn cũng sẽ nhận thấy rằng nó đang thay đổi. Bạn sẽ không nhận thấy sự 
thay đổi trong các cảm giác nếu bạn không chú ý đến chúng. Chính là sự chú tâm của 
bạn, chứ không phải sự nói suông, sẽ đưa mọi việc lên bề mặt của tâm trí của bạn. 


Giả sử bạn đang cảm thấy chán nản. Nếu bạn đặt hết tâm trí của mình lên cái cảm 
giác này mà không thêm vào đó bắt kỳ cảm xúc nào khác, bạn sẽ thấy sự trầm cảm 
nơi bạn dần dần giảm bớt. Tất nhiên, bạn có thể làm cho tình trạng trầm cảm của mình 
khốn khổ hơn và thậm chí bạn có thể bị trầm cảm quá mức kéo dài trong vài ngày. nếu 
bạn dính mắc với nó. Hoặc bạn có thể. loại trừ được nó một cách nhanh chóng nếu 
bạn học cách chấp nhận thực tại của sự thay đổi diễn ra từng khoảnh khắc 

một trong cảm thọ của bạn. May mắn cho bạn, ngay cả các cảm thọ khó chịu đều là 
vô thường. 


Giả sử bạn thức dậy vào một buổi sáng với cái đầu nhức như búa bổ. Ngay lập tức 
bạn tìm một nơi yên tĩnh thích hợp trong ngôi nhà hoặc căn hộ của bạn và dành thời 
gian ngồi xuống một cách lặng lẽ , nhắm mắt lại và quan sát cái cảm giác đau đầu của 
mình mà không có bắt kỳ sự giả định hay lo lắng nào, chỉ chú tâm hoàn toàn vào cảm 


29 


giác đau đầu thôi. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ thấy cơn đau đầu của bạn giảm dần dần. 
Nhưng nếu bạn lo lắng về nó, bạn có thể làm cho sự đau đầu của bạn tôi tệ hơn bằng 
cách gia thêm sự căng thẳng hoặc áp lực hơn vào đó, bởi vì bạn đưa vào sự đau đầu 
thêm một cảm giác khác- lo lắng- chứ không phải đơn thuần đối phó với chỉ một cảm 
giác - đau đầu- không thôi. 


Giả sử bạn đã không ngủ được một đêm hoặc nhiều đêm liên tiếp. Buồi sáng sau đó, 
bạn thức dậy và cảm thấy khó chịu một chút . Nếu bạn bắt đầu lo lắng về việc mắt ngủ 
bạn có thể cảm thấy khó chịu hơn. Đây chính là sự lo lắng - không phải là việc mất ngủ- 
đang làm cho bạn cảm thấy khó chịu, khó chịu hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu, bạn xem 
nhẹ việc mắt ngủ và không lo lắng về việc mình đã không có một đêm ngon giấc, bạn 
sẽ cảm thấy tốt hơn. Điều này có nghĩa là bạn có thể sử dụng cảm xúc của bạn để làm 
cho mình cảm thấy thoải mái hoặc không thoải mái, tùy thuộc vào cách bạn đối phó 
như thế nào với những cảm xúc của bạn. 


Giả sử một ngày bạn cảm thấy rất yên bình, vui vẻ và hạnh phúc. Hãy quan sát cảm 
giác đó và chú tâm hoàn toàn đến nó. Chừng nào bạn còn cảm thấy yên bình, vui vẻ 
và hạnh phúc, cứ cố gắng chú tâm hoàn toàn đến cảm giác đó, và hãy để cho nó tan 
biến khi nó tan biến. Đừng cố gắng kéo dài mãi cảm giác dễ chịu này. Nếu cảm giác dễ 
chịu đó biến mất, đừng thất vọng, chỉ cần chấp nhận sự biến mất cuả nó. Nó như thế 
nào hãy chấp nhận nó y như thế ấy. Bằng cách chấp nhận nó, bạn có thể cho phép 
mình tạo lại cảm giác này trong tâm trí của bạn vào một dịp khác. Nếu bạn lo lắng về 
sự biến mất của nó, có nghĩa là bạn sẽ không cho phép nó quay trở lại. 


Những gì bạn đang thực sự làm bằng cách chấp nhận sự biến mắt của cái cảm giác dễ 
chịu là đang học cách đề thư giãn và cảm thấy thoải mái với sự thay đổi trong cảm xúc 
của riêng bạn. Bạn không thể ép bất kỳ cảm giác nào ở lại với bạn như bạn muốn. Nó 
tuột ra khỏi sự nắm bắt của bạn. Bạn càng cô giữ nó với bạn bao nhiêu, nó càng biến 
mất nhanh hơn . Nếu bạn chỉ đơn giản chấp nhận nó khi nó đến và để nó đi khi nó ra 
đi, bạn sẽ duy trì được trạng thái quân bình và điều này cho phép bạn thư giãn. 


Tương tự như vậy, nếu một cảm giác khó chịu sinh khởi trong bạn, không nên cố gắng 
xua đuổi hoặc đầy nó đi quá sớm. Cần phải có thời gian để cho bất kỳ một cảm giác 
nào đó ra đi. Bạn cũng phải rèn luyện sự nhẫn nại với các cảm giác khó chịu. Nếu bạn 
mắt kiên nhẫn với chúng, bạn sẽ mắt đi cái cảm giác dễ chịu có thể theo sau cảm giác 
khó chịu, và thậm chí bạn còn có thể làm cho nó tăng trưởng. Khi bạn "xem nhẹ ", bạn 
làm cho mọi thứ đơn giản và tạo sự thoải mái hơn cho chính mình. Hãy đơn giản chú 
tâm hoàn toàn đến các cảm giác khó chịu của bạn. Bạn có thể có những cảm giác khó 
chịu nhất định do sự mắt cân bằng hóa chất trong não bộ của bạn. Bạn phải thừa nhận 
rằng cho dù bạn có thích hay không, mọi thứ trong cơ thể và tâm của bạn thay đổi mọi 
lúc. Nếu bạn gặp một số cảm giác khó chịu do sự thay đổi trong sự cân bằng nội tiết tố, 
bạn có thể kéo dài sự mất cân bằng này nếu bạn lo lắng hoặc thiếu kiên nhẫn. Nếu 
bạn thư giãn và chú tâm hoàn toàn vào sự mắt cân bằng nội tiết tố, tâm của bạn sẽ 
tạo ra các kích thích tố tốt hơn và tích cực hơn để vượt qua tình trạng mắt cân bằng. 


Một cách vô tình, bạn huân tập một thái độ nhất định nào đó đối với nhiều thứ và nhiều 


30 


người. Thái độ này có thể tạo cho bạn các cảm thọ dễ chịu hoặc khó chịu. Khi bạn 
chánh niệm quan sát trạng thái tâm của bạn, bạn sẽ thấy rằng chính thái độ của chính 
bạn đã tạo ra trạng thái tâm đó, và trạng thái tâm đó tạo nên cảm giác này hay cảm 
giác khác. Cảm thọ không đến từ các đối tượng mà bạn cảm nhận mà đến từ trạng 
thái tâm hay thái độ của chính bạn. Đây là lý do tại sao khi nhiều người nhìn vào cùng 
một đối tượng , họ có thể có những cảm giác khác nhau, ý kiến khác nhau về đối 
tượng. 


Nếu bạn chánh niệm quan sát tâm và cảm xúc của chính mình, bạn có thể thấy rất rõ 
ràng và dứt khoát rằng những gì bạn cảm thấy là sự tạo ra của chính bạn và bạn hoàn 
toàn chịu trách nhiệm về nó. Chánh niệm quan sát sự thay đổi liên tục trên các cảm xúc 
của riêng bạn có thể giúp cho bạn tránh những phản ứng bộc lộ tình cảm và giúp cho 
bạn thấy được sự thật của những cảm xúc của riêng bạn. Chánh niệm trên cảm thọ sẽ 
giúp bạn không có những suy nghĩ mang tính ám ảnh, lạm dụng hoặc tai hại. Do suy 
nghĩ thiếu chánh niệm mà bạn lạm dụng tâm trí của bạn. Một cái tâm bị lạm dụng luôn 
luôn tạo ra các cảm giác lạm dụng mà đó cũng luôn là các cảm thọ khổ. 


Theo: Mindfulness of Feelings 
Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 
Chú thích: 


* Bản chất phổ quát của cảm thọ: Bản chất chung của cảm thọ. Ở bất cứ con người 
nào, chúng sanh nào, cảm thọ đêu có những đặc điễm như vậy, cách vận hành như 
vậy. 


Hạnh phúc và sự khát khao 
Ajahn Buddhadasa 


Hôm nay tôi sẽ nói về một điều mà hầu hết các bạn có thể hiểu lầm. Mặc dù các 

bạn đến đây với một sự quan tâm, thích thú đối với Phật giáo. Các bạn có thể có 
những hiểu biết sai lầm. Vì lý do này, xin vui lòng tập trung tinh thần để lắng nghe. Các 
bạn hãy chú ý đặc biệt tới những gì sẽ được trình bày trong ngày hôm nay. 


Điều mà chúng tôi sẽ trình là hạnh phúc (sukha). Đây là một từ khá mơ hồ ở cả trong 
ngôn ngữThái, kwamsukh, và trong ngôn ngữ Pali, sukha, và ngay cả trong tiếng Anh, 
happiness. Trong cả ba ngôn ngữ, từ này có nhiều ý nghĩa và cách áp dụng khác nhau. 
Thường thì khó có thể hiểu được một cách chính xác người ta có hàm ý gì khi họ nói 
đến hai chữ “hạnh phúc” Bởi vì chủ đề này có thể tạo cho chúng ta sự nhằm lẫn, vì vậy 
chúng ta cần nó phải có một số hiểu biết về nó, đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ nói về 


hạnh phúc trong ngày hôm nay. 


Hạnh phúc mà những con người bình thường cảm nhận được trong cuộc sống hàng 
ngày chỉ là một trong những ý nghĩa của “hạnh phúc”. Ngoài ra còn một thứ hạnh 


31 


phúc khác, đó là niềm hạnh phúc sinh khởi khi đã hoàn thành các mục tiêu cuối cùng 
của cuộc sống. Đây hai thứ hạnh phúc hoàn toàn rất khác nhau, nhưng chúng ta đều 
gọi nôm na cả hai thứ này là "hạnh phúc". Nói chung, chúng ta trộn lẫn hai ý nghĩa này 
vào nhau, tạo ra sự nhằm lẫn, và không bao giờ hiểu được hoàn toàn thứ hạnh phúc 
mà chúng ta đang nói đến là thứ hạnh phúc gì. 


Bạn muốn thứ hạnh phúc nào? 


Dưới đây là một ví dụ về sự mơ hồ của từ này có thể gây ra làm lẫn như thế nào . Có 
thể các bạn đến đây để nghiên cứu và thực hành Giáo pháp để tìm kiếm hạnh phúc. Sự 
hiểu biết của bạn về hạnh phúc- hạnh phúc mà bạn mong muốn - tuy nhiên, nó có thể 
không phải cùng một thứ hạnh phúc mà mục đích chân chính của Phật giáo và việc 
thực hành Giáo pháp muốn đạt đến. Nếu sukha (hạnh phúc) mà bạn mong muốn 
không phải là thứ sukha có được từ việc thực hành Giáo pháp, chúng tôi e rằng bạn 

sẽ thất vọng hoặc thậm chí đau khổ nữa đấy. Do vậy, chúng ta cần phải đạt được một 
số hiểu biết về vấn đề này. 


Đề tiết kiệm thời gian và giúp cho các bạn dễ hiểu, hãy lập ra một nguyên tắc đơn giản 
cho sự hiểu biết về hạnh phúc. Thứ hạnh phúc bình thường mà những con người bình 
thường quan tâm là cái cảm giác có được khi một sự khao khát hoặc ước muốn đặc 
biệt của họ được thỏa mãn. Đây là sự hiểu biết điển hình về hạnh phúc. Tuy nhiên, 
theo Giáo pháp, hạnh phúc là khi không có sự khao khát hoặc ham muốn gì cả, khi 
chúng ta hoàn toàn thoát khỏi mọi khao khát, ham muốn và mong cầu. Hãy cố gắng để 
hiểu đúng điểm này bằng cách chú ý cần thận sự khác biệt sau đây: Hạnh phúc do sự 
khát khao thì có được khi chúng ta thỏa mãn cái mà chúng ta khao khát, và một thứ 
hạnh phúc khác có được do không có sự khát khao gì cả. Bạn có thể thấy sự khác 
biệt? Bạn có thể cảm nhận sự khác biệt giữa hạnh phúc của sự khát khao và hạnh 
phúc của sự không khát khao chứ? 


Hãy tận dụng cơ hội ngay lúc này để hiểu các từ “lokiya” phàm, thế tục và “lokuttara" 
thoát tục, siêu thế, vì chúng có liên quan đến vấn đề mà chúng ta đang tìm hiểu. Bây 
giờ chúng ta có thể dễ dàng so sánh hai loại hạnh phúc: lokiya-sukha (hạnh phúc thế 
tục) là thứ hạnh phúc bị kẹt trong sức mạnh hoặc bị chỉ phối bởi các điều kiện và giới 
hạn của những gì chúng ta gọi là "thế gian”, và lokuttara sukha (hạnh phúc siêu 

thế), là vượt lên trên mọi ảnh hưởng của thế tục. Hãy thấy sự khác biệt này và hiểu 
cho được ý nghĩa của hai từ này càng rõ ràng chừng nào càng tốt chừng nấy. 


Chúng ta hãy xem xét hai thứ hạnh phúc này tường tận hơn. Lokiya có nghĩa là “ bị 
mắc kẹt trong thế gian, bị lôi kéo theo thế gian, do đó, bị sức mạnh và ảnh hưởng của 
thế gian thống trị. Trong trạng thái này, không có sự tự do tâm linh, đó là sự vắng mặt 
của tinh thần độc lập. Siêu thế có nghĩa là “không bị mắc kẹt, thoát khỏi sự ràng buộc 
của thế gian.” Đó là sự tự do tâm linh. Như vậy, có hai loại hạnh phúc, một thứ hạnh 
phúc không có sự tự do và một thứ hạnh phúc của sự độc lập; hạnh phúc của sự nô 
lệ và hạnh phúc của sự tự do. 


Đây là điểm mà chúng tôi sợ các bạn sẽ hiểu lầm. Nếu bạn đã đến đây để tìm kiếm 


32 


hạnh phúc thế gian lokiya-sukha, nhưng bạn lại nghiên cứu đạo Phật, và tôn giáo này 
cung cập cho bạn một thứ hạnh phúc đối nghịch, bạn sẽ phải thất vọng. Bạn sẽ không 
tìm thấy những gì bạn mong muốn. Việc thực hành Phật pháp, bao gồm việc thiền tập 
một cách có trí tuệ, dẫn đến hạnh phúc siêu thế lokuttara-sukha chứ không phải hạnh 
phúc thế tục. Chúng ta phải làm rõ điểm này ngay từ đầu. Nếu bạn hiểu được sự khác 
biệt giữa hai loại hạnh phúc này, thì bạn sẽ hiểu mục đích của Suan Mokkh và bạn sẽ 
không phải thất vọng khi có mặt nơi đây. 


Giờ đây các bạn cần phải hiểu sự khác biệt giữa hai loại hạnh phúc: Hạnh phúc đến từ 
việc có được những gì chúng ta khao khát và hạnh phúc của sự vắng mặt hoàn toàn 
mọi khao khát. Chúng khác nhau như thế nào? Hãy tìm hiểu và bạn sẽ tự nhìn thấy vấn 
đề. Hạnh phúc của sự khao khát khi được thỏa mãn và hạnh phúc do không có sự 
khao khát: Chúng ta không thể định nghĩa ngắn gọn hơn hoặc rõ ràng hơn nữa . 


Khao khát bắt tận 


Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm rằng hạnh phúc dựa vào sự thỏa mãn những khát 
khao. là thứ hạnh phúc vô vọng và không bao giờ có thể có được vì những khát khao 
không bao giờ thực sự được thỏa mãn. Nhiều thứ khơi dậy sự khát khao lúc nào cũng 
luôn thay đổi. Khi những gì thỏa mãn sự khát khao của chúng ta thay đổi, biến sự 
thỏa mãn của chúng thành một thứ ảo ảnh phù du, thì khát khao sẽ quay trở lại. Khát 
khao tự bản thân nó thay đổi và vì vậy không bao giờ ta có thể thỏa mãn được nó. Đây 
là một tình trạng không bao giờ có hồi kết. Thế giới ngày nay đang bị mắc kẹt trong thứ 
hạnh phúc đến từ việc thỏa mãn những ham muốn vì vậy thế giới hiện đại bị mắc kẹt 
trong vân đề bất tận này. 


Hãy tưởng tượng, nếu bạn có thể, rằng bạn là người chủ sở hữu duy nhất của thế giới, 
của vũ trụ, của toàn thể vũ trụ. Bây giờ bạn là chủ sở hữu của tất cả mọi thứ, thế sự 
khao khát có dừng lại không? Nó có thể dừng lại không? Các bạn hãy dùng tâm ý của 
riêng mình để quán xét điều này một cách cần thận. Nếu bạn có được tất cả mọi thứ 
mà bạn mong muốn, đến mức. mà bạn có thể sở hữu toàn bộ cả thế giới, sự 

khao khát của bạn sẽ chấm dứt? Hay là bạn sẽ khao khát có được một vũ trụ thứ hai? 
Bạn có muốn có thêm một vũ trụ thứ ba? 


Hãy quán chiếu cái sự thực rằng khao khát không bao giờ chấm dứt bởi những nỗ lực 
của chúng ta nhằm đáp ứng cho những mong câu của nó. Mặc dù vậy, thế giới ngày 
nay tiếp tục phát triển loại giáo dục và sự tiến hóa chỉ đơn thuần tìm kiếm để tạo ra 
những điều đáng yêu hơn và làm cho chúng ta hài lòng hơn. Công nghệ và khoa học 
hiện đại là những kẻ nô lệ cho sự khát khao. Thế giới của chúng ta đang rơi vào cái hố 
sâu này không ngừng sản xuất ra những thứ ngày cảng quyến rũ hơn để cố gắng thỏa 
mãn sự khát khao. Nhưng sẽ tìm thấy hạnh phúc. ở đâu trong một thế giới như vậy 
chứ? 


Tôi muốn làm một số so sánh để minh họa cho việc hạnh phúc thế tục của các chủng 


loài chúng sinh đã tiến triển qua từng giai đoạn tiếp nối nhau như thế nào. Đứa trẻ mới 
sinh cảm thấy hạnh phúc khi nó được ôm ấp trong vòng tay người mẹ và bú sữa từ bầu 


33 


ngực của mẹ mình. Điều này thỏa mãn nó. cho đến khi nó lớn hơn một chút, sức vóc 
to lớn hơn một chút. Sau đó, cánh tay và ngực của người mẹ không còn đủ để bồng 
ăm nó. Nó học hỏi, tìm hiểu về các loại thực phẩm khác. và thấy thích thú. Bây giờ 
hạnh phúc của nó phụ thuộc vào kem, kẹo, và đồ ăn vặt, chơi những trò chơi nhỏ và 
chạy xung quanh nhà. Sau đó, nó lớn hơn và những trò chơi này không thỏa mãn đứa 
trẻ được nữa. Nó muốn chơi bóng đá hoặc chơi với búp bê. 


Hai trò này cuối cùng cũng qua nhanh và bây giờ mối quan tâm và hạnh phúc của 
đứa trẻ nay là một thiếu niên xoay quanh vấn đề giới tính. Những thứ trước đây làm 
cho nó hài lòng, thỏa mãn không còn là mối quan tâm của nó nữa. Khi những đứa trẻ 
trở thành các thanh niên và thanh nữ, đừng mong họ hài lòng với các thứ trước đây 
từng mang lại cho họ hạnh phúc. Bây giờ, tất cả những gì họ suy nghĩ là về giới tính và 
hẹn hò. Cuối cùng, con người kết hôn, trở thành một người vợ hoặc chồng, và có 
những niềm hy vọng và mong muốn gắn liền với một ngôi nhà, tiền, và tài sản. Chẳng 
có cách nào để họ có thể tìm thấy sự hài lòng với các thứ hạnh phúc trẻ con (trừ khi họ 
đã không thực sự lớn lên). Con người thay đổi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, và 
hạnh phúc cũng thay đổi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác. Nó cứ tiếp tục và kéo dài 
đến vô tận. 


Sự khát khao phát triển từ giai đoạn này sang giai đoạn khá cho đến khi chết. Sau đó, 
nhiều người tin rằng, có sự tái sinh làm một vị trời: và tuy là một vị trời thì vẫn còn có 
sự khát khao, sự khát khao hạnh phúc của chư thiên. Nó không bao giờ dừng lại. Ngay 
cả trên thiên đường với các vị thần trong vương quốc của Chúa, những điều như vậy 
vẫn tồn tại, khát khao không dừng lại. Trong Phật giáo, những tất cả thứ này đều 
được coi là những điển hình về hạnh phúc thế tục, thứ hạnh phúc lừa dối và làm cho 
chúng ta rối ren. 


Khát khao dừng lại ở đâu? 


Tôi muốn hỏi nếu trong Vương quốc của Chúa, hoặc bắt cứ nơi nào Chúa ngự, cho dù 
căn cứ theo Kinh điển của Kitô giáo hay các tôn giáo khác, khi chúng ta ở bên Chúa, 
khát khao và ham muốn có dừng lại chăng? Nếu Vương quốc của Chúa là nơi kết thúc 
của khát khao và tham ái, thì nơi đó cũng giống như Phật giáo dạy: Níp-bàn, hay hạnh 
phúc ở đó vượt ra khỏi thế gian vì khát khao đã chấm dứt. Nhưng nếu chúng ta hiểu 
Vương quốc Chúa không giỗng như vậy, nếu đó là một nơi mà chúng ta vẫn còn sự 
khát khao, thì Phật giáo chẳng quan tâm. Những mong cầu bắt tận cho những thứ càng 
ngày càng tốt hơn như là những món sở hữu của mình không phải là mục tiêu của Phật 
giáo. Ở ngã ba đường, Phật giáo chọn lối đi vượt lên những ham muốn thế tục. 


Đối với cái mà chúng ta gọi là “thế giới”, trong mô tả theo thế giới quan của Phật 
giáo, nó được chia thành nhiều cấp độ, hay cõi giới. Có thế giới của con người bình 
thường mà chúng ta quen thuộc nhất, và các loại chúng sinh của nó hướng đến hạnh 
phúc, lạc (sukha). Ở trên cõi này là các cõi trời khác nhau, được coi là nơi các vị trời 
đang sống. Trước hết là các cõi trời Dục giới, kamavacara, của những vị trời còn 
những ham muốn tình dục. Cõi này được cho là "tốt", ít nhất là cũng tốt hơn so với cõi 


34 


người. Tiếp theo là những vị Phạm thiên, trong đó có hai loại: Những vị còn phụ thuộc 
vào hình tướng (sắc) và những vị không còn phụ thuộc vào hình tướng (vô säc). 


Các cõi này được xem là tốt hơn so với những cõi giới bình thường, nhưng chúng 
sanh trong các cõi đó không phải là đã chấm dứt sự khát khao. Không còn các ham 
muốn sinh khởi qua các cửa giác quan ở chúng sanh trong các cõi sắc giới rupavacara 
này- những chúng sanh có dung sắc thù thắng - nhưng các chúng sanh ở đó vẫn còn 
khát khao mãnh liệt về sự tồn tại của vật chất. Các chúng sanh của cõi vô sắc cũng 
vẫn còn sự khát khao, họ khát khao những thứ phi vật chất chứ không phải vật 

chất. Trong từng cõi giới của thế gian, sự khát khao vẫn tiếp tục tồn tại. Ham muốn của 
cái tự ngã không dừng lại. Luôn luôn có những thứ mà tự ngã muốn. Những trạng thái 
hạnh phúc cao vợi, tinh tế hoàn toàn vẫn không vượt qua thế gian này. Ngay cả cõi 
Phạm thiên cao nhất vẫn bị kẹt trong thế giới, bị kẹt trong tắm lưới quyền lực và ảnh 
hưởng của sự ham muốn. 


Làm thế nào chúng ta sẽ để chắm dứt khát khao? Chúng ta phải quay lại và tiêu diệt 
nó. Chúng ta không. cần khát khao. Chúng ta phải đi con đường khác, nơi không có sự 
khát khao. Cốt lõi của con đường này là sự văng mặt của cảm giác về cái tự ngã, về 
"tôi" và "của tôi". Điểm này rất sâu sắc. Chúng ta phải có bao nhiêu trí tuệ, quán sát bao 


lâu để có thể chắm dứt ảo tưởng về cái ngã này? 


Thật cần thiết để nhận ra mối quan hệ giữa sự khát khao và sự chấm dứt của một cái 
ngã ảo tưởng. Trong cuộc sống thế tục, luôn luôn có một cái ngã hoặc "tôi"- người 
khao khát và phấn đấu để thỏa mãn cho sự khát khao đó. Ngay cả nếu cái ngã này là 
chúng sanh ở trên tầng trời cao nhất nơi mà họ chỉ khát khao những thứ tinh tế 

nhất, tuy vậy, vẫn có một cái ngã khát khao đang cố gắng để có được cái mà mình 
đang khao khát. Khao khát vẫn tiếp tục tồn tại khi cái ngã tự đi tìm để có được những 
thứ cho chính nó mà không bao giờ nó thực sự có được. Bằng cách quán sát việc tìm 
kiếm của các chúng sanh trong những cõi khác nhau và các cấp độ hạnh phúc khác 
nhau, chúng ta thấy khát khao là một sự vô vọng. Tại sao? Bởi vì "tự ngã " là cái thâm 
căn cố đế. Cả hai thứ - khát khao và tự ngã- không thể tách rời nhau. 


Cái tốt nhất 


Khi đến giai đoạn này, bạn nên làm quen với những gì chúng tôi gọi là "tốt" hoặc "tốt 
nhất". Tất cả các bạn đều có khái niệm vệ "cái tốt nhất” và nghĩ răng mình xứng đáng 
đê đạt được và có được "cái tốt nhât". Khát khao của bạn chỉ đi xa đên mức "tôt nhât!I 


Bất cứ điều gì bạn xác định là "tốt nhất" - cho dù một ngày trên bãi biển hoặc năm phút 
của phần còn lại của cuộc khủng hoảng xảy ra trong đầu của bạn - đó là nơi mà khát 

khao của bạn bám chặt lấy. Ngay cả khi tắm mình trong vẻ đẹp trong sáng của Chúa, 

sự khao khát cho cái tết nhất vẫn không dừng lại. 


Chúng ta mong muốn được “cái tốt nhất”, nhưng ngay khi chúng ta nhận được nó,. 
chúng ta lại khao khát “cái tốt nhât” khác kê tiêp. Hễ còn cái bản ngã muôn “cái tốt 


35 


nhất” thì sự khát khao chẳng vào giờ chấm dứt. Khao khát không có điểm dừng, chúng 
ta không thể xem nó như là mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Chúng ta liên tục nói vê 
"cái tốt nhất" hoặc về summum bonum*, nhưng hàm ý của chúng ta thì rất khác nhau: 
Cái tốt nhất của trẻ em, của thanh thiếu niên, cuả người lớn, của người già, của thế giới 
và của tôn giáo. Tuy vậy, ảo tưởng của mỗi "cái tốt nhất" này làm cho chúng ta trở nên 
"khát khao nhất" - khát khao một cách vi tế, sâu sắc, khó nhận biết. Chúng ta không 
bao giờ có thể dừng lại và nghỉ ngơi trong bắt kỳ "cái tốt nhất" nào, vì tất cả chúng đều 
là hạnh phúc thế tục lokiya-sukha. 


"Cái tốt nhất" không thể đứng một mình. Đi đâu nó cũng luôn có người bạn thiết của 
mình "cái xấu nhất" đi theo. Chúng ta nắm bắt lấy "cái tốt nhất" có nghĩa cùng lúc chúng 
ta sẽ lãnh luôn gánh nặng của "cái tồi tệ nhất". Vì vậy, sự dính mắc của chúng ta về 
"cái tốt nhất" đơn thuần chỉ là tự kéo dài sự khát khao. Chỉ có một lối ra duy nhất. Nếu 
chúng ta tiếp tục đi tìm hạnh phúc trên thế gian này, chúng ta sẽ không bao giờ tìm 
thấy nó. Chúng ta phải quay sang một hướng khác, hướng về hạnh phúc siêu thế. Khi 
đó khát khao chắc chắn phải chấm dứt, ngay cả khát khao “cái tốt nhất”. Các pháp bắt 
thiện là một loại rối rắm bận rộn. Các pháp thiện lại là một loại rối rắm bận rộn khác. 
Để thoát khỏi khổ, tâm phải vượt lên trên thiện và ác, vượt lên trên cái tốt nhất và cái 
xấu nhất, như vậy đấy. Tâm phải an trú trên sự trống rỗng/rỗng không. Việc này đối 
nghịch với hạnh phúc thế tục. Đó là hạnh phúc siêu thế, thoát khỏi một cái 

ngã khát khao. Không có cách nào khác để thoát khỏi khổ ngoài việc tiến từ các pháp 
bất thiện đến các pháp thiện và sau đó từ các pháp thiện tiến đến sự trống rỗng/ rỗng 
không. Trong sự trống rỗng/ rỗng không, khát khao dừng lại và chúng ta sẽ có hạnh 
phúc thật sự. 


Cái cây của sự nhận thức tốt và xấu 


Những ai trong sỐ các bạn là tín đồ Ki-tô giáo đã từng đọc Kinh thánh sẽ quen thuộc 
với câu chuyện về cái cây của sự nhận thức về tốt và xấu xuất hiện vào thời kỳ đầu 
của giai đoạn Chúa Trời sáng tạo ra thế giới. Chuyện kể rằng Chúa cắm Adam và Eva 
ăn trái của cái cây nhận thức tốt và xấu. Ngài cảnh báo rằng họ sẽ chết nếu họ không 
tuân theo. Nếu bạn hiểu được ý nghĩa của đoạn này, bạn sẽ hiểu được cốt lõi của Phật 
giáo. Khi không có nhận thức tốt và xấu, chúng ta sẽ không thể dính mắc với chúng, 
chúng ta trống không/ rỗng không và không bị khổ chỉ phối. Một khi chúng ta biết về 
thiện và ác, chúng ta dính mắc với chúng và phải chịu đau khổ. Trái của cây đó 

chính là sự dính mắc với tốt và xấu. Đây chính là nguyên nhân của đau khổ và đau 
khổ chính là cái chết, cái chết tâm linh. 


Con cái của Adam, qua các thời đại cho đến thế hệ của chúng ta, đã mang theo gánh 
nặng nhận thức về thiện và ác này, gánh nặng của cái ngã dính mắc vào cái tốt và cái 
xấu và phải chịu cái chết tâm linh. Chúng ta nhận biết những điều được cho là tốt và 
dính mắc vào chúng. Chúng ta nhận biết những điều được cho là xấu và xua đuổi 
chúng. Chúng ta bị mắc kẹt trong tắm lưới thế gian bởi nỗi ám ảnh nhị nguyên (hai cực 
đoan) của chúng ta về cái tốt và cái xấu. Đây là cái chết mà Chúa đã cảnh báo. Bạn sẽ 
chú ý đến cảnh báo của Ngài chứ? 


36 


Chúng ta là những người thừa kế vấn đề này sẽ làm gì với nó đây? Nếu tiếp tục chạy 
theo sự thỏa mãn những khát khao về “cái tốt nhất” của chúng ta thì chỉ để duy trì chu 
kỳ sinh tử này mà thôi. Như vậy, Phật giáo không quan tâm đến bắt kỳ cõi giới nào có 
sự hiện hữu của hạnh phúc thế tục lokiya-sukha, của cái tốt, tốt hơn, và tốt nhất. Giải 


pháp của Phật giáo là vượt quan thiện và ác để trở nên trống không/rỗng không. 


Hãy hiểu rằng "cái tốt nhất" không phải là điều cao cả nhất. Nếu bạn nói về Thượng Đế 
như là một cái gì tối thiện , Phật tử sẽ không thể chấp nhận cách nói của bạn. Nói 
rằng Đức Chúa Trời, đắng cao cả nhất trong vũ trụ, là nơi hội tụ mọi điều tốt đẹp hoặc 
là hiện thân cho một sự tốt đẹp hoàn hảo có nghĩa là chúng ta xem Ngài vẫn còn có 
những hạn chế. Cái tối cao trong những điều kiện nhị nguyên- Phật tử không có thể 
chấp nhận điều này. Tự thân Đức Chúa Trời của Kinh thánh đã nói rằng nếu chúng ta 
biết điều thiện và điều ác chúng ta phải chết. 


Tuy nhiên nếu bạn nói rằng , Thiên Chúa - nếu chúng ta chọn để sử dụng từ này - là 
vượt qua thiện và ác, Phật tử có thể đồng ý. Trong Phật giáo, mục tiêu là vượt qua cả 
thiện và ác, và thấy rõ sự trống rỗng/ rỗng không - không có sự hiện diện của "tôi", 
"của tôi", và "bản thân tôi". Nếu chúng ta không biết thiện và ác, chúng ta không thể 
dính mắc với chúng và sẽ không có khổ dukkha. Hoặc, nếu chúng ta biết thiện và ác 
nhưng vẫn không dính mắc với chúng, tương tự như vậy sẽ không có khổ. Do đó, 
điểm tối cao nhất đối với nhân loại là phải vượt lên trên cái tốt. 


Vượt qua cái tốt 


Khi đã vượt qua cái tốt rồi thì sẽ chẳng còn gì, chẳng còn ai nữa để khát khao. Khát 
khao dừng lại. Cái “tôi” khát khao và tất cả những ham muốn của nó tan biến vào sự 
trống không/ rỗng không — sự vắng bóng của cái ngã và linh hồn. Sự trống không/ rỗng 
không là mục đích của việc thực hành Giáo pháp. Đó là cách để vượt qua những chu 
kỳ bất tận của khát khao và hạnh phúc thế tục. Đó là điều tối cao, tận cùng của Phật 
giáo. 


Điều để chúng ta suy niệm trong vấn đề này là khi không có nhận thức về thiện và ác, 
chúng ta không thể dính mắc vào tốt và xấu . Khi không có sự dính mắc, thì sẽ không 
có đau khổ và không có rối rắm. Một khi đã ăn trái của cái cây nhận thức về thiện và 
ác, thì chúng ta sẽ có thứ nhận thức về thiện và ác này. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Nếu 
chúng ta thiếu trí tuệ (pañña) đề biết rằng chúng ta không nên dính mắc vào thiện và 
ác, chúng ta dính mắc vào hai cực đoan tốt và xấu, thứ dính mắc của các loài chúng 
sinh thường tình . Do như vậy mà có đau khổ, nó đem đến cho chúng ta đủ mọi loại rồi 
ren trong cuộc sống. Đây là kết quả của việc ăn trái của cây nhận thức: Dính mắc, đau 
khổ, và chết. 


Một khi đã có nhận thức này, chúng ta không thể trở lại tình trạng vô tội, trong đó cái 
tốt và cái xấu không được biết đến. Sau khi nhận thức này phát sinh, sau khi đã ăn trái 
cây, chúng ta phải đi tiếp để hiểu một cách đầy đủ rằng không nên dính mắc vào thiện 
và ác. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng ta, phải học cho được điều này. Không 


37 


dính mắc với thiện và ác, bởi vì chúng là vô thường (anicca), khổ (dukkha), và vô ngã 
(anatta). Thiện và ác là vô thường, khổ, vô ngã. Khi có được nhận thức đúng đắn này 
về thiện và ác, sẽ không có sự dính mắc. Rồi thì sẽ không có cái chết, giống như với 
A-đam và Ê-va khi họ chưa ăn trái cây. Tất cả chúng ta đã ăn trái cây, tắt cả chúng ta 
đều biết về thiện và ác. Chúng ta không thể quay lại trạng thái vô tội của chúng ta. Thay 
vào đó, chúng ta có nhiệm vụ phải hiểu rằng chúng ta không nên dính mãc vào thiện 
và ác. Không nên dính mắc vào chúng. Hãy hiểu vấn đề này một cách có trí tuệ. 


Không dính mắc vào thiện và ác. Hãy hiểu thật rõ chúng để mà bạn sẽ không bao giờ 
dính mắc với chúng. Đây là trái tim của Phật giáo và cốt lõi của Kitô giáo. Cả hai tôn 
giáo đều dạy cùng một điều này, mặc dù người ta có thể giải thích nó theo những cách 
hoàn toàn khác nhau. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ có chìa khóa để đạt đến hạnh 
phúc đích thực. Đó là sự thoát khỏi khát khao. 


Bạn có thể thấy rằng nếu chúng ta cố nắm lấy và bám vào "cái tết", có nghĩa là chúng 
ta đang khao khát cái tốt. Nếu chúng ta có một cái gì đó tết hơn, có nghĩa là cái mà 
chúng ta đang khao khát là cái tết hơn. Nếu chúng ta có cái gì tốt nhất, có nghĩa là 
chúng ta đang khao khát cái tốt nhất. Cho dẫu cái tốt nhất đó tốt như thế nào đi 

nữa, nó vẫn tạo ra sự khao khát. Chúng ta khao khát cái tốt nhất. Chắc chắn, sự khao 
khát này chính là vấn đề dẫn đến khổ dukkha. Cho dẫu khao khát ở mức độ nào đi 
nữa, nó vẫn sẽ gây ra một loại khổ nào đó. Khao khát thô làm khổ chúng ta theo cách 
thô, trong khi cái khao khát vi tế nhất mà chúng ta không nhận ra hay hiểu được 

cũng làm hại chúng ta theo cái cách quá vi tế đến nôi chúng ta không thể nhận thấy. 
Nếu còn khát khao, sẽ còn có dukkha. Cuộc sống sẽ rối ren và phiền toái, không thể 
có sự an vui và hạnh phúc hoàn hảo 


Sự trống rỗng/ rỗng không 


Đây là lý do tại sao Phật giáo dạy sự trống rỗng/rỗng không (Suññata) - sự vắng bóng 
của cái "tôi" và "của tôi" để vượt qua cái tốt nhất. Nếu nhận thức của chúng ta 

vượt qua cái tốt nhất, nếu chúng ta có nhận thức về sự trống rỗng/ rỗng không, nơi 
không có cái tốt cũng không có cái xấu, thì sẽ không còn vấn đề. Trong 

Suññata không có sự khát khao. Ngay cả mức độ khát khao vi tế nhất cũng vắng bóng. 
Trong đó, khổ đã bị dập tắt, chỉ còn sự bình an nội tại thực sự. Đây là mục tiêu cuối 
cùng. Hễ khi nào còn có chút khát khao, cho dẫu là nhỏ nhất, nó sẽ ngăn cản mục tiêu 
cuối cùng. Khi mọi khát khao đã được dập tắt, cùng lúc với nó, tất cả mọi rối ren 

và dukkha cũng sẽ bị dập tắt, giải thoát đích thực là sự hiển nhiên. Sự giải thoát trong 
Phật giáo là sự thoát khỏi khát khao đến cùng với sự nhận thức về Suññata . Hãy suy 
niệm vấn đề này cho đến khi cuộc sống của bạn là hoàn toàn thoát khỏi khát khao. 


Cái đói tự nhiên và cái đói không cần thiết 
Hãy quay trở lại và có cái nhìn khác về điều mà chúng ta gọi là "đói". Chúng ta phải biết 


răng có hai mức độ đói khác nhau. Trước tiên, có cái đói vê mặt thể chất hay vật chất, 
đó là một quy trình tự nhiên của cuộc sống. 


38 


Theo bản năng cơ thể cảm thấy đói về các nhu cầu tự nhiên của nó: Quần áo, thực 
phẩm, chỗ ở, thuốc men, rèn luyện thể chất. Loại đói này không là vấn đề. Nó không 
gây ra dukkha và có thể thỏa mãn mà không gây khổ. Có một loại đói thứ hai, về mặt 
tinh thần, mà chúng ta gọi là "khát khao về mặt tinh thần ". Đây là cái đói về mặt tư duy 
sinh ra do sự dính mắc. Đói về mặt thể chất thực sự không có ý nghĩa vì nó không gây 
ra vấn đề. Ngay cả động vật cũng kinh nghiệm cái đói về mặt thể chất, vì vậy chúng ăn 
tùy theo tình huống cho phép. Cái đói về mặt tinh thần, bị ràng buộc với vô minh 
(avija) và chấp thủ (upadana), nó phá hủy sự mát mẻ và yên tĩnh của tâm- mà đây 
chính là niềm hạnh phúc và an bình thực sự- vì vậy mà nó đem lại đau khổ cho chúng 
ta. 


Vấn đề của con người là tâm của chúng ta phát triển hơn loài vật. Ý thức của loài vật 
không học cách đề chuyền cái đói thể chất sang cái đói tinh thần. Chúng không dính 
mắc với cái đói theo bản năng của chúng như chúng ta, vì vậy chúng không chịu cái 
khổ. gây ra do bởi tham ái (tanha) và chấp thủ (upadana). Tâm của con người phát 
triển cao hơn và do vậy con người chịu khổ vì có những khát khao phát triển cao 
hơn. Thông qua sự dính mắc, tâm con người biết đến cái đói về mặt tinh thần. 


Chúng ta phải phân biệt giữa hai loại đói. Cái đói thể chất có thể được giải quyết một 
cách dễ dàng. Một ngày làm việc có thể đáp ứng những nhu cầu cơ thể của chúng ta 
trong nhiều ngày. Với chánh niệm và trí tuệ, cái đói thể chất không là vấn đề. Đừng 
dại dột biến nó thành dukkha. Khi nó sinh khởi, chỉ cần nhìn nó như nó thực là tathata 
— thấy sao biết đúng y như vậy . Cơ thể có một hệ thống thần kinh. Khi nó thiếu một cái 
gì mà nó cần, sẽ phát sinh một số hoạt động mà chúng ta gọi là "đói". Tất cả chỉ có vậy 
- tathata. Đừng để nó chế biến cái đói thể chất này thành cái đói tinh thần bằng cách 
dính mắc với nó như là "cái đói của tôi" hay "tôi đói". Điều đó rất nguy hiểm vì nó tạo 
ra rất nhiều dukkha. Khi cơ thể đói, hãy ăn trong chánh niệm và trí tuệ. Sau đó, cái đói 
thể chất sẽ không làm phiền tâm của chúng ta. 


Khát khao đơn thuần chỉ là vấn đề tinh thần. Tâm trí con người do phát triển cao 

đã phát triển cái đói thành sự khát khao về mặt tinh thần mà sự khát khao này tạo 
nên sự dính mắc. Đây là hiện tượng của tâm- tanha (tham ái) và upadana (chấp 

thủ} —chẳng dễ chịu chút nào. Mặc dù chúng ta có thể là triệu phú, ở trong những ngôi 
nhà đầy đủ tiện nghi và túi có đầy tiền, chúng ta vẫn đói về mặt tinh thần. Càng tiêu 
thụ, chúng ta càng đói. Cho dẫu chúng ta cố gắng thỏa mãn cơn đói tinh thần đến mức 
nào đi chăng nữa, từ mức độ đó, nó sẽ mở rộng, phát triển lên, và càng làm xáo trộn 
tâm của chúng ta hơn. Ngay cả những tỷ phú vẫn đói về mặt tinh thần. 


Vậy, chúng ta giải quyết vấn đề này bằng cách nào đây? Giáo Pháp có cách ngăn chặn 
sự khát khao xuẫn ngốc này để giúp chúng ta có hạnh phúc, có sự an bình trong tâm, 
để tâm không bị xao động. 


Cái đói thể chất không làm phiền chúng ta. Thật dễ dàng để lo cho nó, tìm một cái gì 
đó để ăn là thỏa mãn được cơn đói. Cái đói về mặt tinh thần- khát khao- lại là một vấn 
đề khác. Càng ăn, chúng ta càng đói. Đây là vấn đề mà chúng ta bị trói buộc, mắc kẹt 
trong đó. Nó quấy rầy, làm phiền chúng ta, kích động chúng ta. Khi tâm của chúng ta 


39 


không có gì làm cho nó bị phiền nhiễu, đó là chân hạnh phúc. Điều tôi nói này có thể 
khiên cho bạn thây buôn cười, nhưng khi sự xáo trộn không có mặt thì đây chính là 
chân hạnh phúc. 


Chúng tôi chắc chắn rằng mỗi người trong số các bạn đều bị những hy vọng và ước 
muốn làm phiền . Các bạn đến đây với hy vọng và mong đợi của mình. Hy vọng, mong 
đợi và kỳ vọng là một sự khát khao, do đó, phải rất cần thận với chúng. Đừng để 
chúng trở nên nguy hiểm! Hãy tìm cách ngăn chặn mong đợi và hy vọng. Hãy sống 
với chánh niệm và trí tuệ satipañña , đừng sông theo kỳ vọng. 


Thông thường, chúng ta dạy cho con trẻ đầy những ước mơ — hãy “ước một điêu gì 
đó”, “mơ một giâc mơ không thê hiện thực. " Điều này không đúng. Tại sao dạy cho 
chúng sống trong sự khát khao? Nó sẽ làm cho chúng đau khổ, thậm chí đến mức độ 
chịu những đau đớn về mặt thể xác, bệnh tật và ngay cả cái chết. Sẽ tốt hơn nếu 
chúng ta dạy chúng sống mà không đói, đặc biệt là không đói về mặt tinh thần. Sống 
với Chánh niệm và Trí tuệ Sati-Pañña, làm bất cứ điều gì cần phải làm, nhưng không 
hy vọng, không ước mơ, không mong đợi. Hy vọng chỉ là sự khát khao - cái đói về mặt 
tinh thần. Hãy dạy cho chúng đừng dính mắc. Không khát khao về mặt thể chất cũng 
như tinh thần. Hãy suy nghĩ về điều đó — Sẽ là hạnh phúc biết bao! Không có thứ hạnh 
phúc nào lớn hơn thứ hạnh phúc này. Bạn có thấy vậy không? 


Ba loại viễn ly 


Cuối cùng, chúng ta sẽ nói về những lợi ích của việc chắm dứt khát khao . Để làm như 
vậy, chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn học thêm một từ Pali. Hãy lắng nghe cần thận và ghi 
nhớ nó, vì nó là một từ quan trọng nhất Viveka bằng tiếng Pali, tiếng Thái là vivek, viễn 
ly. Viveka có thể được dịch là “cô đơn tuyệt đối, hoàn toàn đơn độc, viễn ly hoàn toàn". 
Bởi vì mọi người không còn hiểu được điều này một cách chính xác, bạn đã có lẽ chưa 
từng bao giờ nghe nói về nó. Trước tiên, các bạn hãy. biết rằng Viveka có ba cấp độ. 
Thân viễn ly (kaya-Viveka)_ là khi không có gì làm phiền thân. Tâm viễn ly (citta- 
Viveka) là khi không có những cảm xúc phiền tâm, khi tâm không bị rối ren bởi những 
thứ như ham muốn tình dục , thù hận, sợ hãi, thất vọng, ghen tị, cảm xúc, và tình yêu. 
Tình trạng tâm ẩn cư có thể xảy ra ngay cả trong một căn phòng ồn ào đông đúc, nó 
không phụ thuộc vào thân ẩn cư. Loại thứ ba, sanh y viễn ly (upadhi-Viveka) là khi 
không có cảm xúc hay suy nghĩ dính mắc vào "tôi" và "của tôi”, "linh hồn" hay "bản thân 
tôi" vốn làm cho tâm bị xáo trộn. Nếu tất cả ba cấp độ xảy ra, bạn thực sự sống một 
mình và thực sự tự do. 


Chỉ đơn thuần thoát khỏi những quấy rầy về thân trong khi những cảm xúc còn phiền 
nhiễu ta thì chưa thực sự viễn ly. Nhiều “thiền sinh” chạy trốn vào rừng hay trong các 
hang động để tìm sự viễn ly, nhưng nếu họ vẫn mang theo những cảm xúc của mình, 
họ sẽ không tìm thấy điều mà họ đang tìm kiếm. Hạnh phúc thực sự sẽ tránh xa họ. 
Nếu những cảm xúc không quấy rối họ, nhưng cảm giác về “tôi” và “của tôi” quấy rầy và 
làm cho họ xao lãng, đó cũng không thể gọi là viễn ly “viveka”. Phải không có cảm giác 


về “tôi” hay “ của tôi” xen vào mới được. Sau đó sẽ không có bất cứ khao khát , hy 
vọng nào quấy rối, phiền nhiễu bạn. Đây chính là sự viễn ly. Tâm hoàn toàn một mình. 


40 


Đây chính là hạnh phúc theo mục địch của đạo Phật. Nó là Vimutti (sự giải thoát), cấp 
độ cao nhât của Phật giáo. Mục tiêu cuỗi cùng của Phật giáo. Sự giải thoát cao nhất 
không phải chỉ đơn thuân đạt tới một cái tâm hạnh phúc hay tĩnh lặng. Mục tiêu tôi hậu 


là sự giải thoát là hoàn toàn thoát khỏi mọi chấp thủ, dính mắc với cái "tôi" và "của tôi". 
Chúng tôi muôn các bạn biệt vê ba cập độ này của vivek. 


Nếu bạn có thể thực tập chánh niệm với hơi thở một cách trọn vẹn và chính xác thông 
qua tất cả 16 bước và 16 giai đoạn của nó, bạn sẽ khám phá ra ba loại Viveka. Rồi bạn 
sẽ có được thứ hạnh phúc mà trong đó bạn không bao giờ còn bị dày vò bởi khát khao 
nữa. Nhưng nếu bạn không thích loại hạnh phúc này, nêu bạn muôn thứ hạnh phúc 
đến từ sự đáp ứng khát khao, thỏa mãn những ham muốn, thì chẳng có gì có thể giúp 
bạn. Không thể giúp bạn bởi vì Phật giáo nhắm đến việc loại bỏ thứ hạnh phúc và 
hưởng thụ phụ thuộc vào những thứ nhằm thỏa mãn khát khao. Chúng ta muốn điều 
đó chấm dứt. Chúng ta cần các thứ Viveka_ không bị khát khao làm cho xáo trộn. 


Đây là những gì chúng tôi sợ các bạn có thể hiểu làm. Nếu bạn không hiểu được hạnh 
phúc của Phật giáo, bạn có thể mong đợi một cái gì đó mà Phật giáo không thể đáp 
ứng cho bạn, và rồi bạn sẽ phải thất vọng. Bạn sẽ lãng phí thời gian của bạn ở đây. 
Nếu bạn muốn thứ hạnh phúc đến từ việc thỏa mãn những khát khao, chúng tôi sẽ 
không có gì để nói. Nhưng nếu các bạn muốn thứ hạnh phúc sinh ra từ chỗ không có 
bất kỳ sự khát khao nào, chúng tôi có cái gì đó để nói. Và chúng tôi đã nói điều đó rồi. 
Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thành công trong việc thực hành và phát triển chánh 
niệm với hơi thở của mình . Một khi bạn thành công, bạn sẽ nhận được thứ hạnh phúc 
thực sự đến từ chỗ hoàn toàn không có sự khát khao . 


Cảm ơn các bạn đã đến Suan Mokkh và sử dụng thời gian có mặt nơi đây một cách lợi 
lạc. 


Chú thích: 
* summum bonum: Tiếng La-tinh có nghĩa là cái tốt nhất 
Theo: Happiness and hunger 


Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 


Vượt qua buôn chán và trâm cảm 

Ajahn Jagaro 

Vượt qua buôn chán và trầm cảm xem ra là một đề tài thú vị. Tất nhiên, bạn chẳng bao 
giờ biêt sau khi vượt qua nó xong thì kê tiễp sẽ là gì - thậm chí kêt quả có thê còn tôi tệ 


hơn - nhưng tôi chắc chắn rằng hầu hết mọi người đều mong đợi “vượt qua” mang một 
ý nghĩa tôt đẹp hơn. 


41 


Bài pháp thoại này chủ yếu là một sự suy niệm dựa trên những kinh nghiệm rất phổ 
biến của con người mà chúng ta ai cũng có. Buồn chán là một kinh nghiệm phổ biến 
cho tất cả mọi người, nhưng tôi nghĩ kinh nghiệm này đang trở nên ngày càng. phổ 
biến hơn đối với những người sống trong xã hội hiện đại, đặc biệt là giới trẻ. Trầm cảm 
cũng là một vấn đề đối với nhiều người, vì vậy tôi nghĩ rằng chủ đề này sẽ là một nền 
tảng khá thú vị cho sự suy niệm của bạn. Chắc chắn tôi không muốn tự cho mình là 
một chuyên gia. Tôi không phải là bác sĩ tâm thần hoặc nhà tâm lý học, vì vậy các định 
nghĩa của tôi đưa ra không phải là các định nghĩa theo tinh thần của y học, mà mang vẻ 
của các báo cáo hơn, báo cáo của một con người đã quan sát và quán chiếu các 

cảm giác, cảm xúc và trạng thái của tâm, và đã cố gắng để hiểu các trạng thái này và 
cách làm thế nào để đối phó với chúng. 


Buồn chán và trằm cảm thực sự là hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Buồn chán là 
một trạng thái tương đối đơn giản của tâm. Trạng thái của trầm cảm là một vấn đề hoàn 
toàn khác, nó là một kinh nghiệm thuộc về mặt cảm xúc và phức tạp hơn rất nhiều. Đối 
phó với trầm cảm thực sự khó khăn hơn rất nhiều trong cả hai lãnh vực thảo luận và 
điều trị thực tế. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng làm việc với cả hai trong cuộc nói chuyện 
ngắn này. 


Buồn chán chỉ đơn giản có nghĩa là chúng ta không quan tâm. Trong tình huống này, 
sự việc không làm cho ta cảm thấy thú vị. Chúng ta nói rằng chúng ta chán, hay nói 
theo cách mà chúng ta thường nói, "Cái này chán quá! Đây là một nơi thực sự chán 
phèo! Phim này nhạt quá! Cuộc nói chuyện này thật là vô vị! Cuốn sách này lãng 
nhách. Con người đó tẻ nhạt quá!" v.v.... cứ vậy, đủ thứ để chán. Chúng ta thường 
xem buồn chán như là một cái gì đó đến từ bên ngoài. Đây là điều đầu tiên tôi muốn 
chúng ta xem xét lại. Tôi không đồng } với cách nói buồn chán là một cái gì đó đến từ 
bên ngoài. “Chẳng có gì buôn chán cả" nói như vậy mới thực sự chính xác, điều này 
cũng tương tự như nói là "Tất cả mọi thứ đều chán như nhau." Cả hai lối nói này đều 
đúng với thực tại. 


Buồn chán là kết quả đến từ tâm của chính mình mà ra chứ không phải từ nơi nào 
khác. Không có gì là buồn chán, nhưng có những cái tâm buồn chán. Tâm buồn chán. 
Đây là điều này là rất quan trọng mà chúng ta phải hiểu và xem xét, nếu không chúng 
ta sẽ luôn luôn nói rằng, “Đây là một nơi nhàm chán, chón này có cái gì sao sao ấy! 
Cuốn sách này nhạt nhẽo quá, hãy kiếm cuốn khác đi. Hãy xử lý cuốn sách tẻ nhạt 
bằng cách ném nó ra bên ngoài và kiếm được một cuốn khác, thú vị hơn. " Đó là cách 
chúng ta tiếp cận cuộc sống. Chúng ta xử lý sự buồn chán bằng cách thay đổi hoàn 
cảnh, cố gắng để làm cho nó trở nên thú vị hơn. Chúng ta không bao giờ thực sự nhận 
diện nguyên nhân hoặc bản chất thật sự của vấn đề. 


Buồn chán là sự chủ quan 
Để minh họa điều này tôi sẽ đưa ra một kinh nghiệm của chính tôi. Như tôi thỉnh thoảng 
từng nói, tôi rât thích khoa học viên tưởng. Bữa nọ, tôi xem một bộ phim khoa học viễn 


tưởng trên truyền hình, và tôi thực sự say mê. Bộ phim thật hào hứng, adrenaline chảy 
trong máu và đâu óc tôi tỉnh như sáo. Rôi, tôi nhận thây người đàn ông ngôi cạnh tôi - 


42 


ông đang ngủ gật! Làm sao mà hắn ta có thể ngủ được chứ? Bộ phim rất thú vị, nhưng 
ông ta thì chán. Đó là một điều rất thú vị, phải không? Nó cho thấy rằng không phải đối 
tượng là chán, mà chính là tâm của chúng ta buồn chán, tâm không cảm thấy hứng 
thú với tình huống, điều kiện, hoặc kinh nghiệm đó. Sự buồn chán là một kinh nghiệm 
rất chủ quan, một trạng thái rất riêng của mỗi cá nhân. Bạn sẽ thấy rằng điều này 

là lẽ thực của hầu hết mọi thứ trên đời. Bạn đọc một cuốn sách và thấy nó thú vị, 
nhưng người khác không thể đọc hết trang đầu tiên. "Thật là chán, làm sao mà bạn có 
thê đọc được hết cuốn sách này chứ?" 


Vậy buồn chán là gì? Đó là một kinh nghiệm mang tính chủ quan xảy ra khi tâm không 
có sự quan tâm, hứng thú hoặc không có sự hào hứng, không thích những gì đang 

có trong hiện tại. Bạn muốn một cái gì khác vì bạn đang chán. Bạn nói, “Cái này 

chán! Cái này không chán!", Nhưng chính xác hơn thì phải nói, “Tâm đang chán”. Tâm 
đang chán bởi vì nó không muốn tình huống này, nó muốn cái gì khác, nó muốn được 
ở một nơi khác, nó muốn có cái gì khác, muốn trải nghiệm một cái gì khác, với một 
người khác, với một nơi khác ... 


Rất quan trọng để chúng ta hiểu rằng cội nguồn của sự buồn chán nằm trong chính 
tâm của chúng ta . Hậu quả của việc không hiểu được điều này là bạn sẽ mãi mãi cố 
gắng đề thoát khỏi sự buồn chán bằng cách tìm những tình huỗng mới, kinh 

nghiệm thú vị mới. 


Nhưng nếu bạn cứ tìm cách thoát khỏi sự buồn chán đó mãi thì nó sẽ đưa bạn đi đến 
đâu? Đã bao giờ bạn nhận thấy rằng với giới trẻ ngày nay, mười lăm và mười sáu tuổi, 
mọi thứ đều trở nên quá nhàm chán? Việc gì nếu kéo dài lâu hơn năm phút thì đều trở 
nên buồn chán. Quả là một thảm họa đối với giáo viên bởi vì họ rất khó để giữ sự chú 
ý của học sinh. Tại sao chúng phải chú tâm đến năm mươi phút để học một cái gì đó? 
Vì vậy, họ phải tìm đủ mọi thủ thuật, mánh lới, trò chơi và những trò giải trí khác để tiết 
dạy của họ có thể kéo dài 50 phút. 


Các giáo viên nói với tôi điều này khi họ mời tôi đến nói chuyện tại một trường học. Họ 
nói rằng khoảng thời gian thu hút được sự chú ý của học sinh rất ngắn, tôi không nên 
thất vọng nếu chúng trở nên bồn chồn và bắt đầu nói chuyện vì chúng luôn luôn như 
thế. Đó không phải là một điều tốt đẹp để nói về các học sinh của mình, phải không? 
Trên thực tế, khi tôi nói chuyện, học sinh luôn luôn tỏ ra khá quan tâm bởi vì tôi nhìn 
quá kỳ lạ. Các giáo viên luôn luôn hỏi, “Sư có mang theo một cái gì đó cho học sinh 
xem đề duy trì sự chú ý của chúng chứ?" Tôi không có bắt cứ thứ gì ngoại trừ bản thân 
mình, thế là đủ. Tôi ngồi đó rất lạ trong chiếc y này, với cái đầu trọc, nói về một cái gì 
đó không phải là một đề tài thông thường, và điều đó thường giữ được sự quan tâm, 
chú ý của bọn học sinh. Năm mươi phút không quá dài đối với chúng trong tình huống 
đó, nhưng quá dài cho những bài học thông thường: Xã hội học, số học, tiếng Anh, 
hóa học v.v..., rất khó cho giáo viên kéo dài tiết dạy trong 50 phút. Tôi nghĩ rằng họ 
đang cố gắng giảm thời gian của tiết học xuống chỉ còn 30 phút. 


Tại sao các em học sinh dễ dàng buồn chán? Bạn đã bao giờ xem xét những gì mà 
chúng đang tiêp thu? Bạn có bao giờ xem xét tốc độ của sự kích thích các giác quan và 


43 


sự ham muốn mà giới trẻ hiện đang hấp thu? Hãy thử xem truyền hình đi. Tôi không 
thường xuyên xem truyền hình, nhưng khi tôi xem, tôi thấy các giác quan của mình 
đang bị tấn công tới tấp bởi vì mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cảnh tượng, màu sắc, và 
âm thanh, đặc biệt là trong các thước phim quảng cáo, ánh sáng nhấp nháy, âm thanh 
dồn dập, mọi thứ diễn ra quá là nhanh. Có quá nhiều điều xảy ra trong vòng ba mươi 
giây. Bạn có biết có bao nhiêu thứ đã được cô đọng lại trong 30 giây này không? Bạn 
đang lao vào không gian, lướt trên những con sóng - tất cả trong ba mươi giây! Các bộ 
phim cũng rất nhanh, một loại trải nghiệm nhanh gọn, rất kích động và giật gân, được 
cô đọng vào trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Vì vậy, các học sinh khi phải 
ngồi nghe một người nào đó nói về phản ứng hóa học, chúng hoàn toàn buồn chán. 
Chỉ cần nghĩ đến việc phải làm một cái gì đó mất đến một giờ đồng hồ thì thật là quá 
chán. Chỉ đơn giản là chúng không còn quen với nhịp độ chậm hơn bởi vì thời đại 
hiện nay cung cấp những kích thích giác quan với tốc độ quá nhanh. 


Khi bạn thức dậy vào buổi sáng và mở đài phát thanh, bạn có thể nghe thấy những gì 
đang xảy ra trên toàn thế giới. Trong mười phút, bạn biết được những gì đã xảy ra 
trong 24 giờ qua. Bạn có thể xem được bao nhiêu kênh truyền hình? Tôi không biết, 
nhưng với truyền hình thế hệ mới thì quá nhiều thứ sẵn sàng để xem. Và âm nhạc! Khi 
bạn mở đài phát thanh, có đủ mọi loại âm nhạc, và nó dồn dập, với một sự hoạt 

động tràn đầy năng lượng. 


Tất cả điều này chỉ đơn giản có nghĩa là bạn bắt đầu trở nên mệt mỏi, các giác quan 
của bạn trở nên cùn nhụt. Do chịu tác động của quá nhiều sự kích thích , các giác quan 
không còn nhạy cảm, bằng không nó bị áp đảo bởi các sự kích thích. Với tôi, xem 
truyền hình là một sự áp đảo đối với các giác quan. Chỉ sau nữa giờ đồng hồ xem TV là 
tôi cảm thấy mệt mỏi vì những kích thích giác quan quá mãnh liệt. Khi xem truyền 
hình thường xuyên, bạn sẽphải trở nên ít nhạy cảm hơn. Kết quả của việc này là bạn 
phải mắt nhiều thời gian hơn để phản ứng với các kích thích tương tự, với cùng một 
sự quan tâm . Bạn thậm chí còn cần nhiều thời gian hơn nữa để tạo ra sự quan tâm, 
hứng thú, và cảm giác hưng phấn trong cuộc sống. 


Để minh họa cho điều này, tôi muốn bạn hướng sự chú ý của mình đến một việc mà 
bạn cho là bình thường. Bạn về nhà, bạn có một chiếc truyền hình, đài phát thanh và 
một chiếc ô tô. Bạn sẽ lái xe về nhà hoặc có thể bạn sẽ đi xe lửa, xe buýt hoặc xe điện. 
Bạn nghĩ rằng điều đó chẳng có gì đặc biệt cả, phải không? Một việc khá bình thường - 
một chuyến đi nhàm chán trên xe điện. Về đến nhà bạn mở tủ lạnh, bạn lấy đồ uống 
ướp lạnh, trái cây ra. Bạn bật công tắc và ánh sáng xuất hiện. Bạn đi vào nhà vệ sinh, 
giật nước, và mọi thứ được dội sạch sẽ. Bạn mở vòi nước - nước tuôn ra, nóng và 
lạnh. Tất cả những thứ đó đều rất bình thường, phải vậy không? và chẳng có gì là thú 
vị cả. 


Bây giờ hãy tưởng tượng một người của khoảng 100 năm về trước ở trong cùng một 
tình huống - đôi mắt của người ấy sẽ vọt ra ngoài : "Nhìn kia! Cái đó là gì vậy? Một 
chiếc xe! Bạn có thể lái nó! Một cái truyên hình, tủ lạnh, điện ... tuyệt quá! Kỳ diệu 
quái!”. Nó thật là kỳ diệu. Bật công tắc và các ngọn đèn sáng lên. Bạn thậm chí không 
cần đứng lên để mở công tắc, chỉ cần ngồi một chỗ bấm nút điều khiển. Thật là kỳ diệu, 


44 


ngồi tại chỗ, bấm nút điều khiển và truyền hình, video, âm thanh stereo được kích hoạt. 
Bạn CÓ thê kích hoạt rât nhiêu thứ từ chỗ ngôi của mình. Bạn có thê lái xe vê nhà, bật 
công tắc và cánh cửa mở ra giông như trò ảo thuật vậy! 


Những người không quen với những món này sẽ thấy chúng vô cùng hấp dẫn — Họ 
thực sự bị áp đảo. Họ sẽ không thấy buồn chán chút nào hết. Họ có lẽ sẽ không ngủ 
được do sự phấn khích. Hãy tưởng tượng họ bước đi trong ngôi nhà của bạn: Họ sẽ 
thấy vui thích với tất cả các đồ dùng, tất cả những gì bạn có trong nhà của bạn, họ có 
thể sẽ không ngủ được tối nay. Bạn có nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy buồn chán không? 
Ngôi nhà của bạn có chán không? Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy chán ngấy trong 
ngôi nhà của mình? Thực tế là, hầu hết mọi người cảm thấy buồn chán khá thường 
xuyên. 


Vấn đề nằm ở chỗ là tình huống bản thân nó không nhất thiết là nhàm chán, nhưng 
chính cái trạng thái của tâm trở nên buồn chán khi nó thấy tình huống đó bình thường, 
không còn hứng thú, không còn thú vị để nó quan tâm nữa. Tình huống không tạo sự 
hứng khởi, không khơi dậy bất kỳ sự quan tâm nào của chúng ta, vì vậy chúng ta 

rơi vào một trạng thái thụ động buồn chán, nghĩ rằng, "Tôi muốn một cái gì khác, tôi 
muốn trải nghiệm một cái gì khác, tôi muốn được ở một nơi nào khác. Tôi chán.” Đây là 
một kinh nghiệm rất phổ biến. 


Cách mà chúng ta thường đối phó với tình huống này là tìm kiếm những trải nghiệm 
mới, tìm kiếm một cái gì đó mới. Đó là những gì chúng ta đang được khuyến khích để 
làm, tìm một cái gì đó mới. Bạn buồn chán, do đó, bạn đi ra ngoài và kiếm một cái gì 
đó mới: váy mới, tủ quần áo mới, ô tô mới, video mới, bộ phim mới. Để không cảm thấy 
buồn chán, bạn cứ việc tiếp tục mua sắm một thứ gì đó mới. 


Tiến trình này là gì và nó sẽ dẫn chúng ta đến đâu? Nó gây ra cho chúng ta điều gì? Nó 
làm cho chúng ta càng ngày càng ít nhạy cảm hơn, càng ngày. càng ít hài lòng hơn, và 
càng ngày càng ít có khả năng cảm nhận được niềm say mê của việc mình đang được 
sống, ngoại trừ trong một số tình huống hiếm hoi khi chúng ta tìm thấy được một cái gì 
đó mới, khi chúng ta đi một nơi nào đó khác lạ. Kết quả của việc này là hầu như trọn 
cuộc sống của chúng ta là một sự nhàm chán. Cuộc sống sẽ càng ngày càng trở nên 
nhàm chán nếu bạn cứ tiếp tục đi theo xu hướng này. 


Người giàu, những người đã ở khắp mọi nơi và làm mọi thứ, cảm thấy buồn chán khá 
thường xuyên. Thật khó tìm được một thứ gì đó để làm cho họ phấn khích, Một khi bạn 
đã ăn tất cả các loại món ăn, một khi bạn đã đến tất cả các nhà hàng ở Melbourne, 
chắc hẳn bạn sẽ thấy nhàm chán. “Tôi có thê đi đâu đề có một đêm thú vị?" Một khi bạn 
đã xem thấy tất cả các chương trình .. . "Ôi trời, chẳng có gì hay ho trên truyền hình cả. 
Quá chán!"Bạn_ ngày càng trở nên buồn chán hơn vì ngày càng trở nên mệt mỏi hơn, 
ngày càng trở nên kém nhạy hơn cảm, và lệ thuộc vào những thứ kích thích sự hưng 
phấn của bạn càng nhiều hơn. Giới trẻ ngày nay đau khổ vì điều này.Không phải chỉ 
riêng có giới trẻ, nhưng giới trẻ chịu tác động nhiều hơn, bởi vì họ đang được nuôi 
dưỡng trong môi trường với một sự kích thích ở mức độ cao. 


45 


Người ta thường hay hỏi tôi về cuộc sống của các tu sĩ, đặc biệt là khi tôi nói chuyện 
với học sinh tại các trường học. Chúng hỏi tôi làm những gì. Vâng, chúng tôi dậy vào 
lúc bôn giờ sáng và chúng tôi hành thiên. 


“Quý sư làm gì khi hành thiền?” 
“Ô, chúng tôi chỉ ngôi yên nhắm mắt” 
“Sau đó thì quý sư làm gì?” 


“Chúng tôi uống trà và rôi làm một số công việc lặt vặt, quét tước và dọn dẹp, chúng tôi 
ăn một ngày một bữa, đọc một chút vào buôi chiêu. 


“Thé quy sư có chơi thê thao không?” 
“Ò không, chúng tôi không chơi thê thao” 
“Có giải trí không?” 


“Không chúng tôi không được phép giải trí, không ca hát, nhảy múa, không nghe nhạc, 
không xem TV, không xem phim... ” 


“Không xem phim! Vậy quý sư có thấy chán không? Chán lắm phải không? Quý sư 
ngôi suôt ngày trong rừng phải không? Quý sư có tô chức tiệc tùng không ?” 


“Không có tiệc tùng gì hết. 
“Chán quá phải không? Sư có thắy chán không?” 


"Ô, vâng, thông thường mà nói thì rất là chán, hoàn toàn buôn chán. Cuộc sống tu viện 
được thiết ké đê sóng hoàn toàn nhàm chán, một cuộc sống nhàm chán đến hoàn hảo 
cho đến khi bạn trở thành một vị thây, sau đó -thật không may- bạn sẽ không có thời 
gian đề được chán nữa. " 


Các vị sư có thấy chán không? Chắc chắn, tất cả những ai đến ở tại tu viện đều thấy 
đời sống ở đó chán phèo, và chuyện gì xảy ra? Chúng tôi có chơi nhạc hoặc đưa họ 
ra ngoài đi xem phim để thoát khỏi sự buồn chán không? Không. Tại sao? Buồn chán 
là một trạng thái của tâm, và việc rất quan trọng là con người phải hiểu được tâm của 
mình. Bạn không cần phải tìm sự giải trí để giúp cho bạn vượt qua buồn chán Nếu 
bạn chưa hiểu buồn chán là gì, nó sẽ còn gây rắc rối cho bạn. Cội nguồn của sự buồn 
chán nằm trong tâm, trong cái cách muốn tìm một cái gì khác, cần cái gì khác, muốn 
một cái gì đó mới. Đây là sự khao khát mà trong trong Phật giáo, chúng ta gọi 

là tanha, tham ái. 


Điều gì đáng được khát khao nhất trên đời? 


46 


Tham ái sinh khởi khi các giác quan bị kích thích và sự khao khát này không bao giờ 
có thê được thỏa mãn. Với bạn, điêu đáng được khát khao nhất là gì? Điêu này rât 
chủ quan, mọi người sẽ có một câu trả lời khác nhau. 


Một lần tôi từ Thái Lan trở về, trên đường đến sân bay Bangkok và - ai cũng biết- 
Bangkok nỗi tiếng với nạn kẹt xe khủng khiếp. Chúng tôi kẹt cứng trong chiếc ô tô trên 
một đoạn đường cao tốc, lúc đó tôi đang bị tiêu chảy nặng. Có một tai nạn giao thông 
xảy ra và chúng tôi bị mắc kẹt trong một rừng xe ô tô chật như nêm. Con đường nghẹt 
cứng xe ô tô và chẳng có một lối nào để đi, không có bụi cây, không có gì cả- tôi đã kẹt 
cứng ở đó. Hãy nghĩ về những gì có thể xảy. ra các bạn cũng có thê hiểu đó là một tình 
huống rất khó chịu và căng thẳng . Tôi có thể nói hết sức trung thực là điều khao khát 
nhất đối với tôi lúc đó là được vào một nhà vệ sinh. Đó là điều mong muốn nhất trên đời 
đối với tôi tại thời điểm đó, điều duy nhất mà tôi thực sự muốn. Mọi thứ khác đã 

bay biến khỏi tâm trí của tôi. 


Vì vậy, điều khao khát nhất chính điều mà bạn muốn ngay bây giờ. Nhưng tất nhiên sự 
khao khát này không bao giờ tồn tại lâu, nó thay đổi. Bất kể bạn muốn gì, một khi bạn 
có được nó, bạn không còn muốn nó nữa. Bạn muốn một cái gì khác hơn. Thậm chí 
nếu bạn không có được nó, sự khao khát đó có thể kéo dài hơn một chút, nhưng 
chẳng bao lâu sau bạn sẽ muốn một cái gì đó khác. 


Tham ái là không bao giờ trung thành với đối tượng của nó. Nó luôn luôn muốn cái gì 
khác, đó là bản chất của nó, tham ái là vậy đấy- khao khát, ao ước một cái gì khác, 
không bao giờ muốn những gì bạn đã có. Đó là lý do tại sao bạn cảm thấy chán với 
mọi thứ và tất cả. Cho dẫu đối tượng có thú vị hoặc hấp dẫn bao nhiêu, bạn cũng sẽ 
cảm thấy chán nó, cũng giống như bạn thấy chán với việc lái xe, với truyền hình, với 
phim ảnh, với tủ lạnh, ngay cả với điện. Bạn thậm chí còn phát chán với những 

bài Pháp thoại. Bạn phát ngấy với nó, chán! Đi máy máy bay cũng trở nên nhàm chán. 
Nếu bạn có một cơ hội phóng tên lửa lên mặt trăng mỗi tuần, bạn cũng sẽ phát chán 
với điều đó luôn. Tham ái không trung thành với một đối tượng nào cả. Nó luôn luôn 
muốn một cái gì khác mới lạ hơn. 


Bạn sẽ trở nên nhàm chán với tất cả mọi thứ, bởi vì tâm có căn bệnh đưa đến sự nhàm 
chán. Bệnh đó là tham ái. Hãy cố gắng để nhận ra rằng tham ái sẽ trở thành một loại 
nghiện. Sự kích thích các giác quan giống như một loại thuốc gây nghiện: sử dụng 
càng nhiều, bạn càng nghiện nó và phải sử dụng liều cao hơn. Lúc đầu bạn hút chỉ có 
mười điều thuốc lá, chẳng bao lâu sau bạn sẽ hút hai mươi điều. Bạn uống hai tách cà 
phê mỗi ngày, chẳng chóng thì chầy bạn sẽ cần bốn tách mỗi ngày Tôi có thể nói 

từ kinh nghiệm của chính mình vì tôi thích cà phê. Vâng, bạn sẽ quen với liều lượng sử 
dụng, sau đó để có được cùng một sự kích thích bạn cần phải tăng thêm liều lượng 
một chút nữa. Mọi thứ đều y như vậy. 


Hễ chúng ta còn bị tham ái chỉ phối, còn khao khát tìm sự kích thích các giác 


quan, chúng sẽ luôn cảm thấy buồn chán và luôn cần một thứ gì mới. Nếu điều này 
không được hiểu rõ, không được nhận thức một cách khôn ngoan và cặn kẽ, càng 


47 


ngày chúng ta sẽ trở nên kém hài lòng, kém nhạy cảm và khả năng vui thú với cuộc 
sông cũng kém dẫn đi, và chúng ta càng ngày càng thây buôn chán hơn. 


Bạn có bao giờ suy xét kỹ để thấy rằng có lẽ chúng ta không nhất thiết phải cảm thấy 
nhàm chán với bất kỳ tình huống nào. Nếu chúng ta có một ít hiểu biết và khả năng 
kiểm soát tâm, có lẽ chúng ta không có gì để buồn chán. Không cần thay đổi các điều 
kiện, chúng ta vẫn có thể vượt qua sự buồn chán. Đơn giản chỉ là vấn đề thay đổi thái 
độ của chúng ta. Đơn giản chỉ cần sự vật trong hiện tại này như thế nào thì cứ 

nhìn chúng y như vậy và chấp nhận chúng đúng với bản chất của chúng, không để cho 
chúng ta bị áp đảo bởi một sự khao khát cho một cái gì đó mới một cách quá mức. Và 
rồi khi mà chúng ta đã chấp nhận sự vật đúng với bản chất của chúng trong hiện tại, 
chúng ta sẽ có thể kinh nghiệm được sự thỏa mãn và an vui. 


Mọi thứ đều thú vị nếu bạn nhìn nó thật gần và mở tâm của bạn ra với nó. Sự tuyệt 
diệu có thể được tìm thấy ngay trong những điều nhỏ nhất: một hạt cát, một bông hoa, 
ánh sáng mặt trời chiếu qua những hàng cây, những ngôi sao lắp lánh trong đêm, sự 
thinh lặng trong tiếng ồn ào, huyện náo. Tất cả đều có thể là điều thú vị khi tâm khơi 
gợi lên sự thú vị ây. Hãy chú ý răng tâm khơi gợi lên sự thú vị chứ không phải khơi 
dậy sự ham muốn đối với một cái gì khác. Tâm có thể tạo ra sự thích thú một cách dễ 
dàng tương đương với khả năng nó khơi dậy sự ham muốn. Nếu bạn tạo ra sự thích 
thú, bạn có sự hài lòng với sự thích thú. Nói cách khác, nếu bạn cảm thấy mình đang 
sống, bạn sẽ cảm thấy có sinh khí, bạn thậm chí có thể cảm thấy sự hứng khởi. 


Tôi luôn luôn nói về điều này khi dạy thiền, bởi vì một trong những kỹ thuật mà chúng 
tôi dạy là chú tâm trên hơi thở. Thường thì mọi người nhận xét rằng thiền tập kiểu như 
vậy thì buồn chán làm sao và chẳng có một chút gì gọi là siêu phàm thoát tục hết. Tại 
một buổi thuyết Pháp ở Perth với chủ đề “Giới thiệu về thiền Phật giáo”, tôi đã dạy về 
quán niệm hơi thở. Vào cuối buổi nói Pháp, một người phụ nữ nói, “Tại sao Sử không 
dạy cho một kiêu thiên gì cho nó “siêu siêu” một chút, hơi thở tầm thường quá?" Tôi 
nghĩ rằng tôi phải trả lời theo cách mà câu trả lời của tôi khiến cho người hỏi phải đặt 
tiếp thêm một câu hỏi khác. Vì vậy, tôi nói, "Ô, nhưng hơi thở thiêng liêng nhất đó chứ." 
Bà ta trả lời: "Ô, vậy sao.” và không hỏi thêm bắt cứ điều gì khác, thật là thất vọng! 


Bà ta đã chấp nhận câu trả lời của tôi một cách mặc nhiên, nhưng hơi thở không tầm 
thường chút nào. Nó có thể là rất là thú vị, thậm chí còn đưa chúng ta đến sự giải thoát. 
Nếu bạn khơi dậy được sự thích thú, hơi thở sẽ là thứ thú vị nhất. Khi bạn khơi dậy sự 
thích thú, bạn sẽ chú tâm, dần dần sẽ duy trì được sự tập trung tâm ý, và bạn có thể 
kinh nghiệm được sự hỷ lạc, niềm vui và hạnh phúc. Những thứ này sinh khởi từ sự 
thích thú mãnh liệt của tâm mà không bị lệ thuộc vào đối tượng. Đây là một kinh 
nghiệm sinh khởi trong tâm của bạn và bạn có thể tạo ra nó. Một đối tượng trung tính 
như hơi thở có thể đem lại cho bạn sự hỷ lạc, giúp bạn nếm trải niềm vui và hạnh phúc 
mà những trải nghiệm hấp dẫn nhất do các sự kích thích giác quan đem lại cũng không 
thể sánh bằng. 


Vượt qua buồn chán 


45 


Vậy thì làm thế nào để vượt qua nhàm chán? Nó đòi hỏi chúng ta phải phát triển 
nguồn nội lực, phát triển khả năng phát ra nguồn năng lực tiềm tàng, khả năng để có 
thể khơi dậy sự thích thú trong tâm của mình và không để mình trở thành nạn nhân bị 
sự khao khát một thứ gì đó ám ảnh. 


Trong ta luôn luôn khao khát một cái gì khác, một người khác, một nơi chốn khác, 
không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có mặt ngay đây trong giờ phút hiện tại. 
Bạn có thể đang thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời với các món ăn ngon, nhưng bạn lại 
đang nghĩ vê bộ phim mà bạn sẽ đến xem sau đó. Bạn đi đến một công viên có những 
bông hoa xinh đẹp và bạn ngắm nhìn chúng. Ban đầu, bạn bị màu sắc và hình dạng 
của chúng làm cho ngất ngây, nhưng chỉ: một vài khoảnh khắc sau đó thôi, bạn lại nghĩ 
về một cái gì khác. Khoảng thời gian chú ý của chúng ta thật ngắn ngủi làm 

saol Những thứ đẹp đẽ chỉ có thể giữ sự chú ý của chúng ta trong một vài phút. Vậy thì 
các đối tượng bình thường còn có hy vọng gì lôi kéo được sự quan tâm của chúng ta? 


Chúng ta cần phải phá vỡ sự ham muốn một thứ gì mới luôn ám ảnh chúng ta này . Nó 
chỉ là một thói quen, vậy thôi, chỉ là một thói quen, một phản ứng có điều kiện của tâm. 
Nó có thể thay đổi, chúng ta có thể phá vỡ thói quen đó. Chúng ta thể khơi dậy sự thích 
thú ở bất cứ thứ gì mà chúng ta quan tâm. Chúng ta có thể khơi dậy sự thích thú và 
duy trì nó. Đó là một trong những bước thực hành căn bản trong thiền tập. Chúng ta 

tự huấn luyện mình để khơi dậy sự thích thú, duy trì sự thích thú, duy trì sự chú ý vào 
một cái gì đó, thường là điều bình dị nhất. 


Đó là lý do tại sao trong thiền Phật giáo chúng tôi không cho cho bạn các đề mục thiền 
hấp dẫn. Chúng có gì tốt chứ? Chúng chẳng giúp bạn phát triển được gì từ bên trong 
chính mình. Bạn có thể tập trung vào một bộ phim mới thú vị, điều đó không thể chối 
cãi. Hầu hết chúng ta có thể ngồi bị cuốn hút trong một bộ phim hai giờ đồng hồ mà 
không hề nhận thấy thời gian trôi qua. Tuy nhiên, bạn chẳng nhận được gì từ nó, ngoại 
trừ một cái đầu lộn xộn, một mớ ký ức, và không phát triển được một chút xíu nào hết 
cái khả năng có thể tạo ra sự hứng thú mà: không bị lệ thuộc vào đối tượng. Tuy nhiên 
nếu bạn có thể khơi dậy sự hứng thú, sự chú tâm mãnh liệt - chỉ trong năm phút thôi - 
trên một đối tượng trung tính như hơi thở chẳng hạn, bạn sẽ thấy có một cái gì đó rất 
mạnh mẽ bên trong bạn. Bạn có một nguồn năng lượng tốt để sử dụng và mang lại 
niềm vui và hạnh phúc cho cuộc sống của bạn. Điều này là rất quan trọng. Sự buồn 
chán là một trạng thái của tâm xảy ra khi tâm trí đã bị mắt khả năng quan tâm, nhạy 
cảm, không có khả năng hài lòng với những gì đang hiện hữu. 


Một cách tương đối mà nói thì có những tình huống kích thích giác quan của chúng 

ta mạnh hơn những tình huống khác. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng nguôn gôc 
của vấn đề là ở bên trong. Nếu chúng ta tiếp tục theo con đường mỗi ngày tìm kiếm sự 
kích thích giác quan một nhiều hơn, chúng ta sẽ cảng khó khăn hơn để có thể tìm được 
ý nghĩa của niêm vui, của sự hạnh phúc, ý nghĩa của sự đang sống. Thay vào đó, 
chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên buồn chán và mệt mỏi hơn. 


Cách để chỉnh lại tâm là thay đổi thái độ của chúng ta. Tại sao là cuộc sống của một tu 
sĩ được thiêt kê đê sông thật đơn giản trong đó mọi người thường trải nghiệm sự buôn 


49 


chán? Điều đó rất tốt, bởi vì nhờ đó mà họ sẽ hiểu sự buồn chán, tìm ra căn nguyên 
của sự buồn chán và vượt qua nó, chứ không phải khắc phục sự buồn chán bằng cách 
thay đổi các điều kiện. Vượt qua sự buồn chán bằng cách thay đổi thái độ trong tâm và 
phẩm chất của tâm, đây là điều rất quan trọng mà chúng ta phải hiểu. Một khi chúng ta 
hiểu điều này, chúng ta có thể tránh được buồn chán ngay cả trong những tình huống 
chẳng có gì hấp dẫn. Ít nhất, chúng ta có thể hài lòng và có được sự bình yên. 


Mãn nguyện có nghĩa là có được sự yên ỗn trong tâm, sống có trách nhiệm, không lười 
biếng và thờ ơ. Sự mãn nguyện theo tinh thần Phật giáo có nghĩa là thanh thản, an vui 
với mọi sự, nhạy cảm và cởi mở một cách hoàn hảo với mọi đối tượng cho dẫu chúng 
dễ chịu hay khó chịu, có kích thích hay không kích thích các giác quan của chúng ta. 


Đây là một cách để huấn luyện tâm và thiền tập là một công cụ để giúp cho sự huấn 
luyện đó. Chúng ta phải chịu trách nhiệm đối với tâm thức của chúng ta. Sức mạnh 
gây nghiện của tham ái điều khiển chúng ta, buộc chúng ta tiếp tục suy nghĩ, “Tôi 
không thích điều này, tôi cần một cái gì đó khác." Đó là một sự sáng tạo của tâm. Tà 
kiến và tà tư duy tạo ra những trạng thái khao khát và nhu cầu này. Chúng ta có thể 
thay đổi điều đó nếu chúng ta chế ngự được tâm, nếu chúng ta phát triển một khả 
năng đủ để kiểm soát suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ chẳng có gì là khó lắm đâu, bạn 
có thể kiểm soát nó. Chỉ kiểm soát được suy nghĩ thôi và nói “"Dừng lại, không suy nghĩ 
nữa". Chỉ cần dừng lại là có được sự bình an, bạn có thể làm điều đó. Ngưng tạo thêm 
nhu cầu và sự khao khát một cái gì khác. Hãy quan tâm đến điều này, và rồi bạn sẽ 
không còn có sự buồn chán. Bạn sẽ có sự yên bình và thậm chí sự thích thú trong tâm. 


Một khi bạn hiểu những gì tôi đang muốn nói, chỉ cần thay đổi thái độ là bạn sẽ thấy 
kết quả. Chỉ cần một sự thay đổi giản đơn trong thái độ, hiểu ra rằng bạn không cần 
phải được tiếp tục kích thích bởi một cái gì mới để được hạnh phúc, bạn có thể tìm thấy 
bình an và mãn nguyện ngay tức khắc. 


Hiềểu về trầm cảm 


Trầm cảm phức tạp hơn buồn chán nhiều. Thường xuyên buồn chán bạn có thể trở 
nên tràằm cảm. Trầm cảm không liên quan tới việc muốn một cái gì đó khác lạ hơn như 
buồn chán. 


Buồn chán không phức tạp — Tôi không muốn cái này, tôi muốn một thứ gì đó khác- 

trầm cảm không đơn giản như vậy. Nó là một trạng thái cảm xúc mạnh mẽ hơn, 
thường là một sự buồn bã pha lẫn với sự tuyệt vọng. Tựa như một thứ gì nặng nề và u 
ám, tất cả đều tối tăm và tuyệt vọng, không có chút ánh sáng hy vọng, không có chút 
sinh lực. 


Khi bạn chán, bạn thường vẫn có năng lượng: "Vâng, tôi sẽ đi đâu đó và làm cái gì 
khác." Bạn không muốn mình bị buồn chán và bạn có năng lượng đề làm một cái gì đó 
để loại bỏ nó. Nhưng khi bạn chán nản (trầm cảm) bạn không có chút năng lượng nào, 
bạn đã mắt hy vọng, nó áp đảo bạn và bạn cảm thấy như bị nó nhấn chìm. 


50 


Trằm cảm có thể. sinh khởi do nhiều yếu tố. Những khó khăn về mặt cảm xúc, chẳng 
hạn như một sự thất bại, hoặc một mối quan hệ trở nên chua chát , hoặc bạn bị những 
người mà bạn yêu thương và tôn trọng chỉ trích mạnh mẽ, những thứ này có thể dễ 
dàng xô đây bạn vào trạng thái trầm cảm. Thay vì phản ứng với sự tức giận, bạn bắt 
đầu nghĩ rằng có lẽ họ đúng. Trầm cảm là một cảm giác u uẫn, tuyệt vọng. 


Nếu bạn đang lâm vào tình trạng buồn chán kinh niên và bạn không biết làm gì khác, 
như vậy không phải là bạn chỉ buồn chán không thôi đâu, bạn cũng đã bị trầm cảm, 
bởi vì bạn đã mắt hy vọng. Vì vậy, trầm cảm là một gánh nặng. Nó làm mất đi năng 
lượng của cuộc sông. Nó lấy đi hy vọng và niềm say mê, đó là một cảm giác tối tăm, u 
uất. Tất cả chúng ta đều kinh nghiệm những mức độ khác nhau của trầm cảm, điều 
này khá phổ biến, một số người có mức độ trầm cảm nặng hơn so với những người 
khác. 


Bạn sẽ làm gì về để đối phó với trầm cảm? Bởi vì nó là một tình trạng phức tạp, câu trả 
lời rõ ràng không phải là đơn giản. Có rất nhều khía cạnh liên quan, nhưng tối nay tôi 
muốn đưa ra một số phương pháp lượm lặt từ một trong những lời dạy của Đức Phật, 
có thể sử dụng để đối phó với trầm cảm. 


Một trong những điều Đức Phật dạy được gọi là Bảy yếu tố của sự Giác ngộ. Đây là 
những bảy phẩm chất tâm linh cần được tu tập để tiến tới sự Giác ngộ. Mặc dù Bảy 
yêu tố giác ngộ là những phẩm chất khá đặc biệt được phát triển trên con đường dẫn 
đến Giác ngộ, nhưng tôi muôn nói đến chúng theo ý nghĩa đời thường hơn, vì những 
phẩm chất của bảy yếu tố này có thể sử dụng trong việc đối phó với trầm cảm một cách 
hiệu quả . Những định nghĩa của tôi về các yếu tố này có thể không truyền tải hết 
được sự sâu sắc của chúng, nhưng bạn có thể. thấy được sự hữu ích của chúng khi 
đem ứng dụng trong cuộc sông hàng ngày của bạn. 


Có bảy yếu tố, nhưng tối nay tôi sẽ chỉ đề cập đến ba yếu tố mà thôi, bởi vì ba yếu tố 
này có tác dụng nâng cao tinh thân, năng lượng và làm cho tâm phân chân, hô hỡi, và 
vì vậy chúng là một thứ thuốc giải độc rât tôt cho trầm cảm. 


Yếu tố đầu tiên của ba yếu tố nói trên là học hỏi Giáo Pháp, hoặc có thể nói theo một 
cách khác là tìm hiểu thực tại, bản chất của sự vật thuận theo quy luật của cuộc sống. 
Ví dụ, bạn đang ở trong một vị thế mà ai đó bắt đầu chỉ trích bạn và chỉ ra tất cả những 
lỗi làm của bạn. Nếu nhiều người chỉ trích bạn, bạn sẽ bắt đầu tin những gì họ nói về 
bạn là đúng. Một khi bạn bắt đầu tin nó, bạn có thể bị trầm cảm. Nếu bạn không tin 
điều đó, bạn sẽ đáp trả: "Bạn đang nói gì vậy? Tôi tự biết mình nhiêu hơn bạn biết 
tôi. Bạn là ai mà có quyên nói về tôi như vậy?” Do bạn không bị trầm cảm nên bạn 
giận dữ, và đáp trả. Nhưng khi cái khả năng cho rằng họ đúng và bạn sai bắt đầu lẻn 
dần vào tâm thức của bạn, bạn có thể bị trầm cảm. Bạn bắt đầu suy nghĩ : "Vâng, tôi 
thực sự đã làm rồi tung mọi thứ, tôi thật sự hết thuốc chữa." Bạn buông xuôi và điều đó 
thực sự hết thuốc chữa. Bạn có thể làm gì bây giờ? Quá muộn rồi. 


Hãy nhìn sự vật đúng với bản chất của chúng 


51 


Loại thái độ và phản ứng này sở dĩ xảy ra là do chúng ta không hiểu rõ bản chất của 
cuộc sống. Bản chất của cuộc sống là gì? Cuộc sống có cả khen và chê. Mọi người sẽ 
luôn được khen ngợi, và họ cũng sẽ luôn chê trách. Bạn sẽ luôn luôn nhận được một 
số lời khen ngợi, bạn sẽ luôn luôn nhận được một số lời chỉ trích, bất kể bạn đi đến đâu 
hoặc bạn là ai. Bất cứ nơi nào bạn đến, bất cứ bạn là ai, bạn không bao giờ thoát khỏi 
nó. Hãy nghe những gì họ nói về Chúa Trời - một người khen ngợi , một số người 
nguyễn rủa . Ngay cả Tổng thống của Hoa Kỳ cũng vậy - một số người reo hò khen 
ngợi ông ta trong khi một số đang chế giễu . Ai cũng vậy thôi, ngay cả một tu sĩ Phật 
giáo cũng chịu chung số phận . Khi tôi gần gũi với giới Phật tử, họ thường đối xử với tôi 
rất tốt. Nhưng khi tôi đến gần những người không phải Phật tử hoặc bước đi trên 
đường phố, họ nói những điều không tốt đẹp về tôi. Khen ngợi và chê trách , cuộc đời 
nó là vậy. Không ai có thể thoát khỏi điều đó. 


Tìm hiểu bản chất của chính bạn cũng giống như tìm hiểu bản chất của cuộc 

sống. Bạn không hoàn hảo ...bạn phải biết là mình không hoàn hảo! Bạn có hiểu điều 
đó không? Bạn không hoàn hảo, bạn có những lúc phạm sai làm. Bạn không bao giờ 
có thể nhìn thấy mọi thứ trọn vẹn và rõ ràng. Đôi khi bạn đánh giá sai, đôi khi bạn phạm 
những sai lầm thật ngớ ngắn. Vâng, bạn là con người, mọi người đều phạm sai lầm. 
Một số người, đặc biệt là Phật tử, nghĩ rằng trong suốt cuộc đời mình Đức Phật không 
bao giờ phạm sai làm, vì Ngài là Đức Phật, bậc toàn tri và toàn giác. Tuy nhiên, một sự 
cố đặc biệt được ghi lại trong Kinh điển luôn luôn hấp dẫn tôi và làm cho tôi cảm thấy 
tốt hơn nhiều mỗi khi tôi làm điều gì sai lầm và nghĩ đến nó. 


Ngày nọ, Đức Phật đã dạy cho Tăng đoàn gồm rất nhiều các vị sư. Đề mục thiền mà 
Ngài dạy không phải là chánh niệm trên hơi thở. Đó là một đề mục cụ thể hơn rất 
nhiều. Một trong những kỹ thuật thiền định mà Đức Phật đã đặc biệt dạy cho chư 
Tăng, Ni thời đó là quán sát cơ thể . Đôi khi nó được gọi là quán sự bất tịnh hoặc 
không khả ái của cơ thể. Trong hình thức thiền định này, bạn dùng tâm mỗ xẻ cơ thể 
và xem nó như là một đối tượng không hấp dẫn, như là một túi da chứa đủ thứ bát tịnh. 


Bắt đầu với tóc ở trên đầu, việc quán niệm di chuyển qua bên phải và đi khắp toàn bộ 
cơ thể, mô tả tất cả những gì có bên trong. Việc quán niệm này nghe có vẻ khá khủng 
khiếp khi bạn bắt đầu mổ xẻ cơ thể. Đức Phật đã cho các nhà sư đề mục thiền rất tốt 
này, khuyến khích họ thực hành siêng năng trong khi Ngài rút lui ẫn cư, để lại chỉ thị 
rằng không ai được làm phiền Ngài ngoại trừ vị tu sĩ mang thức ăn cho Ngài mỗi ngày 
một lân. 


Đức Phật đã để lại các nhà sư hành thiền với nhau. Họ đã hành thiền, và rất tinh tắn. 
Họ thiền và thiền về sự bắt tịnh của cơ thể, và nhiều người trong số họ bắt đầu đạt một 
sự ghê tởm khủng khiếp đối với cơ thể, cái bao đựng những thứ ô uề này: "Ỏ, khi nào 
thì tôi sẽ được thoát khỏi cái thân này? Khi nào tôi sẽ thoát được cái bao đựng những 
thứ ghê tởm này?” Đây là cái quan kiến mà họ đã phát triển được. Trên thực tế nó là tà 
kiến, nó không phải là mục đích thực sự của kỹ thuật thiền định này, nhưng do không 
có sự hướng dẫn, việc này có thể xảy ra. Nó chỉ là một sự thay đổi trong nhận thức, 
xinh đẹp trở thành xấu xí. Họ nhìn thấy cơ thể thật là kinh tởm. 


52 


Một số người trong nhóm. quá ghê tởm cơ thể của mình đến độ họ tìm đến một vị ẩn sĩ, 
người đang sống một cuộc sống thiền. Họ nói với ông: “Nghe này ông bạn, chúng tôi 
hoàn toàn ghê tởm cái thân này. Làm ơnhãy giết chúng lôi . Nếu ông bạn giết chúng 
tôi, ông bạn có thê lẫy y và quả bát của chúng tôi ." Vị ân sĩ là một người khá đơn giản: 
"Các bạn có chắc là việc đó tốt cho các bạn không? Việc đó có giá trị cho các bạn 
chứ?" Họ trả lời "Vâng. Đó thực sự là những gì mà chúng tôi muốn." Vì vậy, vị ẫn sĩ 
dùng thanh kiếm của mình để giết các tu sĩ trẻ, nghĩ rằng ông đã làm một điều tốt. 


Tuy nhiên, khi ông nghĩ về những gì mình đã làm, ngẫm nghĩ rằng giết người là một 
việc xấu, ông bắt đầu cảm thấy hối hận. Khi vị ẫn sĩ ra bờ sông để rửa cho thanh kiếm 
của mình cho sạch máu, ông hết sức ăn năn. Vào lúc đó, theo như câu chuyện kể, Ma- 
vương hiện ra trong nước như một vị thần và nói với ông ta, “Ỏ, không, thưa ông, đó là 
một việc làm cao thượng và có công đức nhất của ông, ông đã giúp cho những thanh 
niên đó vượt qua đại dương của sinh tử luân hôi và được giải thoát. Đó là một hành 
động phước báu vô lượng, sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho ông trong đời hiện tại và cả vị 
lai. "Vị ân sĩ trở nên hoàn toàn phấn chấn vì tin rằng mình đã tạo được phước báu lớn 
lao. Nghĩ rằng mình nên tiếp tục làm việc như vậy nhiều hơn nữa, ông đã đến nơi các 
tu sĩ Phật giáo đang tu tập, vung thanh kiếm của mình và đi từ phòng này sang phòng 
khác, gọi, “Ai muốn được đưa qua bờ bên kia? Ai muốn được giải thoát?" 


Câu chuyện nói rằng trong một ngày ông ta đã chặt đầu nhiều người và giết hàng 
chục, hàng trăm nhà sư. Tất cả điều này được cho là đã xảy ra mà không một ai báo 
cáo cho Đức Phật biết. Sau thời gian ân cư, Đức Phật ra khỏi rừng, và khi Ngài đi qua 
tu viện với thị giả của Ngài là Ananda, Ngài nhìn quanh: “Ananda, chuyện gì đã xảy 
ra? Tại sao các nhà sư ở đây còn ít quá? Tắt cả họ đã đi đâu, Ananda? " Chỉ: đến lúc 
đó, Ananda mới kể cho Đức Phật những gì đã xảy ra. 


Sau đó, Đức Phật triệu tập các nhà sư lại và nói: “Này các Tỷ khưu, tốt hơn là các ông 
hãy thay đôi đề mục thiền." Ngài sau đó bắt đầu hướng dẫn cho họ thiền tập trên hơi 

thở vào và hơi thở ra, chánh niệm trên hơi thở. Đức Phật nói rằng phương pháp thiền 

này là tốt hơn nhiều và đã đưa ra một danh sách toàn bộ những lợi điểm của nó [*] 


Cho dù câu chuyện này là một sự kiện lịch sử: (có thực) hay không, tôi không biết. Tuy 
nhiên, bởi vì nó là một phần nằm trong Kinh điển, nó cho thấy Tăng ngay cả Đức Phật 
cũng có thể đã đánh giá sai về kết quả giảng dạy của mình. Điều như vậy chưa từng 
bao giờ xảy ra đối với tôi, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu tôi dạy một cái gì 
đó mà nó đưa lại kết quả như vậy. Vì vậy, từ câu chuyện này, có vẻ như ngay cả Đức 
Phật có thể làm những gì, mà theo cách chúng ta thường nói, gọi đó là một sự sai 
lâm. 


Vâng, bạn là người - vì vậy bạn phải phạm những việc sai làm! Có lẽ sai lầm đó là 
cách mà bạn nuôi dạy con cái của bạn ... có thể bạn không phải là người cha hoàn hảo, 
không phải người mẹ hoàn hảo. Vâng, bạn không hoàn hảo, bạn không phải là toàn 
năng, không phải toàn tri. 


53 


Học hỏi Giáo Pháp, có nghĩa là tìm hiểu bản chất của cuộc sống, cuộc sống là như 
thế, nó luôn có hai mặt. Có khen, có chê, có thành công, có thất bại. Chúng ta không 
thể biết hết mọi thứ, quan điểm của chúng ta có giới hạn, chúng ta mắc sai lầm. Vâng, 
cuộc sống là như vậy. Sự hiểu biết về bản chất của sự vật giúp cho chúng ta bắt đầu 
đánh giá được quy luật vận hành của thiên nhiên và giúp chúng ta có niêm tin nơi cuộc 
sống. Chúng ta không cảm thấy bị áp lực khi gặp gì sai trái, khi chúng ta rơi vào tình 
trạng nào đó, khi chúng ta chỉ trích hay bị bệnh. 


Ngày nay nếu người ta nói với bạn rằng bạn bị ung thư thì không chỉ cái thân của bạn 
bị bệnh thôi đâu mà bạn còn bắt đầu cảm thấy chán nản và mang mặc cảm của một 
người có tội: "Ô, ung thư, bệnh này gây ra do bởi căng thẳng —- chắc chắn mặt tinh 
thân tôi đã có gì sai trái." Vậy thì đã sao? Bạn không hoàn hảo, bạn chưa giác 

ngộ. Chúng ta phải có những sai lầm trong cuộc sống. 


Sự hiểu biết về bản chất của sự vật , sự đánh giá đúng bản chất của thiên nhiên , sự 
hiểu biết của chúng ta về cái chết và những giới hạn của chính mình, có nghĩa là 
chúng ta sẽ không để bị các tình huống đè bẹp hay làm cho chúng ta chán nản . Đây là 
cách cuộc sống vận hành. Ngay khi bạn nhận thức được rằng bạn không hoàn hảo, 
rằng bạn có thể phạm sai lầm, một gánh nặng đã được quẳng đi. Kết quả này có được 
là do từ việc đánh giá đúng bản chất sự vật, từ việc học hỏi, nhìn kỹ hơn bản chất của 
cuộc sống cũng như con người chúng ta, bản chất của thân và tâm. 


Đây là một ví dụ mà trong Phật giáo chúng ta gọi là học hỏi Giáo Pháp, yếu tố đầu tiên 
trong ba yếu tố quan trọng có thể giúp vượt qua trầm cảm. 


Yếu tố thứ hai là năng lượng, khơi dậy năng lượng, tương tự như khơi dậy sự thích 
thú. Chúng ta có thể khơi dậy năng lượng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta 
không thể ngồi chờ đợi cho năng lượng chảy vào trong chúng ta, cũng như chúng ta 
không thể chờ đợi một cái gì đó thích thú đến với chúng ta. Chúng ta có để có thể khơi 
dậy năng lượng của chúng ta. Hãy đứng dậy và làm một việc gì đó. Bạn sẽ làm gì nếu 
bạn đang chán nản? Hãy đứng dậy, khơi dậy năng lượng để cố gắng làm một cái gì đó. 
Hãy làm một điều gì tốt. Làm vườn, đi dạo, hít thở không khí trong lành và sưởi ấm 
dưới ánh sáng mặt trời, hãy đi ra ngoài nhìn ngắm các hàng cây và lắng nghe chim 
hót. Chỉ cần bạn khơi dậy một chút ít năng lượng, nó sẽ giúp bạn tạo thêm nhiều năng 
lượng hơn nữa, và việc đó giúp cho bạn lên tinh thần và giúp bạn thoát khỏi sự trầm 
cảm. Bắt cứ điều gì đó giúp tạo ra năng lượng đều tốt. Đừng chờ cho cuộc sống truyền 
năng lượng cho bạn, bạn phải truyền năng lượng vào cuộc sống, tạo ra nội 

lực từ bên trong con người của chính mình. 


Tương tự như tôi nói chúng ta có thể khơi dậy sự thích thú trong quá trình thiền tập, 
chúng ta có thể khơi dậy năng lượng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu 
chúng ta chán nản, chúng ta có thể khơi dậy năng lượng. Làm điều gì đó cho người 
khác. Tới hội Phật giáo và làm điều gì đó cho mọi người. Làm điều gì đó cho cộng 
đồng, bởi vì khi bạn tạo ra năng lượng để làm một cái gì đó cho người khác, làm một 
điều gì tốt, trầm cảm sẽ nhanh chóng giảm sự đè nặng lên bạn . 


54 


Yếu tố tiếp theo là sự hoan hỷ hay. niềm vui. Khi chúng ta khơi dậy năng lượng, chúng 
ta khơi dậy sự thích thú. Trong thiền tập, khi chúng ta khơi dậy sự quan tâm đến đối 
tượng, tâm chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui do kết quả của sự định tâm. Cũng vậy, nếu 
chúng ta khơi dậy năng lượng và sự quan tâm trong cuộc sống của chúng ta, làm 
những gì tốt đẹp, làm những việc để phụng sự, trái tim của chúng ta sẽ có được niềm 
vui. Bạn cảm thấy hoan hỷ khi bạn làm những điều tốt đẹp. Khi bạn sống và phụng sự, 
bạn sẽ cảm thấy tròn đây. 


Thật là ngạc nhiên, phải vậy không? Khi chúng ta sống hoàn toàn ích kỷ, chúng ta sẽ 
cảm thấy hoàn toàn trống rỗng và đau khổ, khi chúng ta sống cuộc sống phụng sự cho 
người khác, nuôi dưỡng thiện pháp trong các hình thức khác nhau, đủ lạ để chúng ta 
cảm thấy thỏa mãn, chúng ta sẽ cảm thấy hoan hỷ, chúng ta cảm nhận được lòng tự 
trọng. Hãy khơi dậy năng lượng để đứng dậy và làm điều gì đó tốt nhằm tạo cho chúng 
ta sự hoan hỷ bởi vì việc đó làm cho tâm của chúng ta phần chắn. Nó không giống 
chúng ta thấy hạnh phúc khi được vừa lòng. Hạnh phúc theo nghĩa thông thường của 
nó đôi khi làm cho bạn cảm thấy xuống tinh thần, đặc biệt là khi nó gắn liền với 

những điều không khéo tác ý hoặc bắt thiện. Bạn không cảm thấy hoan hỷ. Bạn có thể 
cảm thấy hứng thú và niềm vui, nhưng không phải là sự hoan hỷ. Hoan hỷ trong ý 
nghĩa này luôn gắn liền với điều tốt, bởi vì nó làm cho tâm thấy ánh sáng. Có lòng tự 
trọng và niềm vui trong tâm. 


Ba phẩm chất này có thể giúp bạn đối phó với hoặc vượt. lên trên trầm cảm. Học 

hỏi để thực sự hiểu được bản chất của cuộc sống. Phần lớn trầm cảm phát sinh thực 
tế là do chúng ta đã không đánh giá được hoặc không chấp nhận bản chất tự nhiên 
của cái chết, bản chất của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta càng hiểu về những điều 
này, chúng ta càng ít bị trầm cảm. Đó là bản chất của sự vật. Nếu chúng ta có thể khơi 
dậy năng lượng đề làm những gì tốt đẹp, nó mang lại cho ta sự hoan hỷ. Điều này có 
thể được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và nó cũng có thể được 
thực hiện trong thiền tập. Nếu bạn làm điều đó trong thiền tập, tâm sẽ không còn bị 
trầm cảm. Nếu bạn làm điều đó trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ không còn bị ảnh 
hưởng bởi trầm cảm. 


Chú thích : 

Kinh đức Phật dạy về phương pháp quan sát hơi thở tại Vesalli 

1) Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Vesàli, tại Đại Lâm, ngôi nhà có nóc nhọn. 


2) Lúc bấy giờ Thế Tôn dùng nhiều phương tiện giảng về bắt tịnh, nêu rõ về bất tịnh, 
tán thán sự tu tập bât tịnh. 


2) Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


55 


— Ta muốn sống Thiền tịnh một mình trong nửa tháng, không gặp một ai, trừ người đem 
đô ăn cho Ta. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, không cho một ai đến thăm Thế Tôn, trừ một người 
đem đỒ ăn. 


4) Rồi các Tỷ-kheo ấy được nghe Thế Tôn dùng nhiều pháp môn nói về bắt tịnh, nêu rõ 
về bất tịnh, nói lời tán thán sự tu tập bắt tịnh, nên sống chuyên chú tu tập bắt tịnh dưới 
nhiều hình thức sai biệt. Họ tủi hỗ với thân này, tàm quý và nhàm chán, tầm cầu đem 
lại con dao. Mười Tỷ-kheo một ngày đem lại con dao... Hai mươi... Ba mươi Tỷ-kheo 
trong một ngày đem lại con dao. 


5) Rồi Thế Tôn sau nửa tháng, từ Thiền tịnh đứng dậy và bảo Tôn giả Ànanda: 
— Này Ànanda, vì sao chúng Tỷ-kheo giảm thiểu như vậy? 


6) —- Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn dùng nhiều pháp môn thuyết cho các Tỷ-kheo về bất 
tịnh, nêu rõ về bắt tịnh, tán thán sự tu tập bắt tịnh, nên các vị ây sống chuyên chú tu tập 
bất tịnh dưới nhiều hình thức sai biệt. Họ tủi hổ với thân này, tàm quý và nhàm chán, 
tầm cầu đem lại con dao. Mười Tỷ-kheo trong một ngày đem lại con dao... Hai mươi.. 
Ba mươi Tỷ-kheo trong một ngày đem lại con dao. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế 
Tôn thuyết cho pháp môn khác, nhờ vậy chúng Tỷ-kheo được an trú vào chánh trí. 


7) - Vậy này Ànanda, hãy tập họp tại giảng đường tất cả các Tỷ-kheo trú xung quanh 
Vesàilli. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ànanda vâng đáp Thế Tôn và mời tất cả Tỷ-kheo trú xung quanh Vesàli tập họp 
tại giảng đường, rôi Tôn giả Ananda đi đên Thê Tôn; sau khi đên, bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, chúng Tỷ-kheo đã tập họp. Nay Thế Tôn hãy làm những gì Thế Tôn 
nghĩ là phải thời. 

8) Rồi Thế Tôn đi đến giảng đường; sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Thế 
Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


9) - Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra này được tu tập, được làm cho 
sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất (asecanako), lạc trú, làm cho các ác, bất 
thiện pháp đã sanh biến mắt, tịnh chỉ lập tức (thànaso). 


10) Ví như, này các Tỷ-kheo, trong cuối mùa hạ, bụi nhớp bay lên và một đám mưa lớn 
trái mùa lập tức làm chúng biên mất, tịnh chỉ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, định niệm hơi 


56 


thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho sung mãn là tịch tịnh, thù diệu, thuần 
nhất, lạc trú, làm cho các ác, bât thiện pháp đã sanh biên mất, tịnh chỉ lập tức. 


11) Và này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, được tu tập như thế nào, 
được làm cho sung mãn như thê nào là tịch tịnh, thù diệu, thuân nhật, lạc trú, làm cho 
các ác, bât thiện pháp đã sanh được biên mất và tịnh chỉ lập tức? 


12-18) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ- kheo đi đến khu rừng, hay đi đến góc cây, hay đi 
đến căn nhà trông, ngồi kiết-già... “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi 
sẽ thở ra”, vị ây tập. 


19) Này các Tỷ-kheo, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như vậy, làm cho sung 
mãn như vậy là tịch tịnh, thù diệu, thuần nhất, lạc trú, và các ác, bât thiện pháp đã sanh 
được biên mật và tịnh chỉ lập tức. 


Tương Ứng Bộ Kinh (S.V, 320) HT Thích Minh Châu dịch 
Theo: Beyond Boredom and Depression 


Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 


Lòng biết ơn 
Sayadaw U. Jotika 


Chúng ta hãy dành một chút thời gian để quán chiếu về lòng biết ơn. Tôi không xem 
lòng biêt ơn như là một đôi tượng thiên tập riêng rẽ. Chúng ta có thiên chánh niệm (Tứ 
Niệm Xứ), thiên tâm từ (metta), tâm bi (karuna), tâm hỷ (mudita) và tâm xả (upekkha). 


Chúng ta có thiền niệm ân Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng. Chúng ta cũng thiền tập 
trên những phẩm hạnh tốt đẹp và sự rộng lượngcủa chúng ta, nhưng tôi không thấy có 
thiền về lòng biết ơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực tập những hình thức thiền kể trên 
thì lòng biết ơn cũng sẽ xuất hiện. 


Tuy nhiên, quán chiếu về lòng biết ơn một cách có ý thức sẽ có ích cho thế giới 

này. Tôi sẽ cho các bạn một số đề nghị, ý tưởng, để giúp các bạn thực hành. Rất 
quan trọng để thực sự cảm nhận được. lòng biết ơn và làm cho nó trở nên sống 

động. Đầu tiên, chúng ta tri ân Đức Thế Tôn, dĩ nhiên là về Giáo pháp của Ngài, về 
những gì Ngài đã làm cho chúng ta và cho cả nhân loại này. Ngài đã hy sinh, từ bỏ quá 
nhiều. Cho ai? Cho chính bản thân Ngài, cho họ hàng, bà con, cho tất cả nhân loại, 
cho mọi chúng sinh. Nếu các bạn biết bài Kinh Châu Báu (Ratana Sutta), các bạn sẽ 
thấy có ba con đường tu tập (cariyam): Lokata cariyam: là tu tập để đem lại sự an 

vui cho đời, Natatta cariyam là tu tập để đem lại sự an vui cho thân bằng, quyến thuộc, 
Buddhatta cariyam là tu tập để tự mình trở thành một vị Phật. 


Thân bằng, quyến thuộc rất đặc biệt, chúng ta không được quên điều đó vì họ là 


57 


những người thân thiết của chúng ta. Chúng ta nên tu tập cho chính bản thân mình, 
cho sự tốt đẹp của chính mình, và chúng ta cũng nên tu tập cho thân bằng, quyến 
thuộc của chúng ta. Những gì các bạn đang làm ở đây có ảnh hưởng đến gia đình của 
các bạn, phải vậy không? Hãy suy nghĩ vê điều này. Khi các bạn trở nên điềm tĩnh, có 
sự an bình nội tại, hiểu biết, bao dung và biết tha thứ, gia đình của các bạn sẽ yên ấm 
hơn. Những gì các bạn đang tu tập, những gì các bạn đang sống với sự hiểu biết của 
các bạn, chúng sẽ giúp các bạn trở thành một tấm gương sống động cho người thân 
của mình, và tấm gương sống đó rất quan trọng. Tôi đã từng học với nhiều vị Thầy, 
một số vị dạy tôi rất ít, tí chút thôi, họ không cố gắng để dạy tôi, nhưng họ dạy qua cách 
họ sống, và tôi chỉ đơn giản học qua việc nhìn vào chính những vị thầy của mình. 


Vì vậy, chúng ta tu tập là cho chính chúng ta, cho gia đình và bạn bè của chúng ta, và 
trong một chừng mực nào đó, chúng ta còn tu tập cho cả nhân loại này. Chỉ cần cố 
gắng trở thành một con người tốt hơn có nghĩa là chúng ta đang làm cho toàn thể nhân 
loại này trở nên tốt hơn. Chỉ cần có thêm một người biết sống chánh niệm hơn, có trí 
tuệ hơn, tử tế hơn, rộng lượng hơn, hiểu biết hơn, biết yêu thương, tha thứ và bao 
dung hơn, một người như vậy cũng đã có khả năng cải thiện phẩm chất cuộc sống của 
toàn thể nhân loại rồi. 


Chúng ta có thể thực hiện được điều này là nhờ vào lời dạy của Đức Phật, nhờ vào sự 
hướng dẫn của Ngài, nhờ vào tám gương của Ngài. Ngài đã hy sinh quá nhiều. Các 
bạn chỉ cần suy ngẫm về điều đó vì làm được như Ngài không dễ dàng đâu. Nếu chỉ 
đọc về sự hy sinh của Ngài như một câu chuyện thì thật đơn giản: “ Một ngày nọ, Ngài 
từ bỏ mọi thứ và ra đi” Một số người thậm chí còn nghĩ Ngài ích kỷ làm sao. Hãy tự 
mình thực hiện việc từ bỏ như Ngài và các bạn sẽ hiểu rằng việc đó thực chẳng dễ 
dàng chút nào. 


Trong một chừng mực nào đó thì các bạn cũng đã từ bỏ cuộc đời, mặc dù sự từ bỏ còn 
hạn chế. Các bạn cũng đã bỏ lại đằng sau khá nhiều thứ để đến đây sống trong 16 
ngày. Vì vậy, có thể nói đây là một dạng xuất gia “thu nhỏ”. Nhưng các bạn hãy hạnh 
phúc vì điều này. Chúng ta đang đi theo dấu chân của Đức Phật. Những gì chúng ta 
đang làm không nhiều như những gì Ngài đã làm, nhưng trong một chừng mực nào đó, 
chúng ta đang thử nếm trải mùi vị của sự xuất gia và các bạn sẽ thấy việc này không dễ 
dàng gì. Ngay cả chỉ trong vài ngày cũng không phải dễ. Bạn phải thực hành thiền liên 
tục trong nhiều giờ và, tuy vậy, bây giờ bạn đã quen dần với việc từ bỏ, bạn đã tập 
buông bỏ tương đối khá rồi, và tôi nghĩ rằng, giờ đây bạn cảm thấy việc này cũng 
không còn mây khó khăn nữa. 


Vì vậy để tỏ lòng tri ân đối với Đức Phật, chúng ta hãy dành một ít thời gian để quán 
chiếu thật sâu sắc về lòng biết ơn. Chúng ta tri ân Đức Phật sâu sắc về Giáo pháp của 
Ngài, về tấm gương của Ngài để lại. Chúng ta cảm kích và trân quý cả hai điều này. 
Bây giờ, chúng ta hãy dành một chút thời gian để quán chiếu về Tăng đoàn. Hãy biết 
ơn những gì Tăng đoàn đã làm kể từ khi có sự xuất hiện của lời dạy của Đức Phật 
(Sasana). Vì Giáo Pháp chỉ thực sự bãi đầu khi có một ai đó học từ Đức Phật. Trước 
đó không có Giáo Pháp, chỉ có Đức Phật mà thôi, và sau đó Đức Phật dạy Giáo Pháp 
cho năm nhà tu khổ hạnh, những người này học Giáo pháp từ Đức Phật, và từ đó lời 


58 


dạy của Đức Thế Tôn mới bắt đầu xuất hiện. 


Nhờ vào sự học tập của chư Tăng - bởi vì họ học từ Đức Phật - lời dạy của Đức Phật 
mới xuất hiện. Nếu không có ai học với Đức Phật, sẽ không có lời dạy của Đức Phật. 
Họ ngay cả cũng không hề biết có một vị Phật đã xuất hiện trên thế gian này. Vì vậy, 
nhờ Tăng đoàn mà chúng ta biết được Đức Phật và Giáo pháp, và trong hơn 2.500 
năm qua, Tăng đoàn đã trao truyền lại cho chúng ta Giáo pháp của Ngài. Trao truyền 
lại cho những thế hệ sau: Học, thực hành và sống với tấm gương tốt đẹp của chính 
những vị Thầy và Giáo pháp. Nếu không có sự dạy dỗ và sự học tập , lời dạy của Đức 
Thế Tôn sẽ biến mất. Tăng đoàn dạy Giáo pháp và cư sĩ học Giáo Pháp từ Tăng 
đoàn, và một số cư sĩ trở thành thành viên của Tăng đoàn. Đó chính là sự truyền trao 
Giáo pháp. 


Một khi các bạn thực hành Giáo pháp, các bạn cũng là thành viên của Tăng đoàn. Nếu 
các bạn hiểu Giáo pháp,các bạn cũng là thành viên của Tăng đoàn. Vì vậy, chúng ta 
là một phần của Tăng đoàn và hãy nghĩ xem chúng ta biết ơn Tăng đoàn biết mấy vì họ 
đã mang vác gánh nặng này, cái trọng trách lớn lao này (truyền trao Giáo pháp), với 
niềm vui, để chúng ta có được những lợi lạc trong ngày hôm nay. 


Bước kế tiếp là chúng ta hãy nghĩ về các vị Thầy, những cư sĩ và những quyển sách 
về Giáo pháp mà chúng ta đã đọc và tất cả những bài Pháp thoại mà chúng ta đã được 
nghe. Chúng ta đã học những điều này từ một ai đó hoặc từ nhiều người. Nếu chúng 
ta không nghe Pháp, chúng ta sẽ không có một khái niệm nào - ngay cả khái niệm 
nhỏ nhất - về Pháp là gì. Và như vậy chúng ta không thể thực hành được. 


Vì vậy chúng ta hãy suy niệm về vô lượng những vị Thầy đã viết những quyền sách 
cho chúng ta đọc và đã thuyết Pháp cho chúng ta nghe. Một số người đến được với 
Giáo pháp là nhờ đọc một bài viết, một quyển sách, đôi khi chỉ nhờ nghe một câu kệ, 
chỉ vậy thôi mà đã thay đổi tâm trí của họ, thay đổi cuộc đời của họ. Vì vậy, ngay cả 
khi các bạn chỉ nghe một ai đó nói một từ, một từ có ý nghĩa hay một câu có ý nghĩa, 
bạn học nó và nó làm thay đổi cuộc đời của các bạn, các bạn phải biết ơn người đó. 


Khi nghĩ đến tất cả những người này, chúng ta hãy biết ơn họ. Lòng biết ơn tự nó tạo 
nên một trú xứ tốt đẹp cho những người biết ơn, vì vậy, chúng ta hãy thực hành Giáo 
pháp với lòng tri ân: Chúng ta học Pháp bảo, thực hành Pháp bảo. và trao truyền Pháp 
bảo cho thế hệ mai sau. 


Giờ thì chúng ta hãy nghĩ tiếp đến những người khác mà chúng ta mang ơn họ: Gia 
đình chúng ta. Hãy nghĩ đến gia đình chúng ta. Những người thân của chúng ta đã 
ủng hộ chúng ta đến đây và tu tập. Họ cho phép chúng ta tu. Họ có thể đã không cho 
phép chúng ta vì một số lý do nào đó, hoặc có thể họ đang phải tu tập tại gia, trong khi 
chúng ta lại có được cơ hội đến đây tu tập nhờ vào sự hỗ trợ của họ, và điều này thật 
tuyệt 


Vì vậy, các bạn hãy nghĩ đến cha mẹ, vợ chồng, con cái của các bạn. Và bây giờ hãy 
nghĩ đên những người mà các bạn cùng làm việc với họ, bởi vì hầu hệt các bạn đều có 


59 


công ăn việc làm. Nghĩ đến đồng nghiệp và những người có thâm niên cao hơn- xếp 
của các bạn chẳng hạn. Một số các bạn được nghỉ việc hai tuần để đến đây, các bạn 
có được thời gian này là nhờ đồng nghiệp của các bạn đã cho phép các bạn đến 

đây. Đôi lúc chúng ta thường cho cơ hội này như là một điều mặc nhiên: “ Ò, đây là 
quyên lợi của tôi! Và bỗn phận của họ phải làm như vậy. ” 


Khi chúng ta cho một điều gì đó là một sự mặc nhiên thì chúng ta sẽ quên đi lòng biết 
ơn. Vì vậy đừng cho bất cứ điều gì là mặc nhiên. 


Hãy nhận đón mọi thứ như nhận một món quà, một món quà quý giá. 


Một số các bạn là giáo viên, vì vậy các bạn đã bỏ các học sinh của mình để đến đây và 
chúng có thể đang nhớ các bạn. Hãy nhớ ơn chúng! Một số các bạn là bác sĩ và các 
bạn cũng bỏ các bệnh nhân của mình để đến đây. Hãy nghĩ đến họ với lòng biết 

ơn! Và tất cả chúng ta đang có mặt ở đây, điều không thể xảy ra là tất cả chúng ta 
đều sống một mình, đến đây và tu tập trong 16 ngày; nhưng điều có thể xảy ra là tất cả 
chúng ta đều được sự đồng ý, cho phép đến đây để tham dự khoá tu và hỗ trợ lẫn 
nhau, cũng như hỗ trợ cho những người quản lý trung tâm thiền. 


Xin cảm ơn tất cả các bạn. 


Và đừng quên cảm ơn tiếng hót của những con chim. Bắt đầu từ sáng sớm, tôi đã 
nghe tiếng chim hót. Nó làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Hãy lắng nghe! Chúng 
đang ríu rít gì đấy? Vì vậy chúng ta cũng phải biết ơn những con chim vì chúng đã thể 
hiện sự hân hoan, niềm vui, sự yêu đời qua tiếng hót của chúng. Chúng thật yêu đời 
làm saol Chúng ta cũng phải biết ơn bà mẹ Thiên nhiên về tất cả: Cây cối, núi non, 
bầu trời, thế giới mà chúng ta đang sống trong đó. Đừng cho bất cứ điều gì là sự mặc 
nhiên! Mọi thứ đều là một món quà. 


Bây giờ hãy nghĩ về chính mình: Chúng ta mạnh khoẻ và đó là lý do tại sao chúng ta có 
thể đến đây đề tu tập. Chúng ta có đôi mắt sáng để nhìn mọi vật tỏ tường, có đôi tai 
tốt để nghe Pháp. Chúng ta có đôi tay và đôi chân lành lặn vì vậy chúng ta có thể tự 
chăm sóc lấy bản thân mình. Thật tuyệt vời làm sao vì chúng ta còn mạnh 

khoẻ. Chúng ta có thể nói lời cảm ơn, nhưng chúng ta chẳng bao giờ tự nói lời cảm 
ơn với chính mình! Chúng ta coi đó là một điều mặc nhiên luôn. Chúng ta quên chính 
chúng ta. Chúng ta quên tự cám ơn mình. 


Nhiều lần tôi nói với mọi người rằng chúng ta không có quyền tự làm hại chúng 

ta. Chúng ta biết chúng ta không có quyền làm hại kẻ khác, và chúng ta cũng phải biết 
chúng ta không có quyền làm hại chính mình. Nơi đây chúng ta đang làm những điều 
tốt đẹp nhất cho chính mình. Ở đây, hành thiền là việc tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể 
tự làm cho chính mình. Chúng ta yêu chính chúng ta. 


Bất cứ khi nào các bạn nhớ đến việc quán chiếu về lòng biết ơn, hãy nghĩ đến những 


60 


người mà bạn thấy mình biết ơn họ. Và hằng ngày, luôn nhớ thực hiện điều này mỗi 
sáng sớm khi thức dậy: Hãy nghĩ đên việc biệt ơn những gì mà các bạn đang có. 


Theo: Gratitute 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supanna Thiện Trí 


Tâm là nguyên nhân của mọi vấn đề 
Sayadaw U Jotika 


Dưới đây là một bức thư do Sayadaw U Jotika gửi riêng cho một đệ tử của ngài về giải 
pháp cho những vân đê của đời người. 


Bạn có quyền khi bạn nói: “Cuộc đời đủ mọi vắn đề." 
Bạn đúng khi nói rằng: “ Cuộc đời đủ mọi vấn đê!” 
Cuộc đời đủ mọi chuyện rối renl 


Ngay từ khi sinh ra, bạn đã phải chịu đau khổ rồi vì đau khổ là lẽ tự nhiên. Do đó, để 
giải quyêt chúng, đơn giản chúng ta cân có những giải pháp tốt nhật . 


Có những vấn đề tự nhiên và có những vấn đề do chính con người tạo ra. 


Đối với những vấn đề tự nhiên, chúng ta tìm những phương thức tự nhiên đề giải 
quyết. 


Nhưng nếu chúng ta đang tạo ra vấn đề, làm thế nào đề chúng giải quyết những rối 
răm chúng ta đang tạo ra? 


Trước tiên chúng ta phải nhận thức rõ rằng chúng ta đang tạo ra những rối rắm này. 
Cái tâm đang tạo ra những vân đề và cái tâm nhận thầy mình đang tạo ra vân đê là hai 
cái tâm khác nhau. 

Cái tâm tạo ra rối rắm thì không có tỉnh giác/ chánh niệm và trí tuệ 

Cái tâm thấy chúng ta đang tạo ra vấn đề là cái tâm có sự tỉnh giác và trí tuệ. 

Chúng ta không thể dùng cái tâm đang tạo ra vấn đề đề giải quyết những rối rắm. _ 
Chúng ta cân một cái tâm có chánh niệm, và vì vậy nó đủ khôn ngoan đê nhận ra vân 
đê và giải quyêt chúng. 


Khi chúng ta nhận thấy tâm đang tạo ra những rối rắm — chỉ cần nhận thấy thôi là cũng 
đủ giải quyêt được phân lớn vân đề rôi. 


61 


Khi chúng ta không tạo ra những rối rắm nữa thì chúng ta chỉ còn những vấn đề tự 
nhiên để giải quyết. Lúc này chúng ta sẽ thấy rằng hơn 90% các vân đề của chúng ta 
đã ra đi, chỉ bởi tự chúng ta không còn tạo ra những rối rắm nữa mà thôi. 

Khi 10% vấn đề còn lại được giải quyết, chúng ta thấy rằng cuộc đời chúng ta không 
còn nặng nề quá mức nữa. Chúng ta có thể giải quyết phần gánh nặng còn lại hoặc 
sống cùng với nó. 


Nếu bạn đang vác một gánh nặng S0kg và rồi bạn bỏ xuống được 45kg, bạn sẽ cảm 
thấy không còn nặng lắm, và bạn có thể thoải mái đem cái gánh nặng đó theo. 


Với một cái tâm không tạo ra những vấn đề không cần thiết, cuộc đời không còn là một 
gánh nặng, bạn có thê đi lại thư thái, nhẹ nhàng. 


Có hai loại gánh nặng: Một là gánh nặng của thân. Và gánh nặng kia là của phiền não. 
Chúng ta cần giữ cho thân của mình được mạnh khoẻ. Vì vậy, chúng ta ăn, chúng ta 
bảo vệ cơ thê của chúng ta không đề cho nó bị nóng quá hoặc lạnh quá. Chúng ta nghỉ 
ngơi khi chúng ta mệt, chúng ta ngủ. Khi chúng ta bị bệnh, chúng ta chữa trị. Tât cả 
những cái đó là gánh nặng của thân, nhưng nó cũng có giới hạn. 


Thức ăn lành mạnh không quá đắt. 


Chính thức ăn không lành mạnh mới đắt tiền hơn. Thuốc lá rất đắt, rượu rất đắt và có 
nhiêu thứ không cân cho nhu câu ăn, uông, sử dụng của chúng ta lại rât xa xỉ. 


Quần áo giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta cũng không quá đắt. 
Vì vậy, chúng ta có thể giữ cho thân mình khoẻ mạnh không mấy khó khăn. 
Nhưng gánh nặng của phiền não thì không có giới hạn! 


Lòng tham thì vô đáy. Chúng ta không bao giờ có thể thực sự thoả mãn được lòng 
tham. 


Cho dẫu chúng ta cố gắng cách mắy, lòng tham cũng không bao giờ đủ. Chỉ có trí tuệ 
mới có thê đặt dâu châm hết với lòng tham. 


Tham tự thân nó không thể giải quyết những vấn đề do nó tạo ra. Chỉ có một cái tâm 
không tham mới có thể giải quyết những vấn đề do tham tạo ra. 


Kiêu ngạo, tự mãn, sân hận, đố ky, ghen ghét, tất cả chúng đều tạo ra vấn đề. 


Sân hận tự thân nó không thể giải quyết những vấn đề do nó tạo ra. Chỉ có một cái tâm 
không sân mới có thể giải quyết những vấn đề do sân tạo ra. 


62 


Kiêu ngạo tự thân nó không thể giải quyết những vấn đề do nó tạo ra. Tương tự, đồ ky, 
ghen ghét, không thê giải quyêt tự giải quyêt những vân đề do chúng tạo ra. 


Chỉ có một cái tâm không tham, sân, kiêu ngạo, đồ ky, ghen ghét, một cái tâm có chánh 
niệm và trí tuệ mới thây rõ các vân đề và giải quyêt chúng. 


Vì vậy để sống một cuộc sống tốt đẹp sống một cuộc sống không có gánh nặng, và 
chúng ta có thê đi lại thư thái, nhẹ nhàng, 


Sống một cuộc sống an vui, chúng ta phải có chánh niệm. 

Khi bạn có chánh niệm, bạn sẽ có sự sáng tạo hơn trong cuộc sống. 
Sống chánh niệm là cách sống tốt đẹp nhất 

Theo: The mind that make your problems 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supanna Thiện Trí 


Thực hành chánh niệm với hơi thở 
Ajahn Buddhadasa 


Hãy ngồi thẳng lưng (để các đốt sống chồng lên nhau một cách khít khao). Giữ cho 
đầu cho thẳng. Hướng tầm mắt của bạn nhìn xuống đầu mũi để chẳng thấy gì khác 
ngoài chóp mũi. Bạn có nhìn thấy chóp mũi hay không cũng không quan trọng, chỉ cần 
nhìn về hướng của nó. Một khi đã quen với cách nhìn như vậy, bạn sẽ hành thiền tốt 
hơn so với hành thiền nhắm mắt, vì bạn đỡ cảm thấy bị buồn ngủ hơn. 


Đặc biệt, đối với những hành giả hay bị hôn trầm thì nên mở mắt thay vì nhắm mắt 
trong khi ngồi thiền. Thực hành như thế này một cách kiên định, thì đến một thời điểm 
thích hợp nào đó. mắt sẽ tự nhắm lại. (Nếu bạn muốn khởi sự ngồi thiền nhắm mắt, 
cũng được, tủy bạn, nhưng phương pháp ngồi thiền giữ cho đôi mắt mở sẽ cho kết 
quả tốt hơn). Tuy nhiên, với một sô người cảm thấy răng ngồi thiền mở mắt quá khó vì 
họ đã quen nhắm mắt rồi, họ không thể ngồi thiền mà mắt cứ mở ra, những người 
này có thể nhắm mắt lại, nếu muốn. 


Đặt hai bàn tay vào lòng, thật thoải mái, bàn tay này chồng lên bàn tay kia. Ngồi đặt 
chân này chồng lên chân kia (bán già) hoặc bắt chéo hai chân (kiết già), theo một tư thế 
mà trọng lượng của cơ thể của bạn có thể phân bổ đều và do vậy giữ cho thân của 
bạn được vững vàng, nhờ vậy bạn có thể ngồi thoải mái mà không dễ bị ngã. Ngồi theo 
tư thế bán già hay kiết già đều được, tuỳ theo sở thích hoặc khả năng của bạn. Người 
béo chỉ có thể ngồi với tư thế. kiết già. Tuy nhiên, ngồi theo tư thế nào cũng chẳng 
quan trọng, chỉ đơn giản ngồi với đôi chân gập lại để trọng lượng của bạn có thể phân 
bổ một cách đồng đều nhằm tạo một thế cân bằng, không bị dễ ngã - vậy là đủ. 


63 


Trong những trường hợp đặc biệt, như bạn bị bệnh, cảm thấy không được khoẻ hoặc 
mệt mỏi, bạn CÓ thê ngôi dựa vào một vật gì đó, chăng hạn ngôi trên ghê hay trên một 
cái ghê võng đề có thê tựa lưng một chút. Những người bị bệnh có thê năm đê hành 

thiên. 


Ngồi ở một nơi thoáng khí, nơi bạn có thể hít thở thoải mái. Hãy tìm một nơi không có 
gì để làm phiền bạn một cách quá đáng. Tiếng động lớn nhưng âm thanh phát ra đều 
đều và không chuyển tải ý nghĩa thì không gây trở ngại, chẳng hạn như tiếng của 
sóng biển hoặc tiếng ầm ì của một nhà máy, những âm thanh này không là vấn đề trừ 
phi bạn dính mắc với chúng - đấy mới chính là vấn đề! Chỉ có những âm thanh có ý 
nghĩa, chẳng hạn như tiếng nói, mới là trở ngại cho những người mới bắt đầu thực 
tập. Nếu bạn không thể tìm thấy một nơi yên tĩnh, hãy giả vờ như không có bất kỳ âm 
thanh nào. Chỉ cần quyết tâm thực hành và cuối cùng mọi việc cũng ổn thoả. 


Mặc dù mắt chỉ nhìn lơ đễnh trên chóp mũi, bạn vẫn có thể chú tâm ghi nhận chánh 
niệm (sati) trên hơi thở vào và hơi thở ra của chính bạn. Những người ngồi thiền nhắm 
mắt thì cứ nhắm mắt để thực hành chánh niệm, những người ngồi thiền mở mắt 

thì hãy mở mắt để thực hành chánh niệm cho đến khi năng lực định tâm 

(samadhi) phát triển đủ và khi đó mắt của bạn sẽ từ từ tự khép lại. 


Bước đầu (và chỉ bước đầu mà thôi, chỉ vài phút đầu tiên, không phải luôn luôn lúc nào 
cũng vậy) để dễ dàng nhận biết hơi thở, hãy cố thở càng dài càng tốt. Hãy hít vào, thở 
ra thật mạnh nhiều lần. Hãy làm như vậy đề tự bạn có thể thấy rõ sự xúc chạm của hơi 
thở khi nó đi ra, đi vào theo con đường của nó. Một cách đơn giản, hãy ghi nhận nơi 
hơi thở chấm dứt ở trong bụng ( bằng cách cảm nhận). Hãy ghi nhận thật thoải mái để 
CÓ thể xác định được điểm cuối bên trong và điểm cuối bên ngoài của hơi thở. Đừng 
cố gắng ghi nhận một cách nghiêm nhặt quá vì như vậy bạn sẽ bị căng thẳng. 


Hầu hết mọi người sẽ cảm nhận được hơi thở rần rần nơi đầu mũi và nên lấy điểm đó 
là điểm cuối bên ngoài của hơi thở. (Với những người mũi tẹt hoặc mũi hếch, hơi thở 
sẽ chạm vào cạnh của môi trên, và nên lấy đó làm điểm cuối bên ngoài). Bây giờ bạn 
sẽ có hai điểm cuối, một ở bên ngoài và một ở bên trong, hãy xác định chúng - một 
điểm tại đầu mũi và một điểm ở rồn -_ Hơi thở sẽ đi ra, đi vào giữa hai điểm này. Ở giai 
đoạn này tâm của bạn giống như đuổi theo hơi thở, nó giống như một con hỗ hay một 
điệp viên, không muốn lơi lỏng con môi dù chỉ một giây. Tương tự như vậy, bạn bám 
chặt vào hơi thở khi hành thiền. Đây là giai đoạn đầu của sự thực hành. Chúng tôi gọi 
giai đoạn này là “ đuổi theo hơi thở trọn thời gian” 


Trước đó chúng tôi có hướng dẫn các bạn bắt đầu bằng cách cố gắng thở càng dài, 
càng mạnh, càng thô chừng nào càng tốt chừng ấy, làm nhiều lần như vậy khi mới bắt 
đầu thực tập. Sở dĩ như vậy là để tìm ra điểm cuối bên ngoài và điểm cuối bên trong 
để có thể xác định con đường của hơi thở đi vào, đi ra nhằm theo dõi nó. Một khi tâm 
(hay chánh niệm) có thể ghi nhận rõ hơi thở - bằng cách nhận biết một cách không gián 
đoạn việc hơi thở rung và đi vào như thế nào, kết thúc ở đâu, rồi nó đi ngược trở ra 
như thế nào, chấm dứt ở đâu và rồi lại đi ngược vào trong ra sao - bạn có thể thư 
giãn dần hơi thở cho đến khi bạn thở bình thường, không còn phải ép hơi thở nữa. 


64 


Hãy cần thận: Lúc này bạn không được ép hoặc kiểm soát hơi thở! Ở giai đoạn này, 
chánh niệm lúc nào cũng bám theo hơi thở. Vì vậy, chỉ thở dài, mạnh và thô trong 
bước đâu mới thực hành mà thôi. 


Chánh niệm có thể theo dõi toàn bộ đường đi của hơi thở từ điểm cuối bên trong (rốn 
hoặc đáy của bụng) đến điểm cuối bên ngoài (là chóp mũi hoặc môi trên). Mặc dầu 
hơi thở có thể trở nên tế hoặc thô nhưng chánh niệm lúc nào cũng có thể ghi nhận 
được rõ ràng. Trong trường hợp chúng ta không thể thấy (cảm nhận) được hơi thở vì 
nó quá nhẹ hoặc quá tế, hãy thở lại mạnh hơn hoặc thô hơn (Nhưng không mạnh 
hoặc thô tháo như giai đoạn mới bắt đầu thực hành, chỉ thở mạnh hoặc thô đủ để 
chúng ta có thể ghi nhận rõ ràng). Hãy chú tâm trở lại vào hơi thở một lần nữa, cho 
đến khi chánh niệm có thể ghi nhận tiến trình thở vào, thở ra từ đầu cho đến cuối một 
cách liên tục. Hãy chắc chắn rằng bạn thực tập tốt, có nghĩa là bạn phải tiếp tục luyện 
tập cho đến khi bạn có thể quan sát được hơi thở ngay cả khi bạn thở hoàn toàn bình 
thường, không chút cố gắng. Hơi thở dài hoặc ngắn, hãy hay biết nó, hơi thở nặng 
hoặc nhẹ, nông hoặc sâu, hãy ghi nhận nó. Biết rõ ràng, thấy sao biết vậy, vì chánh 
niệm có nghĩa là chỉ đơn thuần theo dõi hơi thở, và ghi nhận nó đi vào và đi ra trong 
toàn bộ thời gian bạn đang hành thiền, sao cho thật sít sao. Khi bạn có thể theo dõi hơi 
thở thuần thục như vậy, có nghĩa là bạn đã thành công bước đầu của giai đoạn chuẩn 
bị được gọi là "đuổi theo hơi thở trọn thời gian." 


Nếu bạn thực hành không thành công bước này là do thiếu chánh niệm trong quá trình 
theo dõi hơi thở. Bạn không hay biết khi bạn phóng tâm. Bạn không biết tâm bạn 
đang vọt về nhà, đến nơi làm việc hoặc chốn giải trí nào đó. Bạn không biết tâm đã 
phóng đi khi nào, bằng cách nào, vì sao v.v... Một khi bạn biết đang phóng tâm, hãy 
quay trở về với hơi thở, hãy làm việc ấy một cách từ tốn và ôn hoà, và cứ luyện tập như 
vậy cho đến khi bạn thành công bước đầu của giai đoạn chuẩn bị này. Hãy thực hành 
như vậy 10 phút trong mỗi buổi ngồi thiền trước khi bước sang bước kế tiếp. 


Bước tiếp theo, bước thứ hai của giai đoạn chuẩn bị, được gọi là “chờ đợi phục kích tại 
một điềm có định.” Tốt nhất bạn thực hành bước thứ hai này chỉ sau khi đã hoàn thành 
tốt bước đầu, nhưng bắt cứ ai có thể. thực hành ngay bước thứ hai này mà bỏ qua 
bước đầu tiên cũng tốt. Ở giai đoạn này, chánh niệm ngưng không đuổi theo hơi thở 
nữa mà nằm chờ tại một điểm cụ thể. Đầu tiên, hãy ghi nhận cảm giác của hơi thở 
suốt đoạn đường từ khi nó bắt đầu đi vào cơ thể cho đến điểm cuối bên trong tại rốn 
hoặc nơi nào quanh đó, sau đó buông hơi thở để cho nó đi ra và ghi nhận khi nó tiếp 
xúc với điểm cuối ở bên ngoài (đầu mũi hoặc môi trên), sau đó lại buông hơi thở để 
cho nó đi vào bên trong và ghi nhận nó khi nó đến điểm cuối bên trong (rốn). Cứ tiếp 
tục như vậy, không cân làm gì khác. Trong khoảnh khắc buông bỏ hơi thở, tâm sẽ 
không phóng về nhà, chạy ra ngoài đồng, đến văn phòng, hoặc bất cứ nơi nào 
khác. Điều này có nghĩa rằng chánh niệm chỉ chú ý ghi nhận hơi thở tại hai điểm cuối - 
bên trong và bên ngoài - và không chú ý đến bất cứ điều gì giữa hai điểm này. 


Khi bạn đã có thể đi lại vững vàng giữa hai điểm kết thúc mà không chú ý đến những gì 


sinh khởi ở giữa chúng thì hãy bỏ qua điểm cuối ở bên trong, chỉ tập trung vào điểm 
cuôi ở bên ngoài- cụ thê là chóp mũi. Bây giờ, chánh niệm liên tục tập trung vào chóp 


65 


mũi. Khi hơi thở rung trong quá trình hít vào hoặc thở ra, hãy ghi nhận chúng. Đây 
được gọi là "gác cổng". Hành giả chỉ có một cảm giác khi hơi thở đi vào hoặc ra tại 
chóp mũi, phần còn lại của con đường của hơi thở sẽ là một sự rỗng không hoặc là 
một sự' tĩnh lặng. Nếu bạn có sự hay biết rõ ràng ở chóp mũi, hơi thở sẽ ngày càng trở 
nên định tĩnh và êm ả. Vì vậy bạn không còn cảm nhận một sự rung động nào khác 
ngoài chỗ chóp mũi. Lúc này, bạn sẽ kinh nghiệm một sự rỗng không hoặc tĩnh lặng, 
tâm sẽ chỉ chánh niệm vào một chỗ duy nhất là điểm cuối bên ngoài, nó không phóng 
về nhà hoặc đến một nơi nào. nơi khác. Nếu bạn thực hành tốt bước này có nghĩa là 
bạn đã thành công bước “Chờ đợi phục kích tại một điễm có định” của giai đoạn 
chuân bị. 


Nếu bạn thực hành không thành công bước này có nghĩa là tâm của bạn phóng đi mà 
bạn không hay biết. Nó phóng đi mà không quay trở lại để gác cổng như lẽ ra nó phải 
làm như vậy, hoặc sau khi bước vào cửa, nó lẻn tuốt vào bên trong. Cả hai lỗi này xảy 
ra vì giai đoạn mà bạn kinh nghiệm sự rỗng không hoặc tĩnh lặng đã không được thực 
hiện đúng hoặc đầy đủ. Bạn đã không thực hiện đúng cách ngay từ khi khởi đầu của 
bước này. Vì vậy, bạn nên thực hành một cách cần thận, kiên trì, và chuyên nghiệp 
ngay từ bước đầu tiên. 


Ngay cả ở bước khởi đầu, giai đoạn được gọi là "đuổi theo hơi thở trọn thời gian” cũng 
không phải là dễ dàng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, một khi chúng ta có thể làm 
được điều này, kết quả thu nhận được - cả về mặt thể chất lẫn tinh thần - là ngoài 
mong đợi. Vì vậy, bạn nên cố gắng làm cho được việc đó, và thực hành liên tục, cho 
đến khi nó trở thành một trò chơi giống như các môn thể thao bạn ưa thích. Thậm chí 
nếu bạn chỉ có hai phút, hãy tranh thủ thực hành. Hít thở một cách mạnh mẽ, nếu 
xương cùa bạn kêu răng rắc hoặc lách cách khi bạn hít thở lại càng tốt hơn. Thở 
mạnh mẽ cho đến khi bạn nghe hơi thở của bạn huýt lên như thổi còi, lúc đó nếu có các 
tiếng động nho nhỏ cũng chẳng làm cho bạn khó chịu được . Sau đó thư giãn và thở 
nhẹ dần cho đến khi bạn thở tự nhiên. 


Thông thường, hầu hết mọi người khi thở một cách tự nhiên hoặc bình thường, chúng 
ta thường thở thô hơn hoặc nông hơn bình thường nhưng chúng ta không hề nhận biết. 
Đặc biệt là khi chúng ta làm một số công việc hoặc ở một vị trí ít có sự hoạt động, hơi 
thở của chúng ta ít nhiều nhanh hơn hoặc chậm hơn, sâu hơn hoặc nông hơn bình 
thường. Vì vậy, bạn nên bắt đầu với hơi thở mạnh mẽ, đầy sức sống trước, sau đó thư 
giãn hơi thở cho đến khi thở tự nhiên. Bằng cách này, cuối cùng bạn sẽ thở với hơi thở 
“trung đạo" hoặc hơi thở đúng. Thở như vậy làm cho cơ thể vận hành tự nhiên, bình 
thường, và khỏe mạnh. Và hơi thở đó thích hợp để sử dụng làm đối tượng của thiền 
tập khi bắt đầu thực hành Anapanasaii [*]. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng bước 
đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị phải được thực hành cho đến khi nó trở thành một trò 
chơi tự nhiên cho mỗi người chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Điều này sẽ mang lại nhiều 
lợi ích về mặt thể chất lẫn tinh thần. 


Trên thực tế, sự khác biệt giữa hai bước "đuôi theo hơi thở trọn thời gian” và "chờ đợi 


phục kích tại một điềm có định" không quá lớn. Bước sau có chút thoải mái và vi tế 
hơn, đó là, công việc của chánh niệm giảm dân chỉ còn ghi nhận ở một sô nơi. Đề 


66 


giúp các bạn dễ hiểu hơn , chúng tôi sẽ sử dụng hình tượng của người giữ trẻ đựa 
võng ru em. Lúc đầu, khi đứa bé vừa được đặt vào trong chiếc võng, nó chưa buồn 
ngủ và sẽ cố gắng bò ra ngoài. Ở giai đoạn này, người giữ trẻ phải nhìn chừng chiếc 
võng thật kỹ lưỡng. Khi nó đong đưa từ phía bên này sang bên kia, đầu cô ta cũng 
phải chuyên từ trái sang phải và ngược lại để có thể luôn nhìn thấy đứa bé . Khi em bé 
bắt đầu buồn ngủ và không cố gắng để bò ra khỏi võng như trước nữa, người giữ trẻ 
không còn cần phải quay đầu từ trái sang phải, và ngược lại, trong khi chiếc võng 
đong đưa. Cô ta chỉ nhìn em bé khi chiếc võng đưa qua trước mặt mình, thế là đủ, vì 
đứa trẻ sắp ngủ nó không còn muốn bò ra, do vậy sẽ không có nguy cơ đứa bé bị rớt 
ra khỏi võng, nên người giữ trẻ không cần phải canh chừng kỹ lưỡng chiếc võng như 
trước nữa. (Mặc dù em bé sẽ ngủ, thiền sinh thì không nên). 


Bước đầu của giai đoạn chuẩn bị theo dõi hơi thở- "đuổi theo hơi thở trọn thời gian" — 
được ví như giai đoạn người giữ trẻ phải quay đầu từ bên này sang bên kia, khi chiếc 
võng đong đưa qua lại, để canh chừng không cho đứa trẻ vuột khỏi tầm mắt. Giai đoạn 
thứ hai khi hơi thở được ghi nhận ở chóp mũi - “chờ đợi và phục kích tại một điểm có 
định" có thể ví với khi đứa bé đã sẵn sàng để ngủ và người trông trẻ chỉ nhìn chiếc 
võng mỗi nó đưa trước mặt của cô ta. 


Khi bạn đã thực hành và thuần thục bước thứ hai, bạn có thể luyện tập thêm bằng 
cách làm cho vị trí nơi mà chánh niệm ghi nhận thậm chí trở nên vi tế và 

nhẹ hơn, cho đến khi bạn đạt được một định lực vững chắc, ồn định. Sau đó, định lực 
dần dần càng trở nên sâu hơn và bạn đạt được tầng thiền thứ nhất (sơ thiền), mà, với 
hầu hết nhiều người, thì khá dễ dàng để đạt được sau khi đã có được định lực từ việc 
hành tập các bước ban đầu. Các tầng thiền là một chủ đề tinh tế và đòi hỏi sự chính 
xác, hành giả phải tuân theo các yêu cầu nghiêm ngặt và các nguyên tắc vi tế. Hành 
giả phải thực sự quan tâm và quyết tâm hành tập cho được mục tiêu là cái tầng thiền 
mà mình muốn đạt đến. Ở giai đoạn khởi đầu này,bạn chỉ cần thực hành liên tục các 
bước cơ bản cho đến khi thuần thục. Sau đó, bạn có thể luyện tập để tiến lên các cấp 
độ cao hơn . 


Mong rằng các cư sĩ sẽ tự dành cho mình một cơ hội để thực hành thiền nhằm có 
được nhiều lợi ích cả mặt về thể chất lẫn tinh thần, đồng thời đáp ứng được các nhu 
cầu cơ bản của việc tu tập của chúng ta, trước khi đi tiếp vào những bước. khó khăn 
hơn. Bạn có thể tu tập những bước đầu tiên để qua đó bạn được trang bị đầy đủ về 
Giới (Sila ) , Định (Samàdhi), và Trí tuệ (Panna ), có nghĩa là, có một nền tảng vững 
vàng theo Bát Chánh Đạo. Cho dẫu là chỉ khởi sự ra đi, vẫn tốt hơn so với việc không 
đi đâu cả. Cơ thể của bạn sẽ trở nên khỏe mạnh hơn và an bình hơn bình thường bằng 
cách luyện tập thường xuyên để có thể đạt được những thành công lớn hơn trong việc 
phát triển định tâm. Bạn sẽ khám phá ra một cái gì đó mà mọi người nên tìm để không 
lãng phí đi cơ hội được sinh ra làm người. 


Chú thích: 


Ƒ] Anapanasati : Định niệm hơi thở 


67 


Theo: Pratice Mindfulness with breathing- Getting started 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supanna Thiện Trí 


Chấp nhận chính mình 
Ni sư Ayya Khema 


Quả là một hiện tượng lạ khi con người thường thấy rất khó để yêu thương chính bản 
thân mình, vậy mà chúng ta vân thường nghĩ răng việc này dê nhật trên đời vì có ai mà 
không thường xuyên quan tâm đên chính mình. 


Lúc nào chúng ta cũng bận tâm đến việc chúng ta làm được bao nhiêu tiền, thành quả 
công việc của mình tốt đẹp ra sao, chúng ta thấy thoải mái như thế nào. Chẳng phải 
Đức Phật đã từng dạy rằng: “Chúng sanh yêu chính mình hơn ai hết ” sao? Vậy tại sao 
chúng ta lại cảm thấy thực sự khó để yêu thương chính mình? 


Yêu thương chính mình không có nghĩa là dễ dãi với chính mình. Yêu thương bản thân 
mình một cách thực sự là một thái độ mà hầu hết mọi người chẳng ai có, bởi vì chúng 
ta ai cũng biết mình có nhiều những cái thật chẳng dễ ưa. Mỗi người ai cũng có vô sô 
quan điểm, những sự phản ứng, những cái thích và không thích của riêng mình, và sự 
thật rằng rằng nếu chúng ta không có những thứ này chắc hẳn cuộc đời chúng ta sẽ 
khá hơn. Chúng ta phán xét, đánh giá khi chúng ta thích/ không thích những thái độ tích 
cực/ tiêu cực của người khác, việc này đồng thời cũng dẫn đến thái độ tự đè nén đối 
với những cái mà chúng ta cảm thấy không hài lòng về chính mình. Chúng ta không 
muốn biết những khuyết điểm này và chúng ta cũng không muốn thừa nhận chúng. Đó 
là cái cách mà chúng ta thường xử sự với chính mình, và điều này bắt lợi cho việc 
trưởng thành của chúng ta. 


Một sai lầm khác nữa là chúng ta không thích một điều gì đó của chính mình xem ra có 
vẻ tiêu cực, và mỗi khi cái điều không khả ái, khả hỷ này xuất hiện chúng ta lại tự trách 
móc mình, việc này làm cho sự việc xấu gấp đôi hơn trước vì nó sẽ đem đến cho chúng 
ta sự sợ hãi và lắm khi là một sự xung đột trong nội tâm. Nếu chúng ta muốn đối xử với 
chính mình một cách quân bình, không nên vờ vịt rằng những điều không khả ái, khả 
hỷ đó - chẳng hạn những xu hướng như hay công kích người khác, khó chịu, ưa thích 
khoái lạc, tự cao tự đại- là không hiện diện trong chính chúng ta. Nếu chúng ta có thái 
độ vờ vịt như vậy, chúng ta sẽ sống xa rời thực tại , chúng ta dựng lên một cái hàng rào 
để tách đôi con người của chúng ta. Mặc dù một con người như vậy có thể hoàn toàn 
lành mạnh, nhưng họ có bề ngoài không thành thực. Chúng ta ai cũng đã từng gặp 
những con người như vậy, họ quá ngọt ngào, quá dễ thương đến độ khó tin, đó là kết 
quả của sự sống không thành thực và tự đè nén chính mình. 


Đổ lỗi cho người khác cũng chẳng ích lợi gì. Trong cả hai trường hợp, chúng ta đều tự 
chuyển những phản ứng của chính mình sang cho người khác. Chúng ta đồ lỗi cho 
người khác về những khuyết điểm của họ, có thể đó là những khuyết điểm có thực 
hoặc do chúng ta tưởng tượng ra, hoặc chúng ta không coi họ như những con người 


68 


bình thường. Mọi người đều sống trong một thế giới không thực do bị cái ngã đánh lừa, 
nhưng việc này lại càng đặc biệt không thực hơn nữa bởi vì mọi thứ được xem như 
hoặc là quá hoàn hảo hoặc là quá tệ hại. 


Chỉ có một điều duy nhất là thực đó là mỗi người chúng ta có sáu loại căn tánh khác 
nhau: Ba thiện căn và ba bắt thiện căn. Ba bắt thiện căn là tham, sân, và si; đối nghịch 
với chúng là ba thiện căn: rộng lượng, từ bi và trí tuệ. Hãy quán chiếu cho kỹ vấn đề 
này, nếu chúng ta thực sự hiểu nó và không còn thắc mắc gì về nó, ta sẽ dễ dàng chấp 
nhận sự hiện diện của sáu loại căn tánh này trong mỗi con người chúng ta. 


Sẽ chẳng còn khó khăn gì nữa một khi chúng ta đã nhìn thấy được chúng (sáu căn 
tánh) trong chính bản thân của chúng ta. Chúng là căn nguyên của mọi hành động, 
cung cách đối xử của chúng ta. Hiểu được như vậy chúng ta sẽ có thể soi lại chính 
mình một cách trung thực hơn, chúng ta sẽ không còn trách móc mình về những thói 
xấu, cũng như không tự khen ngợi mình về những tánh tốt, chỉ đơn giản chấp nhận sự 
hiện hữu của tất cả chúng- xấu lẫn tốt- trong chính chúng ta. Và do vậy, chúng ta cũng 
có thể chấp nhận người khác một cách sáng suốt hơn cũng như dễ dàng thông cảm với 
họ hơn. Chúng ta sẽ không còn đau khổ vì những thất vọng và chúng ta sẽ không đồ lỗi 
do bởi chúng ta không còn sống trong một thế giới nơi mà chỉ có sự hiện hữu của trắng 
hoặc đen mà thôi - một thế giới mà chỉ có sự hiện diện rạch ròi của ba bắt thiện căn 
hoặc ba thiện căn đối nghịch. Một thế giới như vậy sẽ không hiện hữu ở bắt kỳ nơi đâu 
và chỉ một con người duy nhất có khả năng tự rạch ròi như vậy, đó là một bậc A-la-hán. 


Vấn đề chủ yếu ở đây là ranh giới giữa các thiện căn và bắt thiện căn trong mỗi con 
người chúng ta. Ranh giới phân biệt này được chúng ta điều chỉnh một cách hết sức vi 
tế, vì vậy chỉ có một sự khác biệt rất nhỏ giữa chúng không đáng để chúng ta coi trọng. 
Điều quan trọng là chúng ta đều có cùng một công việc phải làm: đó là nuôi dưỡng 
những thiện căn và nhồ tận gốc những gì bất thiện. 


Nhìn bề ngoài chúng ta rất khác nhau. Đó cũng là một ảo tưởng. Thật ra, chúng ta đều 
có cùng những vần đề và các khó khăn để giải quyết. Điều khác nhau duy nhất giữa 
mỗi chúng ta là bề dày của quá trình tu tập của mỗi người. Việc tu tập có thể đã diễn ra 
trong nhiều đời kiếp trước đó sẽ giúp cho chúng ta có khả năng quán chiếu rõ ràng 
hơn, chỉ vậy thôi. 


Suy nghĩ sáng suốt chỉ đến khi chúng ta thanh lọc được các cảm xúc của chính mình 
và đây là một công việc khó khăn mà chúng ta cần phải làm. Nhưng việc này chỉ có thể 
thực hiện và có được sự thành công khi động lực của nó không bắt nguồn từ một sự 
chắn động về mặt cảm xúc, mà đơn thuần là một sự quán chiếu rõ ràng, trung thực mà 
chúng ta làm vì chính bản thân mình. 


Khi quán chiếu như vậy thì chúng ta có thể loại bỏ được phần cay đắng ra ngoài. Lời 
khen ngợi “Mình tuyệt vời quá!" hoặc buộc tội “Ta thật tệ hại!" đã được tháo ởi cái ngòi 
nỗ. Chúng ta chẳng tuyệt vời mà cũng không tệ hại. Mọi người đều là con người với 
mọi tiềm năng và tất cả các chướng ngại của chính mình. Nếu chúng ta có thể yêu 
thương con người đó, con người chính là "tôi" với tất cả khả năng và khuynh hướng 


69 


của nó, chúng ta mới có thể yêu người khác với một thứ tình thương thực tế, hữu ích 
và lợi lạc. Nhưng nếu chúng ta bẻ một con người ra làm đôi và chỉ yêu cái phần dễ 
thương, ghét cái phần không đủ để cho chúng ta thương, chúng ta sẽ không bao giờ có 
thể đối mặt với thực tại. Một ngày nào đó rồi chúng ta cũng sẽ phải nhìn nó (thực tại) 
như nó thực là. Nó là một đề mục thiền (kammatthana). Nó là một công việc thú vị của 
chính tâm của chúng ta và tâm sẽ làm công việc đó một cách trung thực. 


Nếu chúng ta nhìn mình theo cách đó, ta sẽ học được cách yêu thương bản thân mình 
trọn vẹn. "Như người mẹ không màng đến tính mạng, yêu thương và bảo vệ đứa con 
của mình..." Hãy trở thành người mẹ của chính mình! Nếu chúng ta muốn có một mối 
quan hệ thực tế và lợi lạc cho sự trưởng thành, chúng ta cần trở thành người mẹ của 
chính chúng ta. Một người mẹ hiểu biết có thể phân biệt cái gì tốt cho con của mình và 
cái gì là có hại. Nhưng bà vẫn yêu con mình ngay cả khi nó không ngoan. Đây có thể 
là khía cạnh quan trọng nhất chúng ta cần vận dụng khi soi vào chính mình. Ai cũng có 
lúc không phải trong suy nghĩ, nói năng hoặc hành động. Chúng ta không đúng đắn 
trong suy nghĩ nhất, kế đến là không cần trọng trong lời nói, và kế đến nữa là hành 
động không kiểm soát. Vậy chúng ta phải làm gì với những cái không phải đó? Người 
mẹ sẽ làm gì đây trong trường hợp này? Bà sẽ nói con mình không được làm những 
việc đó nữa, tuy vậy bà vẫn yêu thương con mình như bà vẫn hằng yêu thương và tiếp 
tục công việc nuôi dạy con khôn lớn. Có lẽ chúng ta cũng nên bắt đầu công việc dạy dỗ 
chính bản thân mình như vậy. 


Tất cả mục đích của việc dạy dỗ này là để giúp chúng ta trưởng thành. Có trưởng 
thành mới có trí tuệ, không may là trí tuệ lại chẳng có liên quan với tuổi tác, chứ không 
thì việc có được trí tuệ đã là việc quá dễ rồi. Chúng ta phải bảo đảm rằng nỗ lực của 
chúng ta rồi sẽ thành công. Bởi vì công việc tự dạy dỗ này không nặng nhọc nên nó 
phải được hoàn thành. Để thực hiện nó, đầu tiên là sự nhận biết, sau đó là là học cách 
không kết án, buộc tội mà thay vào đó là hiểu “Đây cũng là chuyện bình thường, tự 
nhiên thôi". Bước thứ ba là thay đồi. Có lẽ nhận biết là phần khó khăn nhất đối với hầu 
hết mọi người, việc nhìn để nhận biết những gì đang diễn ra bên trong nội tâm chúng ta 
chẳng dễ chút nào. Đó là phần việc quan trọng nhất và cũng là thú vị nhất trong việc 
quán chiếu. 


Chúng ta sống và lúc nào cũng quán chiếu, nhưng không có nghĩa là chúng ta ngồi 
thiền suốt cả ngày. Một cuộc sống luôn có sự quán chiếu có nghĩa là chúng ta xem xét 
mọi khía cạnh của những gì đang xảy để học kinh nghiệm. Chúng ta luôn quan sát nội 
tâm trong mọi hoàn cảnh. Khi chúng ta hướng ra bên ngoài - Đức Phật gọi đây là “sự 
phần chắn của tuổi trẻ” - chúng ta đi vào thế giới với suy nghĩ, nói năng và hành động, 
rồi chúng ta phải nhớ lại chính mình và lại quay về bên trong. 


Một cuộc sống có sự quán chiếu - trong một số truyền thống tu tập khác là cuộc sống 
của sự cầu nguyện. Theo truyền thống tu tập của chúng ta, đó là một sự kết hợp giữa 
thiền tập và phong cách sông. Sống với sự quán chiếu là đi vào bên trong chính mình. 
Chúng ta có thể quán chiếu với sự hồi tưởng hoặc không. Quán chiếu là khía cạnh 
quan trọng nhất của sự tự xem xét nội tâm. Không cần thiết phải ngồi bắt động cả ngày 


70 


để quan sát hơi thở. Mỗi cử động, mọi ý nghĩ, mọi lời nói nếu quán chiếu có thể làm 
tăng thêm sự hiểu biêt vê chính bản thân mình. 


Quán chiếu chính mình sẽ đem lại một sự an ổn nội tâm sâu sắc bắt nguồn từ thực tại. 
Hầu hết mọi người đang ước ao và mong mỏi có được sự an ổn này nhưng không thể 
nói lên khát khao của họ. Sống trong một thế giới hoang đường, không ngừng hy vọng 
hoặc sợ hãi là một sự đối nghịch với việc có được sức mạnh của nội tâm. Cảm giác an 
toàn chỉ sinh khởi một khi chúng ta thấy được thực tại bên trong chính mình, qua đó 
chúng ta cũng thấy được thực tại trong tất cả những người khác và do đó chúng ta biết 
sống chấp nhận. 


Chúng ta hãy chấp nhận sự thật rằng Đức Phật thấy được Chân lý khi Ngài nói rằng 
mọi người có bảy xu hướng chính: Tham dục, sân, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, ham 
muốn được tiếp tục sống (chấp ngã) và vô minh. Hãy tìm những xu hướng này trong 
chính mình. Khi thấy chúng hãy mỉm cười với chúng, đừng khóc lóc vì chúng. Mim cười 
và nói : "A, các bạn đây rồi, tôi sẽ làm một cái gì đấy đối với các bạn." 


Sống với sự quán chiếu là một cuộc sống khá khô khan, nặng nè. Thiếu niềm vui khiến 
hành giả bù đắp lại bằng cách hướng tâm ra ngoài. Đây là một việc không nên làm. 
Chúng ta cần phát triển một niềm vui (hỷ lạc) nhẹ nhàng, nhưng phải luôn sống với nội 
tâm. Không có gì phải lo lắng hay sợ hãi, không có gì là quá khó. Pháp có nghĩa là quy 
luật tự nhiên và lúc nào chúng ta cũng đang minh chứng quy luật tự nhiên này. Sẽ 
được gì chứ nếu chúng ta lẫn tránh? Chúng ta không thể thoát khỏi quy luật tự nhiên. 
Bất cứ ở đâu, chúng ta đều là Pháp (Chân lý), chúng ta là vô thường (anicca), khổ 
(dukkha), vô ngã (anatta). 


Cho dù chúng ta ngồi đây, hoặc trên mặt trăng cũng chẳng có gì quan trọng. Nó luôn 
luôn giống nhau. Vì vậy, chúng ta cần một cách tiếp cận nhẹ nhàng đối với những khó 
khăn riêng của chúng ta cũng như các khó khăn của những người khác, tiếp cận nhẹ 
nhàng không ồn ào và sỗ sàng. Tốt nhất là một sự quán chiếu liên tục, không gián đoạn 
trong đó có một chút thích thú. Như vậy là hiệu quả nhất. Nếu chúng ta có khả năng hài 
hước về chính mình, điều đó giúp ta dễ dàng yêu thương bản thân mình một cách đúng 
đắn hơn. Nó cũng dễ dàng để giúp chúng yêu thương người khác hơn. 


Trước đây có một chương trình truyền hình ở Mỹ, được gọi là "Những người ngộ 
nghĩnh". Những con người trong đó đã thể hiện các phản ứng thật lạ lùng. Khi những 
phản ứng đó được phân tích và tách ra, người ta thường tìm thấy trong đấy sự nghịch 
lý. Những con người đó đã có những ham muốn, ao ước rất lạ cũng như có những 
hình ảnh không thực cũng rất lạ lùng của chính bản thân mình. Đó là sự thật, "những 
người ngộ nghĩnh ", vậy tại sao chúng ta không nhìn thấy cái khía cạnh đó của chính 
mình? Nó sẽ giúp chúng ta dễ dàng chấp nhận cái mà chúng ta thấy quá khó để chấp 
nhận được trong chính mỗi con người chúng ta cũng như trong những con người khác. 


Có một khía cạnh của đời sống con người mà chúng ta không thể thay đổi, cụ thể là 


mọi thứ vẫn tiếp diễn trong từng khoảnh khắc một. Chúng ta đã hành thiền ở đây một 
thời gian. Thê giới bận tâm gì đên chúng ta 2 Nó vân không ngừng ởi tới. Người duy 


71 


nhất mà chúng ta quan tâm, kẻ đang bị xáo trộn, đó chính là trái tim và tâm của chúng 
ta. Khi nào có sự xáo trộn, sự biến động, khi chúng ta gặp những chuyện phi lý, nghịch 
ý, theo sau đó sẽ là điều bất hạnh. Hoàn toàn không cần thiết để cho chúng ta quan 
tâm đến thế giới bên ngoài. Mọi sự đi theo con đường của chúng. Nếu chúng ta học để 
tiếp cận tất cả diễn biến với một cái tâm quân bình, bình thản, bằng cách chấp nhận, 
việc thanh lọc cảm xúc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là công việc của chúng ta, việc 
thanh lọc là của chúng ta, và nó chỉ có thể được thực hiện bởi từng cá nhân một cho 
chính bản thân mình. 


Một trong những khía cạnh tốt nhất cho sự thanh lọc là nếu chúng ta ghi nhớ những gì 
chúng ta đang làm, giữ cho trí nhớ đó liên tục không quên ngày này qua ngày khác và 
tiếp tục hành thiền, không mong đợi kết quả tốt, dần dần kết quả sẽ xảy ra. Đó cũng là 
chuyện tự nhiên. Khi chúng ta tiếp tục ghi nhận, phiền não và vọng tưởng sẽ liên tục bị 
bào mòn, bởi vì trong sự ghi nhận đó chẳng có bóng dáng của sự hạnh phúc, và nếu có 
những điều không vui thì chẳng mấy ai muốn bám vào sự bắt hạnh. Cuối cùng thì 
chúng ta chẳng. còn quan tâm gì đến bên ngoài vì ở đó chẳng còn gì để cho chúng ta 
làm. Những cuốn sách đều nói về các đề tài giông nhau, những con chữ đã được 

viết, bông hoa đã được tưới , không còn gì để bận tâm ngoại trừ nhìn vào bên trong. 
Tiếp tục duy trì quán sát, một sự thay đổi sẽ xảy ra. Nó có thể chậm, nhưng một khi 
chúng ta đã có mặt ở đây trong quá nhiều kiếp sống rồi thì một ngày, một tháng, một 
năm hoặc mười năm thì có nghĩa lý gì? Vấn đề là việc gì sẽ xảy ra. 


Chẳng có gì khác để làm và chẳng có nơi nào khác để đi. Trái đất đang chuyển động 
theo một vòng tròn, sự sống đang chuyển mình từ lúc sinh ra cho đến lúc chết mà 
chúng ta có cần phải di chuyển gì đâu. Mọi thứ xảy ra đâu cần đến sự giúp đỡ của 
chúng ta. Điều duy nhất chúng ta cần làm là làm sao nắm được thực tại. Rồi chúng ta 
sẽ thấy rằng yêu thương bản thân mình và yêu thương những người khác là một kết 
quả tự nhiên của việc làm của chúng ta. Bởi vì chúng ta quan tâm đến thực tại và đó là 
công việc thực sự của trái tim -- để yêu thương. Nhưng chỉ khi chúng ta đã nhìn thấy 
mặt bên kia của đồng xu trong chính chúng ta và đã thực hiện được việc thanh lọc thì 
sự yêu thương đó mới không còn là một nỗ lực hoặc cố gắng có cố ý mà trở thành một 
chức năng tự nhiên của cảm xúc bên trong của chúng ta, hướng vào bên trong nhưng 
tỏa sáng ra bên ngoài. 


Hướng vào bên trong là một khía cạnh quan trọng của cuộc sống có sự quán chiếu của 
chúng ta. Bất cứ điều gì xảy ra bên trong đều có ảnh hưởng trực tiếp đến những gì diễn 
ra bên ngoài. Người ta không thể che dầu ánh sáng và sự tinh khiết của nội tâm, phiền 
não cũng vậy. 


Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể vẽ truyền thần một cái gì đó không phải là 
chúng ta. Điều đó không thể. Đức Phật nói rằng ta chỉ có thể biết một người sau khi đã 
nghe người đó nói chuyện nhiều lần và đã sống với người ấy trong một thời gian dài. 
Con người thường cố gắng thể hiện mình tốt hơn mình thật sự. Rồi, tất nhiên, họ trở 
nên thất vọng về bản thân mình khi họ gặp thất bại, và cũng có sự thất vọng như vậy 
đối với những người khác. Thực sự biết mình sẽ giúp cho chúng ta có thể thật sự yêu 
chính bản thân mình. Cảm giác đó tạo cho chúng ta một niềm hỷ lạc nhẹ nhàng đối với 


72 


công việc mà chúng ta đang làm, cần thiết phải làm. Bằng cách chấp nhận bản thân và 
những người khác như chúng ta thật sự là, công việc thanh lọc của chúng ta sẽ bào 
mòn dần đi những phiền não và trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. 


Theo: Accepting oneself 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supanna Thiện Trí 


Lợi ích của thiền tập và sự hy sinh 
Aung San Suu Kyi 


Mùa an cư bắt đầu. Đây là thời gian để chúng ta dâng y đến các nhà sư và cũng là dịp 
đê chúng ta tập trung mọi nô lực nhăm đạt được những hiệu biệt tôt hơn nữa vê những 
giá trị của Phật giáo. 


Tại Miến Điện, chúng ta xem các thành viên trong Tăng đoàn là những vị thầy, những 
người sẽ dẫn dắt chúng ta đi theo con đường Bát Chánh Đạo. Những vị thầy tốt không 
chỉ đơn thuần dạy cho chúng ta những bài thuyết giảng uyên thâm, họ còn hướng 

dẫn cho chúng ta cách cư xử trong cuộc sông hàng ngày sao cho đúng với chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm 
và chánh định. 


Không lâu trước khi bị quản thúc tại gia vào năm 1989, tôi có dịp hội kiến với ngài Hòa 
thượng U Pandita, một vị thầy hiếm có. trong số những vị thầy tâm linh vĩ đại của một 
truyền thống tốt đẹp nhất, những vị thầy mà lời dạy và hành động của họ luôn giúp 
chúng ta hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. 


U Pandita, vị thầy thánh thiện, nói với tôi về sự quan trọng của chánh ngữ. Con người 
không những chỉ nên nói sự thật không thôi, mà lời nói của chúng ta còn phải đem lại 
sự hòa hợp giữa mọi người. Chúng ta nên nói lời tử tế, dễ thương và lợi lạc. Chúng ta 
phải noi gương của Đức Phật người chỉ nói những lời đáng tin cậy và lợi lạc, ngay cả 
những khi lời nói của Ngài có thể không làm vui lòng người nghe. 


Vị thầy thánh thiện cũng khuyên tôi nên tu tập chánh niệm. Trong năm khả năng đặc 
biệt của tâm linh (tín, tấn, định, tuệ và niệm), chỉ có chánh niệm là không bao giờ có 
thể coi là đủ. Đức tin quá nhiều mà không có đủ trí tuệ sẽ đưa đến một niềm tin mù 
quáng, trong khi quá nhiều trí tuệ mà không đủ tinh tấn sẽ dẫn đến một sự xảo trá 
không mong muốn. Quá nhiều tinh tấn kết hợp với định yếu kém sẽ dẫn đến dã dượi 
lười biếng. Tuy nhiên, với chánh niệm, nó tuy là quá nhiều, nhưng lại luôn luôn thiếu. 


Vị thầy thánh thiện U Pandita đã dùng cái đau để minh chứng cho tôi về chân lý và giá 
trị của khái niệm này của Phật giáo và sự minh chứng của ngài đã trở nên một kinh 
nghiệm rõ ràng cho tôi trong những năm chịu sự quản thúc tại gia. Giống như nhiều 
đồng sự theo đạo Phật của mình, tôi quyết định sử dụng tốt thời gian bị quản chế bằng 
cách hành thiền. Nó không phải là một quá trình dễ dàng. Lúc đó tôi không có thầy và 


73 


tôi đã có chút bực bội trong những nỗ lực ban đầu. Có những ngày tôi thấy mình thất 
bại trong việc giữ cho tâm của mình tuân theo những nguyên tắc cần phải có của thiền 
tập, tôi đã bực dọc. đến độ tôi tự cảm thấy mình đã làm hại bản thân mình nhiều hơn là 
làm lợi. Tôi nghĩ rằng mình phải bỏ cuộc nhưng tôi nhớ đến lời khuyên: một vị thầy 
Phật giáo nỗi tiếng rằng dù muốn dù không, chúng ta nên hành thiền vì lợi ích của 
chính chúng ta. 


Vì vậy, tôi cắn răng để tiếp tục hành thiền, thường là với một tâm trạng rầu rĩ. Sau đó, 
chồng của tôi đã đưa cho tôi một bản sao của quyển sách “Ngay trong kiếp sống này, 
những lời dạy giải thoát của Đức Phật” ( In this very Life, the Liberation Teaching of the 
Buddha) của ngài Hòa thượng Thiền sư U Pandita. 


Nhờ nghiên cứu cuốn sách này một cách cần thận, tôi đã học được cách làm thế nào 
để khắc phục được những khó khăn trong quá trình thiền tập và nhận ra những lợi ích 
của việc hành thiền. Tôi đã học và hiểu thiền tập giúp tăng trưởng chánh niệm là như 
thế nào trong đời sống hàng ngày. Tôi nhớ lại lời dạy của vị thầy thánh thiện về sự 
quan trọng của chánh niệm với sự cảm kích và lòng biết ơn. 


Những lời dạy của các thành viên trong Tăng đoàn đã nâng đỡ và tiếp thêm cho tôi sức 
mạnh trong sự nghiệp chính trị của mình . Trong chuyến đi vận động cho chiến dịch 
đầu tiên của tôi trên toàn lãnh thổ Miến Điện, tôi đã nhận được lời khuyên vô giá từ các 
nhà sư ở trên khắp mọi miền đất nước. | Prome, một vị thầy thánh thiện đã khuyên tôi 
hãy giữ hình ảnh của nhà ẩn sĩ Sumedha*, người lẽ ra đã có khả năng đạt được Giải 
thoát sớm hơn cho riêng bản thân mình, nhưng đã hy sinh cơ hội quý giá đó để tiếp tục 
phần đấu trong vô số kiếp sống nhằm tìm con đường cứu độ chúng sanh thoát khỏi 
khổ đau. “Vì vậy, con phải chuẩn bị sẵn sàng để phắn đấu, miễn là sự phắn đấu đó là 
cân thiết đề đạt được công sự bằng tốt đẹp”, vị thầy thánh thiện đã khuyên tôi như vậy. 


Tại một thiền viện ở Pakokku, vị trụ trì đã cho cha tôi một lời khuyên khi ông đến đó 
hơn 40 về trước và tôi cũng đã được lập lại lời khuyên đó: “ Đừng để cho mình sợ hãi 
mỗi khi có một ai đó đang có gắng làm cho con sợ hãi, dĩ nhiên là con không nhất thiết 
phải hoàn toàn không sợ hãi. Đừng quá hân hoan mỗi khi con được ai đó khen ngợi, 
dĩ nhiên nhất thiết con cũng không cần phải hoàn toàn dửng dưng với sự hân hoan.” 


Nói một cách khác, trong khi duy trì lòng can đảm và sự khiêm cung, người ta không 
nên từ bỏ sự thận trọng và lòng tự trọng đúng mực. 


Khi tôi đến thăm Natmauk, quê của cha tôi, tôi đã đến tu viện nơi ông học khi còn nhỏ. 
Ở đó, vị Sư trụ trì đã giảng cho tôi nghe về bốn nguyên nhân của sự suy vi và thối nát 
(của một chế độ) : Không thu hồi những gì đã mắt, bỏ qua việc sửa chữa những sai 
lầm, không đếm xỉa đến việc cần phải có một nền kinh tế hợp lý, và cuối cùng là việc 
ngồi vào hàng ghế lãnh đạo của những người không có đạo đức và học thức. Vị trụ trì 
đã tiếp tục giải thích cho tôi nắm được tinh thần của những quan điểm này của truyền 
thống Phật giáo vì chúng giúp chúng tôi xây dựng một xã hội công bằng và thịnh vượng 
trong thời hiện đại. 


74 


Trong số những lời dạy trí tuệ mà tôi thu thập được trong cuộc hành trình của 

mình xuyên suốt miền Trung Miến, đáng nhớ nhất là lời dạy của một vị thầy thánh thiện 
91 tuổi tại Sagaing. Ông phác thảo ra cho tôi một thái độ trong việc tranh đấu cho sự 
thực thi dân chủ tại Miến Điện. 


"Con sẽ bị tắn công và bị chửi rủa vì đã đi theo một đường lối chính trị trung thực", ngài 
nói, “Nhưng con phải kiên trì. Hãy chắp nhận thực hiện một cuộc đầu tư trong sự đau 
khổ và rồi con sẽ gặt hái được hạnh phúc." 


Chú thích: 


* Ấn sĩ Sumedha: Tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Khi thầy tu khổ 

hạnh Sumedha biết Đức Phật Dipankara sẽ đến thành phố Rammavati, ông tham gia 
làm đường để cho Đức Phật đi với lời nguyện rằng với sự cúng dường này ông 

xin được trở thành một vị Phật trong tương lai. Ông đang làm đường thì Đức Phật đi 
đến, và ông quyết định phải hoàn thành con đường dở dang vì vậy ông nằm sắp 
xuống, úp mình trên một chỗ trũng đầy bùn, để hoàn thành lời nguyện của mình. 


Quỳ gần bên Sumedha là một thiếu nữ tên có tên Sumiita. Cô đang cầm tám nhánh 
hoa sen trong tay. Cô trao cho nhà tu khổ hạnh năm nhánh hoa và giữ ba nhánh dành 
cho nguyện ước riêng của mình. Cả hai cúng dường hoa sen lên Đức Phật Dipankara 
và Ngài thọ ký cho nhà tu khổ hạnh Sumedha trở thành một vị Phật trong tương lai 
đồng thời tuyên bố rằng nàng Sumitta sẽ là người bạn đồng hành và đồng thời là người 
vợ của ông trong muôn kiếp sống. 


Theo: The benefits of meditation and sacrifice 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supanna Thiện Trí 


Lắng nghe tâm 
Ajahn Sumedho 


Trong hình thức thiền tập này (Tứ niệm xứ), hãy quay vào lắng nghe bên trong và lắng 
nghe cân thận. Đê lăng nghe bên trong, hãy xem sự vật bên ngoài là hoàn toàn không 
quan trọng — đừng dính mắc vào những khái niệm và suy nghĩ, chúng không phải là 
bạn. 


Hãy lắng nghe những gì chung quanh các lời nói thì thầm - sự yên lặng, khoảng trống. 
Vậy, khi bạn lắng nghe, bạn nghe những gì ? Lắng nghe những sự thay đổi (sanh diệt) 
đang diễn ra giỗng như có một ai đó đang nói chuyện, kẻ đó nói, “Tôi không thích điều 
này hay điều nọ. Tôi đang chán, chán ngây, tôi muôn về nhà “. Hoặc hãy lắng nghe 
tiếng nói của một “kẻ cuồng tín về tôn giáo "hay" những kẻ hoài nghỉ", cho dẫu giọng 
điệu của nó ra sao đi nữa, chúng ta vẫn có thể nhận thấy được bản chất luôn thay đổi 
(sanh diệt ) của nó. 


75 


Bạn không thể chỉ có mãi hoài một thứ ham muốn. Cứ quay vào lắng nghe bên trong, 
cho đến khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm một sự rỗng không. Bình thường, chúng ta 
không lắng nghe, và chúng ta nghĩ rằng những tiếng thì thầm ấy chính là chúng ta, và 
chính sự tự đồng hóa chúng ta với những tiếng nói của sự ham muốn ấy đang tạo nên 
các vấn đề bi thảm cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có một tính 
cách không thể thay đổi hay bản chất của chúng ta lúc nào cũng vậy, luôn có một sự 
tham lam cố hữu, nhưng trong thiền tập, chúng ta có thể nhận ra rằng những tiếng nói 
này sinh khởi từ khoảng trống (trong tâm thức), chúng sinh khởi và rồi hoại diệt. 


Theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta hành thiền để hiểu cái đã biết. Vậy, để hiểu điều 
gì? Phật tử biết những gì? "Người biết” đó hiểu gì vậy 2? “Người biết” đó hiểu rằng các 
pháp đang thay đổi (sinh diệt) không ngừng (trong thân và tâm) này không phải là tự 
ngã của ta. Không có một cái gì đại loại được coi là linh hồn vĩnh cửu hay bắt diệt, 
không có chất liệu gì trong đó mà ta có thể gọi là một vật sở hữu vĩnh cửu. “Người biết” 
đó hiểu rằng pháp đó nếu sinh lên thì sẽ hoại diệt đi. Bạn chỉ cần hiểu được như vậy là 
đủ để có thể trở thành một bậc Giác ngộ. 


Là một bậc Giác ngộ có nghĩa có sự hiểu biết qua quan sát (minh sát), chứ không phải 
do tin vào Kinh điển hoặc tin vào tôi [1]. Hãy thử tự tìm một pháp nào đó sinh lên mà 
không hoại diệt xem. Có cái gì sinh ra mà không chết đi không? Hãy là một bậc Giác 
ngộ do có sự hiểu biết, bằng cách tập trung năng lượng đề tự kinh nghiệm cuộc sống 
của mình trong từng khoảnh khắc hiện tại, đừng để mình lạc lối trong cái ảo tưởng của 
cái ý tưởng mình đang là một bậc Giác ngộ - “Tôi là một bậc Giác ngộ; Tôi biết rõ điều 
đó. “ Đôi khi ham muốn thậm chí còn đội lốt Phật. Trên thực tế thì không một ai là 
người biết cả, và tự cho mình là một bậc Giác ngộ thì không phải là một bậc Giác 
ngộ.[3] 


Những nhà Nguyên thủy nói về vô ngã, và các nhà Phát triển nói về tánh Không 
(Shunyata) [4| — chúng thực sự có nghĩa như nhau. Để trải nghiệm vô ngã, chúng ta 
phải tìm hiểu để thấy răng việc bám vào cái tôi, có nghĩa là bám vào chứng loạn thần 
kinh, đây là cái tật mà tất cả chúng ai cũng mắc phải, bám vào những suy nghĩ, tham 
lam, hận thù, và si mê - tất cả những thứ đó đều là vô ngã. Chẳng có cái ngã nào để 
được cứu rỗi, nó chỉ là những thay đổi sinh lên từ khoảng trống trong tâm thức và rồi lại 
lặn mắt tăm vào cái chốn mà từ đó chúng đã sinh khởi. Vì vậy, chúng ta cứ để cho mọi 
thứ ra đi, để cho mọi sự đến và đi theo đúng bản chất thực sự của chúng, và chúng sẽ 
thay đổi hoàn toàn tự nhiên theo cách của riêng chúng. Bạn không cần phải dùng vũ 
lực với chúng. Nếu bạn đang kinh nghiệm một điều gì khó chịu, bạn không cần phải tiêu 
diệt nó, tự nó, nó sẽ ra đi. Cái ngã ngã mạn nói: “Ta không thích cái này. Ta phải loại bỏ 
nó, xóa số nó.” Việc này sẽ tạo ra một tình huống phức tạp hơn trước - bạn đang cố 
gắng xua đuổi một cái gì đó bằng cách vùi đầu của mình vào trong đất và nói, “Ỏ, nó đi 
rồi!” Nhưng cái ước muốn xóa số nó- vibhavatarnhã tanha - chỉ tạo duyên cho cái mà 
bạn không thích đó sinh lên trở lại, vấn đề là ở chỗ là chúng ta chưa thấy nó diệt đi một 
cách hoàn toàn tự nhiên. 


Bây giờ chúng ta đang ngồi trong một căn phòng đầy các nghiệp hành [5] mà chúng ta 
cho đó chính là cái cá tính không thê thay đôi của chúng ta. Đi đâu chúng ta cũng mang 


76 


những nghiệp hành đó với mình giống mang một cái “túi đựng khái niệm” trên vai, bởi 
vì nêu chúng ta xem xét sự suy nghĩ vê mặt thực tại khái niệm (tục đề), chúng ta sẽ 
thấy chúng ta đối đãi với nhau như thể chúng ta là những cá tính bắt di bất dịch. Bạn 
đem theo bạn bao nhiêu thứ nghiệp hành - đố ky với người khác, sự mê đắm, nỗi sợ 
hãi và những ký ức của quá khứ, đúng không? Chỉ cần nghĩ đến tên của một người nào 
đó đã gây cho chúng ta đau khổ- một chuyện đã xảy ra cách đây hai mươi năm , chúng 
ta có thể trở nên buôn bãi - “Sao mà họ lại dám làm điêu đó, sao họ lại dám đối xử với 
tôi như thế! “ Một số người dành phần lớn cuộc sống của mình đề theo đuổi những mối 
hận thù, vì vậy họ đã làm hỏng phần đời còn lại của họ. 


Nhưng là những thiền sinh, chúng ta sẽ phá vỡ cái nếp của cái thói quen mà chúng ta 
ghi nhớ về những gì đã xảy ra. Thay vì nhớ đến người này người nọ và làm cho họ trở 
nên sống thực, chúng ta thấy rằng, khoảnh khắc mà chúng ta đang nhớ đến ai đó chỉ 
có ký ức và sự cay đẳng đang sanh diệt, chúng ta thấy rằng chúng là anicca, dukkha, 
anatta (vô thường, khổ, vô ngã ). Chúng được tạo thành do đủ điều kiện (duyên), li ti và 
nhỏ nhiệm như những hạt cát của sông Hằng - cho dù chúng đẹp, xấu, đen hoặc trắng, 
chúng đều là những hạt cát. 


Vì vậy, lắng nghe bên trong. Lắng nghe tâm mình khi bạn đang bắt đầu thấy đau nhức 
trong cơ thể, lưu ý đến giọng nói, “ Ta không thích cái đau này, khi nào thì người ta 
rung cái chuông chết tiệt (chuông báo hết giờ của thời thiền) đây?” Hãy nghe giọng nói 
rên rỉ, bắt mãn; hoặc lắng nghe khi bạn đang vui vẻ, phấn khởi: "Ôi hạnh phúc làm sao, 
tôi cảm thấy thật tuyệt vời!”. Hãy lắng nghe vị Trời đang đắm chìm trong niềm vui và 
hạnh phúc nói, và hãy giữ vị trí của một người im lặng lắng nghe, không có sự ưu tiên, 
thiên vị nào giữa vị Trời và những thứ khổ não mà mình không ưa thích. Và hãy nhớ 
rằng nếu nó là một pháp do duyên sinh, nó sẽ kết thúc. 


Nhận biết và để cho mọi thứ đến và đi — để hiểu rằng đây chỉ là những pháp sanh lên 
do nghiệp , do đó, bạn không nên can thiệp. Xu hướng của một cái tâm hiện đại nghĩ 
rằng có một con yêu tinh ẩn nấp rất sâu bên trong, đang chờ một khoảnh khắc không 
phòng thủ là nhào ra áp đảo chúng ta và làm cho chúng ta bị khùng điên suốt đời. Một 
SỐ người thực sự sống cả vhc của mình với loại sợ hãi đó, và mỗi lần con quái vật bắt 
đầu xuất hiện là họ la : "Ôi... ôi.....! ” , nhưng con quái vật chỉ là một hành uân 
(sankhàra) khác, một hạt c của sông Hằng. Có thể một hạt cát xấu xí, vậy thôi. Nếu 
bạn cứ thất vọng mỗi khi bạn thấy một hạt cát xấu xí, bạn sẽ thấy cuộc 'sống ngày càng 
khó khăn hơn. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận thực tế rằng một số hạt cát là xấu xí. 
Cứ để cho chúng xấu xí, đừng thất vọng. Nếu bạn thấy tôi đang ngồi trên bờ sông. 
Hằng ngắm những hạt cát xấu xí và nói, “Tôi sắp điên lên mắt!” bạn cứ việc nghĩ rằng, 
“Ajahn Sumedho điên!” Ngay cả một hạt cát thực sự xấu xí cũng chỉ là một hạt cát. 


Vì vậy, những gì chúng ta đang làm là quan sát các đặc tính chung của tất cả những sự 
vật có những phẩm chất khác nhau — những đặc tính chung này là những con quái vật 
dấu mặt hay nói cách khác những năng lượng bị dồn nén âm Ïỉ bên trong với năng lực 
và sức mạnh nguyên mẫu của chúng - tất cả chúng chỉ là các hành uẩn (sankharas), 
chỉ vậy thôi. Được như vậy có nghĩa là bạn đang ngồi vào vị trí của bậc Giác ngộ vì bạn 
đang biệt. 


77 


Thậm chí những thứ mà chúng ta không biết, chúng ta cũng xem chúng như là những 
pháp đang thay đổi khác- pháp này duyên cho pháp kia sinh khởi. Lỗ đen (trong vũ trụ), 
ánh sáng mặt trời, đêm và ngày là tất cả đều đang thay đổi (sinh diệt), nếu bạn đang 
biết thì bạn sẽ thấy rằng không có một cái gì đang trở thành. Nhưng nếu bạn phản ứng 
với tất cả những pháp đang sinh khởi do nghiệp của bạn tích lũy từ vô lượng kiếp trong 
vòng sinh tử luân hồi, bạn thực sự sẽ bị rối loạn thần kinh. Đó là một việc vô cùng vô 
tận, phản ứng với nó chẳng khác gì bạn phản ứng tất cả các hạt cát của sông Hằng. 
Bạn phải mất bao nhiêu thời thời gian sống để phản ứng với tất cả các hạt cát của sông 
Hằng? Bạn nghĩ là mình có cần phải phản ứng theo tình cảm với từng hạt cát của sông 
Hằng không? — ngất ngây trước những hạt đẹp và thất vọng trước những hạt xấu? Tuy 
nhiên, đó là những gì con người đang làm, tự họ làm cho bản thân mình ngu sỉ đần 
độn, hao mòn và kiệt sức với tất cả các loại rối loạn cảm xúc này, và cuối cùng là họ 
muốn tự tiêu diệt chính mình. Vì vậy, họ bắt đầu sử dụng chất gây nghiện, lúc nào say 
sưa để tự gây tê chính mình. 


Những gì chúng ta đang làm - thay vì xây dựng một cái vỏ cứng và tự ấn mình trong đó 
để trốn tránh sự sợ hãi và buồn chán- là quan sát để thấy răng trong sự sợ hãi và buồn 
chán đó chẳng hề có một cái ngã. Vì vậy, chúng ta không cân phải tự gây tê chính 
chúng ta : chúng ta có thể còn trở nên nhạy cảm hơn, trong sáng và rạng rỡ hơn. Trong 
Sự trong sáng và rạng rỡ đó có cái biệt: răng nêu sự trong sáng và rạng rỡ này nó sinh 
lên nó sẽ hoại diệt — và đó là những gì mà các bậc Giác ngộ biêtI 

Chú thích: 

[1] Tôi ở đây là Ajhan Sumedho. Tác giả muốn nói là đừng tin vào tác giả 

[2] Tác giả muốn nói đến sự vô ngã. Một bậc Giác ngộ không còn thấy "tôi, ta" 

nên không còn thây có ai là là người giác ngộ trong đây cả. Do vậy, còn tự cho mình là 
một bậc Giác ngộ thì không phải là một bậc Giác ngộ 

[3] Shunyata ( một từ Sanskrit) có nghĩa là “ rỗng không” (tánh Không) 

[4] Nghiệp hành: Mọi sự tạo tác và tựu thành của nghiệp 


Theo: Listening to the mind 


Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí 


# mM 


Buông bỏ lửa tham ái 
Ajahn Sumedho 


Toàn bộ Giáo pháp của Đức Phật dạy là về sự hiểu biết về khổ - nguồn gốc của nó, sự 
châm dứt khô, và con đường đưa đên sự diệt khô. 


78 


Khi chúng ta quán chiếu về sự khổ, chúng ta thấy rằng chúng ta cũng đang quán chiếu 
vê tham ái, bởi vì tham ái và đau khô cũng chỉ là một. 


Tham ái có thể đem so sánh với lửa. Nếu chúng ta nắm lấy lửa, chuyện gì sẽ xảy ra? 
Nó có đưa chúng ta đến hạnh phúc không? Nếu chúng ta nói: “Ôi, hãy nhìn vào ngọn 
lửa đẹp đẽ kia! Hãy nhìn màu sắc đẹp đẽ của nó! Tôi yêu màu đỏ và màu da cam, 
chúng là những màu mà tôi ưa thích nhất,” và sau khi đưa tay nắm lấy lửa, cơ thể 
chúng ta sẽ cảm nhận một số đau khổ nhất định nào đó. Và rồi nếu chúng ta suy niệm 
về nguyên nhân của sự đau khổ đó, chúng ta sẽ nhận ra rằng đó là kết quả của việc 
chúng ta đã đưa tay vào lửa. Với sự hiểu biết đó, hy vọng rằng, chúng ta sẽ không còn 
đụng đến lửa. 


Một khi chúng ta đã buông lửa ra, chúng ta hiểu rằng lửa là một cái gì đó không nên 
dính mắc vào. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải ghét lửa, hoặc đặt nó ra ngoài. 
Chúng ta có thể thưởng thức lửa, phải vậy không? Thật tốt đẹp để có một ngọn lửa, nó 
giữ cho căn phòng ấm áp, nhưng chúng ta sẽ không tự để mình cho nó đốt cháy. 


Khi chúng ta có sự quán chiếu thực sự về sự khổ, chúng ta không còn xu hướng nắm 
giữ tham ái, bởi vì nó làm cho chúng ta bất hạnh, khổ đau, chẳng có lý do để năm giữ 
nó. Và từ đó, chúng ta hiểu rằng, "ÔI Đó là lý do tại sao tôi đau khỗ, đó là nguồn gôc 
của đau khổ. À! bây giờ tôi đã hiểu. Nắm giữ tham ái đã gây cho tôi mọi sự bắt hạnh và 
khỗ đau này, tắt cả đều là do sợ hãi, lo lắng, mong câu, tuyệt vọng, sân hận, tham lam, 
và si mê mà ra. Tắt cả các vắn đề của cuộc sống đều bắt nguôn từ sự nắm lẫy và bám 
chặt vào ngọn lửa của tham ái. ' 


Thói quen bám víu vào tham ái của con người ăn sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta là 
những người ở phương Tây. Chúng ta nghĩ rằng mình rất sành đời và hiểu biết rộng. 
Nhưng khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu thực sự xem những gì đang diễn ra trong tâm 
mình thì quả thật là đáng sợ — vì hầu hết chúng ta đều hết sức vô minh. Chúng ta 
chẳng có một chút ý niệm gì về việc chúng ta là ai, hoặc nguyên nhân của sự đau khổ 
là gì, hoặc muốn sông cho đàng hoàng thì phải ra sao — hoàn toàn chẳng có một chút ý 
niệm nào cả. Rất nhiều người muốn sử dụng ma túy, uống rượu và làm đủ mọi thứ để 
thoát khỏi đau khổ — nhưng khổ đau của họ vẫn cứ gia tăng. 


Những con người ở phương Tây của chúng kiêu căng và ngạo mạn làm sao khi tự cho 
mình là văn minh! Chúng ta có học vấn, đúng, vì chúng ta biết đọc và biết viết, và 
chúng ta có những máy móc và những sáng chế tuyệt vời. Ví dụ, so sánh với những 
người sống trong các bộ lạc ở Phi Châu, họ dường như sơ khai, mê tín, phải không? 
Nhưng chính xác thì tất cả chúng ta cũng là những kẻ đồng hội đồng thuyền! Chỉ có 
điều là sự mê tín của chúng ta thì khác. Thật sự thì chúng ta cũng tin vào đủ mọi thứ. 


Ví dụ, chúng ta cố gắng giải thích vũ trụ dựa vào những khái niệm, nghĩ rằng khái niệm 
là thực tại. Chúng ta tin vào lý lẽ, tin vào lập luận — hay có thể nói chúng ta tin vào 
những điều mà chúng ta không hề biết. Chúng ta thực sự không hiểu vũ trụ bắt đầu ra 
sao và kết thúc như thế nào. Nếu chúng ta đọc một quyền sách và tin những gì trong 
đó nói, tin vào những gì mà các nhà khoa học nói, thì chúng ta cũng chỉ tin mà thôi. 


79 


Chúng ta nghĩ rằng: “Chúng ta thật là sành đời. Chúng ta tin những điều mà các nhà 
khoa học nói. Những người có bằng tiễn sĩ— chúng ta tin những điều họ nói. Chúng ta 
không tin vào những điều mà các thầy lang phù thủy nói, vì những kẻ này đều là những 
người ngu si, dốt nát.” Nhưng tất cả đều là niềm tin, đâu có gì khác phải không? Chúng 
ta vẫn đâu có thực sự biết gì - chẳng qua điều nó nghe có vẻ hay ho vậy thôi. Đức 
Phật nói chúng ta nên tự mình chứng nghiệm và như vậy chúng ta sẽ không phải tin 
vào người khác. 


Chúng ta quán chiếu vũ trụ là vô thường và chúng ta có thể thấy bản chất vô thường 
của mọi sự vật. Từ sự quán chiếu này, trí tuệ phát sinh. Trong những điều kiện lúc nào 
cũng luôn thay đổi, ta không thể tìm thấy một cái gì có tự nó có tính liên tục. Mọi thứ bắt 
đầu và kết thúc, mọi thứ sinh khởi từ hư vô và quay về hư vô. Và bất cứ nơi nào chúng 
ta để mắt tới, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tìm thấy một cái gì có tính thường hằng 
vĩnh cửu, hay tự ngã. 


Lý do duy nhất chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cá tính là vì chúng ta có trí nhớ, có ý 
tưởng và có quan niệm về bản thân mình. Nếu chúng ta thông thái, chúng ta luôn luôn 
bận tâm, suy nghĩ về mọi thứ. Đứng về mặt cảm xúc mà nói, chúng ta có thể chưa hề 
có sự tu tập vì chúng ta nổi cơn tam bành, la và hét mỗi khi chúng ta không vừa lòng. 
Chúng ta có thể nói về Sophocles[1] và Aristotle [2], có thể có các cuộc thảo luận tuyệt 
VỜi VỆ các triết gia vĩ đại của Đức và về Ramakrishna[3], Aurobindo[4], và Đức Phật, và 
rồi khi một ai đó không cho chúng ta những gì chúng ta muôn, chúng ta nổi cơn tam 
bành! Tắt cả tùy thuộc vào mọi thứ nằm trong cái đầu, không có sự ồn định về mặt cảm 
XÚC. 


Tôi từng biết có một nhà sư, ông ta khá sành đời so với các nhà sư khác. Ông đã từng 
sống ở Bangkok trong nhiều năm, đã phục vụ trong Hải quân Thái và có thể nói tiếng 
Anh “bồi”. Ông ta khá thông minh và ấn tượng. Nhưng ông gặp vấn đề sức khỏe [rối 
loạn cảm xúc] này và cảm thấy rằng ông không thể sống thêm được nữa nếu chỉ ăn 
mỗi ngày một bữa. Trên thực tế, sức khỏe của ông tồi tệ đến nỗi ông phải xả y. Sau đó 
ông trở thành một kẻ nghiện rượu! Ông có thể nói những bài thuyết giảng rất xuất sắc 
trong khi mắt lý trí vì đang say. Ông có trí tuệ nhưng không có đạo đức (Giới) hoặc 
không có sự định tâm. 


Mặt khác, chúng ta có thể giữ đạo đức (Giới) nghiêm ngặt nhưng không có trí tuệ. Như 
vậy, chúng ta là những kẻ đạo đức giả hoặc những kẻ mù quáng về mặt đạo đức. Hoặc 
giả chúng ta có thể trở nên dính mắc vào sự định tâm mà không có chút trí tuệ nào cả. 
“Tôi đang theo một khóa thiền và tôi đã phát triển được một chút định tâm, một chút trí 
tuệ, nhưng khi tôi về nhà, ôi! tôi không biết là mình có thê thực tập được nữa hay 
không, hoặc thậm chí không biết mình có thời giờ hay không. Tôi có quá nhiều bỗn 
phận, có quá nhiều trách nhiệm. " Nhưng chúng ta sống cuộc sống bình thường như 
thế nào thì đó cũng chính là sự tu tập thực sự của chúng ta. 


Các khóa tu là những cơ hội để chúng ta lánh xa những trách nhiệm và công việc đang 


đè nặng lên vai chúng mình. Nhưng nếu các khóa tu chỉ được sử dụng để giúp chúng 
ta đào tâu trong vài ngày, và chỉ vậy thôi, thì các khóa tu sẽ chăng có giá trị to lớn gì cả. 


S0 


Mặt khác, nếu chúng được sử dụng chúng để quán chiếu về sự khổ - “Tại sao tôi khổ? 
Tại sao tôi rối ren? Tại sao tôi có vắn đê? Tại sao thế gian lại là như vậy?” Chúng ta sẽ 
tìm xem liệu có phương cách nào để đối phó với đau khổ hay không. Và chúng ta sẽ 
tìm thấy điều này bằng cách tìm hiểu thân và tâm này của chúng ta. 


Vô minh chỉ lớp váng trên bề mặt, nó không có chiều sâu, không có quá nhiều vô minh 
cần phải phá vỡ. Vô minh sinh khởi trong khoảnh khắc hiện tại, sự dính mắc vào ngọn 
lửa tham ái trong khoảnh khắc hiện tại, chúng ta có thể buông bỏ nó. Chúng ta không 

cần phải bám víu vào ngọn lửa tham ái thêm nữa - chúng ta có thể buông bỏ nó. Không 
cần phải chạm vào ngọn lửa nữa — Tất cả chỉ có vậy thôi. Vấn đề không phải là dập tắt 
lửa tham ái. Nhưng nếu chúng ta nắm phải nó, chúng ta nên buông nó ra. Một khi 
chúng ta đã buông ngọn lửa ra, chúng ta không nên nắm nó lại một lần nữa. 


Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm có nghĩa là 
sao? Nó có nghĩa là sự nhận thức trọn vẹn ngay trong khoảnh khắc hiện tại, tập trung 
vào những gì đang xảy ra bên trong. Ví dụ, chúng ta đang nhìn một cái gÌ đó, và chúng 
ta cố gắng tập trung vào nó, rồi một tiếng động đến, và sau đó ta lại ngửi thấy mùi, tiếp 
sau đó là cái này và sau đó là cái nọ - những cái làm cho chúng ta xao lãng, những thứ 
đang thay đổi. Chúng ta nói: "Tôi không thê có chánh niệm trong môi trường này, nó 
làm tôi rỗi trí. Tôi phải đến một môi trường đặc biệt nơi không có những thứ gây xao 
lãng thì tôi mới có thể giữ chánh niệm được. Nếu tôi tham dự một trong những khóa tu, 
tôi có thê giữ chánh niệm được vì chẳng có những thứ gây phiên nhiễu ở đó - chỉ có sự 
an bình và yên tĩnh - một sự im lặng cao quí! Tôi không thể giữ chánh niệm ở 
Edinburgh hoặc ở London- có quá nhiêu thứ khiến cho tôi bị xao lãng. Và tôi còn có gia 
đình, có con cái, ôn ào quá đi thôi!" 


Nhưng chánh niệm không nhất thiết phải tập trung vào một đối tượng. Nhận biết sự lộn 
xộn cũng là chánh niệm. Nếu đủ mọi thứ đang đập vào các giác quan của chúng ta - 
tiếng động, người ta đang yêu cầu này nọ - chúng ta không thể tập trung lâu trên một 
trong những đối tượng đó. Nhưng chúng ta có thể nhận biết sự lộn xộn, hoặc sự kích 
động, hoặc sự đụng chạm, chúng ta có thể được nhận biết các phản ứng trong tâm của 
chúng ta. Đó là những gì chúng ta gọi là chánh niệm. Chúng ta có thể chánh niệm trên 
sự lộn xộn và hỗn loạn. Và chúng ta cũng có thể chánh niệm trên cả sự an bình và yên 
tĩnh. 


Con đường chánh niệm là con đường không có sự ưa thích hơn. Khi chúng ta thích cái 
này hơn cái kia, thì chúng ta phải ghi nhận điêu đó: “Tôi thích yên bình hơn hôn loạn.” 


Để có sự yên bình, chúng ta làm gì? Chúng ta phải đi đến một nơi nào không có sự lộn 
xộn, trở thành một ân sĩ, đi lên Orkneys, tìm một hang động. Tôi tìm thấy một hang 
động rất tuyệt ở ngoài khơi bờ biển Thái Lan. Nó nằm trên một hòn đảo nhỏ xinh đẹp ở 
vịnh Thái Lan. 


Việc đó xảy ra vào năm thứ sáu tôi làm một nhà sư. Những người phương Tây lúc đó 


đang đồ về Wat Pah Pong - những nhà sư phương Tây. Lúc đó họ đã khiến cho tôi quá 
buôn phiên và thât vọng. Tôi nghĩ: “ Tôi không muôn dạy cho những người này, họ rắc 


S1 


rồi quá, họ đòi hỏi quá nhiêu; tôi muốn tránh xa các nhà sư phương Tây này, càng xa 
càng tốt." Năm trước tôi đã trải qua một mùa an cư với năm người khác. Ôi, đó là một 
mùa an cư thê thảm nhất! Tôi nghĩ: "Mình sẽ không chịu đựng như vậy nữa! Mình 
không phải đến đây để chịu đựng như vậy; Mình đến đây để được bình an.” 


Vì vậy, tôi viện cớ để đi Bangkok và từ nơi đó tôi phát hiện ra hòn đảo này. Tôi nghĩ 
rằng nó thật hoàn hảo. Họ xây những hang động trên đảo và dựng những túp lều nhỏ 
trên bãi biển. Đó là một nơi hoàn hảo cho một tu sĩ. Vị ấy có thể nhận một trong số 
những túp lều và sống trong đó. Và sau đó đi khất thực trong làng. Dân làng rất thân 
thiện, đặc biệt là đối với các nhà sư phương Tây, vì một tu sĩ phương Tây quả thật là 
rất khác thường. Chúng tôi có thể dựa vào đó để có thực phẩm để thể ăn, và nhiều thứ 
nữa. 


Đó không phải là một nơi có thể dễ dàng đến được, vì nó nằm ngoài khơi vịnh Thái 
Lan, và tôi nghĩ: “ Ò, bọn họ sẽ không bao giờ tìm thấy tôi ở ngoài này, những nhà sư 
phương Tây ấy, họ sẽ không tìm thấy tôi ở đây. " Và rồi tôi tìm thấy một cái hang, với 
một .Jongram, và nơi đây thật là đẹp. Nó có một phòng bên trong hoàn toàn tối đen và 
không một thứ âm thanh nào có thể lọt vào được bên trong. Tôi bò vào trong qua một 
cái lỗ và bên trong không có gì hết. Tôi không thể nhìn thấy hay nghe thấy bát cứ điều 
gì. Vì vậy, thật là lý tưởng cho việc bị tước đoạt cảm giác: "Ô, đây chính xác là những 
gì tôi đang tìm kiếm, tôi có thê thực tập để nhập vào các tầng thiên cao. Tôi có thê vào 
trong hang tu tập hàng giờ liền mà không chịu bắt kỳ loại kích thích giác quan nào.” 


Tôi thực sự muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng có một vị sư già sống trong hang này, 
ông không biết là ông có ở lại đây không. Tuy nhiên, ông nói răng tôi có thể ở trong túp 
lều cỏ trên đỉnh đồi. Tôi đã đi lên đó để nhìn, và phía dưới kia là biển. Tôi nghĩ, “Ô, đây 
cũng là một nơi thú vị đây vì bây giờ tôi có thể tập trung vào biển, thật là yên tĩnh. ” 


Có một nhà sư Thái trên đảo và ông là một người bạn rất tốt của tôi. Ông nói: “Nếu họ 
có thể tìm thấy sư ở đây, thì có một hòn đảo cách đây khoảng mười lăm dặm ngoài xa 
kia - họ sẽ không bao giờ có thể tìm thấy sư ở đó. Có một túp lều nhỏ ở đó, và một ngôi 
làng nhỏ, dân làng sẽ rắt sẵn lòng chăm sóc cho một tu sĩ.” Vì vậy, tôi nghĩ: ” Vậy à, có 
thê sau mùa an cư, tôi sẽ đi ra ngoài hòn đảo xa ngoài đó." 


Tôi thực sự quyết tâm đi trốn. Tôi muốn được thanh bình và tôi thấy các nhà sư 
phương Tây thật rối rắm. Họ thường đặt rất nhiều câu hỏi và đòi hỏi quá nhiều. Vì vậy, 
tôi sắp xếp để sống một mùa an cư trong khung cảnh thôn dã này. Và rồi — cái chân 
của tôi! Chân phải của tôi đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng và họ phải đưa tôi ra khỏi hòn 
đảo để vào một bệnh viện địa phương trên đất liền. 


Sức khỏe tôi rất kém. Họ không đưa tôi trở lại đảo nữa và tôi đã phải trải qua một mùa 
an cư trong một tu viện ở gân thị trấn. Buồn rầu, thất vọng và oán giận nỗi lên chỉ vì cái 
chân này, tất cả vì tôi đã quá dính mắc vào sự yên tĩnh. Tôi muốn thoát khỏi sự lộn xộn 
của đời, tôi thực sự mong muốn được nhốt mình trong một ngôi mộ nơi mà giác quan 
của tôi sẽ không còn bị kích thích, nơi mà tôi không phải đối mặt với một sự đòi hỏi từ 
một người nào, nơi mà tôi sẽ được sống một mình, ân danh, vô hình. Nhưng sau đó tôi 


32 


quán sát thái độ của mình, tôi quán sát cái ham muốn được yên bình của mình. Và tôi 
không còn tìm kiêm sự yên tĩnh nữa... 


Tôi không bao giờ trở lại hòn đảo đó. Chân tôi đã tương đối lành lặn trở lại và tôi lại có 
cơ hội để đến Ấn Độ. Sau đó tôi đã quay về Wat Pah Pong, và tôi quyết định sẽ không 
còn ưu tiên cho một thứ gì hết. Việc tu tập của tôi lúc đó là “con đường không có sự ưu 
tiên ", tôi chỉ chấp nhận những gì đến với tôi. Khi quay về Wat Pah Pong, tôi lãnh trách 
nhiệm làm thông dịch cho Ajahn Chah. Tôi ghét cay ghét đắng phải thông dịch cho 
người phương Tây, nhưng bây giờ tôi lại là một người thông dịch. Tôi phải làm điều đó, 
và tôi cũng phải giảng dạy và huấn luyện cho các tu sĩ. Sau đó, một năm hoặc hơn, tu 
viện thậm chí còn gửi tôi ra ngoài để bắt đầu xây dựng một tu viện của riêng tôi! Trong 
vòng hai năm có khoảng hai mươi nhà sư phương Tây sống chung với tôi. Sau đó, tôi 
được mời sang Anh quốc. 


Và vì vậy tôi không bao giờ còn muốn chạy trốn đến cái hang đó, vì tôi không còn ưu 
tiên cho cái này cái kia. Trách nhiệm và việc giảng dạy dường đang tăng lên, nhưng đó 
là một phần của việc tu tập gọi là "không có sự ưa thích hơn." Và qua sự tu tập này tôi 
nhận thấy tâm hồn tôi bình an và thanh thản. Tôi không còn tức giận trước những gì 
người ta đòi hỏi nơi tôi, không còn chìm trong sân hận hoặc bối rối trước những vấn đề 
không có sự kết thúc và trước những hiểu lầm nảy sinh trong xã hội loài người. Vì vậy 
sự tu tập là — chỉ có chánh niệm mà thôi. Tôi không còn ao ước được yên tĩnh . Khi sự 
yên tĩnh đến tôi xem nó là vô thường; bối rối đến - cũng là vô thường; thanh thản đến - 
cũng là vô thường; chiến tranh đến - cũng là vô thường. Tôi cứ nhìn bản chất vô 
thường của mọi sự vật và tôi chưa khi nào tôi thấy thế giới an bình như bây giờ - đang 
sống trong nước Anh — còn an bình nhiều hơn một vài ngày tôi đã từng sống trên hòn 
đảo đó. 


Khi đó tôi đã bám víu một cách tuyệt vọng vào những lý tưởng mà tôi ham muốn và đi 
đôi với cái ham muốn đó là một sự sợ hãi chúng sẽ bị mắt đi - Tôi đã sợ rằng người 
phương Tây sẽ đến và sẽ làm phiền tôi và sợ rằng môi trường thanh bình của tôi sẽ bị 
quấy rầy. Trong việc cự tuyệt và đóng cửa không chấp nhận người khác có một sự ích 
kỷ thực sự, đồng thời có một sự sợ hãi thực sự răng những người khác sẽ làm phá sản 
cuộc sống của tôi. Vì vậy sự dính mắc vào sự an bình và những, điều kiện của nó đã 
đem theo sự sợ hãi và lo lắng, do mọi điều kiện đều có thể bị mất đi hoặc bị phá hủy 
một cách dễ dàng. Tuy nhiên, loại an bình mà chúng ta có thể nhận được từ sự "không 
có sự ưa thích hơn" không thể nào bị lấy đi. Nó không bao giờ bị lấy đi vì chúng ta có 
thể thích ứng; chúng ta không bị lệ thuộc vào môi trường để có sự yên tĩnh; chúng ta 
không cần phải tìm kiếm sự yên tĩnh, hoặc phải ao ước nó, hoặc phải bối rồi phẫn nộ vì 
nó. Vì vậy, khi chúng ta suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật ( thấy khổ, nguồn gốc của 
khổ, sự diệt đau khổ, và con đường dẫn đến diệt khổ), chúng ta có thể thấy rằng Ngài 
đã dạy chúng ta con đường “không có sự ưa thích hơn. ” 


Đức Phật đã giác ngộ. Ngài đã trải qua sáu năm khổ hạnh để tu tập nhằm tìm cho được 


sự an bình, đạt đến những trạng thái tâm định cao nhất, và Ngài nói: “Không! Nó không 
phải! Nó vẫn còn đau khô. Nó vân còn vô minh.” Và, từ sự nhận thức đó Ngài đã tìm ra 


33 


con đường Trung đạo, con đường không có sự ưa thích hơn, con đường của sự tỉnh 
giác. 


Chúng ta không nên mong cầu có được một mức độ yên tĩnh cao nếu chúng ta đang 
sông trong một môi trường nơi mà mọi người đang chộn rộn hoặc lao xao, hoặc nơi mà 
chúng ta đang có nhiều trách nhiệm và bổn phận. Chúng ta không nên nghĩ : "Ô! Tôi 
muôn ở một nơi khác, tôi không muốn ở đây ”. Như vậy chúng ta đang có sự ưa thích 
hơn. Chúng ta nên quan sát cuộc sống mà chúng ta đang có thuộc loại nào và cho dù 
chúng ta có thích nó hay không, dù sao đi nữa nó vẫn đang thay đổi, chẳng có chi quan 
trọng. 


Trong cuộc sống “thích” có xu hướng thay đổi thành “không thích”, và ngược lại “không 
thích” có xu hướng thay đổi thành “ thích.” Ngay cả những tình huống thú vị cũng sẽ 
thay đổi thành những tình huống khó chịu, và những tình khó chịu cuối cùng cũng trở 
thành thú vị. Chúng ta phải nên giữ sự nhận thức về vô thường này và phải thản nhiên 
trước sự thay đổi của sự vật, không nên đòi hỏi chúng phải khác đi. Những người 
chúng ta đang sống cùng với họ, những nơi chúng ta đang sống, xã hội mà chúng ta là 
một phần trong đó - ta nên sống an bình với mọi thứ. Nhưng quan trọng hơn hết chúng 
ta nên sống an bình với chính chúng ta-đó là bài học lớn phải học hỏi trong đời. 

Thực ra rất là khó để sống bình an với chính mình. Tôi thấy rằng hầu hết mọi người 
đều có rất nhiều ác cảm với chính mình. Tốt hơn hết là chúng ta nên sống an bình với 
thân và tâm của chính chúng ta hơn bất cứ thứ .gì khác, và không nên đòi hỏi chúng 
phải thật hoàn hảo, hoặc răng tất cả mọi thứ đều phải tốt đẹp. Chúng ta có thể sống an 
bình với cả điều tốt lẫn điều xấu. 


Chú thích: 

Sophocoles: Một trong ba nhà bi kịch nồi tiếng nhất của Hy Lạp cổ 
Aristotle: 384-322 trước CN, nhà triết học và bác học Hay Lạp thời cổ đại 
Ramakrishna: 1836-1866, tu sĩ Ấn Độ giáo 

Aurobindo: 1872- 1950, học giả, nhà thơ, triết gia, yogi người Án Độ 
Theo: Let Go of Fire 


Chuyền ngữ: Supanna Thiện Trí 
Suy nghĩ có bao giờ ngưng không? 
Bhante Henepola Gunaratana 


Đức Phật khuyên các Tỳ kheo, “ Nây các Tỳ kheo, khi các ông tụ họp với nhau, các ông 
nên làm một trong hai điêu: Thảo luận về Giáo Pháp hoặc quan sát sự im lặng cao quý” 


34 


Im lặng cao quý là trạng thái của tâm khi không có sự suy nghĩ. Tâm hoàn toàn im 
lặng. Suy nghĩ chỉ có thê ngừng nêu chúng ta huần luyện tâm của chúng ta làm như 
vậy thông qua thiên tập đúng cách. 


Một hành giả nên bắt đầu bằng cách chú tâm liên tục, không để bị phân tâm, trên một 
đối tượng duy nhất mà không bình luận gì về kinh nghiệm trong tâm. Khi bạn bình luận 
hoặc gắn những khái niệm cho sự vật, bạn sẽ làm gián đoạn sự chú tâm của bạn và 
kéo dài sự suy tư của mình đến bắt tận. 


Khi hành thiền, bạn quan sát sự im lặng- hoàn toàn im lặng, không cố gắng đề bày tỏ 
kinh nghiệm của bạn cho bất kỳ ai. Bạn như thê nào bạn nên biệt chính xác mình như 
thê ây, bạn như thê nào bạn nên cảm nhận chính xác mình như thê ây. 


Từ lúc bé thơ cho đến khi học đại học, chúng ta học sử dụng từ, khái niệm và ý tưởng 
để làm cho người khác hiểu chúng ta.Nhưng trong khi hành thiền bạn không cố gắng 
diễn tả kinh nghiệm của bạn cho bắt kỳ ai. Bằng cách huấn luyện tâm của mình giữ im 
lặng, bạn làm cho nó im lặng. Nếu bạn thêm nhiều từ vào tâm, bạn chỉ làm làm cho nó 
bận rộn. 


Tất cả chúng ta đều đã từng thấy những người ngồi hoặc đi bộ xuống trên đường phố 
đang độc thoại với chính mình. Họ không thể làm cho tâm của họ im lặng . Đây là một 
ví dụ cực đoan về việc không thể làm ngưng được các suy nghĩ. Đây là việc mà chúng 
ta phải vật lộn để khắc phục trong cuộc sông hàng ngày và trong thiền tập. Tóm lại, trừ 
khi bạn cố gắng, bạn không bao giờ có thể ngưng được tất cả những suy nghĩ đó. Bạn 
chỉ có thể ngưng các suy nghĩ khi bạn quyết định để làm như vậy. 


Chú tâm hoàn toàn vào những gì bạn đang kinh nghiệm qua sáu cửa giác quan mà 
không đặt tên cho các đối tượng đang sinh khởi. Có những điều bạn trải nghiệm mà 
mọi ngôn từ sử dụng để giải thích chúng là không cần thiết. Bạn chỉ cần hay biết 
chúng. Tâm của bạn hay biết chúng. Bạn sống với cái biết này. Khi bạn cảm thấy lạnh, 
thói quen bình thường là tự nói với chính mình, “Chà, lạnh à!” Khi bạn cảm thấy nóng, 
bạn tự động nghĩ, “Trời, nóng nhỉ!" Đơn giản chỉ cần chú ý đến cái lạnh mà bạn cảm 
nhận mà không có cái suy nghĩ gia thêm vào này. Đơn giản chỉ cần cảm nhận cái nóng 
mà không cần phải nói lên kinh nghiệm. Khi bạn nhớ đến một nơi mà bạn đã ghé thăm, 
hoặc nói chuyện với một ai đó, hoặc nhớ lúc đang ăn kem hoặc đang nắm tay ai, chỉ 
đơn giản nhận biết các đối tượng đang sinh khởi trong bộ nhớ của bạn. 


Bạn cần phải đạt đến sự định tâm hoàn toàn để làm ngưng các suy nghĩ của bạn. Bạn 
làm điều này bằng cách lúc nào cũng chú tâm vào một đối tượng. Nếu bạn bắt đầu 
bằng cách thực tập tập trung tâm mình chỉ trên một đề mục, dần dần tâm của bạn khắc 
phục được tình trạng bị phân tán bởi những suy nghĩ rời rạc vì nó có thể bám chắc trên 
đề mục ngay khi vừa mới bắt đầu tiếp xúc với đối tượng. 


Khi bạn lắng nghe nhịp tim của bạn, bạn không cần phải có các khái niệm mới có thể 


cảm nhận được sự hoạt động tinh tế này. Tương tự như vậy, trong thiền tập, khi bạn 
chú tâm hoàn toàn vào hơi thở vào và hơi thở ra, bạn có thê ghi nhận đoạn đâu, đoạn 


S5 


giữa, và đoạn cuối của mỗi hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn có thể ghi nhận có một 
khoảng dừng ngắn một chút giữa hơi thở vào và hơi thở ra. Bạn có thể ghi nhận những 
điều này, chúng xuất hiện tự nhiên trong hơi thở của bạn- nếu bạn hoàn toàn chú tâm 
đến chúng. 


Tâm phóng đi rất nhanh nhưng chúng ta có thể huấn luyện nó ghi nhận những thay đổi 
này chính xác như chúng thực sự xảy ra bởi vì chúng diễn ra theo một chuỗi liên 

tục. Nếu bạn dùng khái niệm để mô tả các thay đổi bạn sẽ không còn có thể ghi nhận 
được chúng kịp thời. Thay vào đó, bạn bám vào từ ngữ và bỏ lỡ những kinh nghiệm 
thực sự. Bạn không cần phải nói, “Đây là đoạn đầu của hơi thở" hoặc "Đây là đoạn 
giữa" hoặc "Đây là đoạn cuối." Đơn giản chỉ cần chú ý đến những giai đoạn. Bạn không 
cần suy nghĩ để ghi nhận chúng. Tất cả những gì bạn cần chỉ là sự chú ý. 


Chúng ta không hề trở thành một loại rau cỏ khi chúng ta làm yên suy nghĩ của 
mình. Một cái tâm tĩnh lặng dễ dàng thâu nhận các kinh nghiệm khi chúng ta quán 
chiếu vào bên trong . Và bạn có thể ngừng quá trình suy nghĩ bằng cách huấn luyện 
tâm một cách có hệ thống. 


Tôi sử dụng cụm từ " một cái tâm tĩnh lặng” hay "một cái tâm im lặng" với ý là không có 
suy nghĩ trong tâm trí, nhưng điều này không có nghĩa là làm chậm lại tốc độ của tâm 
như làm chậm sự trao đổi chất của cơ thể trong quá trình ngủ đông. Nó chỉ đơn giản có 
nghĩa là không còn có các thói quen tạo ra suy nghĩ trong tâm. 


Não không tạo ra suy nghĩ trừ khi chúng ta kích thích nó với sự sử dụng ngôn từ theo 
thói quen. Khi chúng ta tự huấn luyện mình bằng cách thực tập thường xuyên để 
ngưng thói quen sử dụng ngôn từ trong tâm, não có thể kinh nghiệm sự vật y như 
chúng thực là. Bằng cách giữ cho tâm im lặng, chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an 
thực sự. Khi nào những loại tư tưởng khác nhau còn khuấy động não, chúng ta không 
thể kinh nghiệm sự an bình 100%. 


Sự an bình không phải là một suy nghĩ, không phải là một khái niệm, nó là một kinh 
nghiệm phi ngôn ngữ. Người ta có thể ở trong trạng thái an bình này tới bảy 

ngày. Nhưng trước khi đạt một trạng thái an bình hoàn toàn như vậy của tâm, ta nên tự 
huấn luyện mình làm chậm các suy nghĩ. Một khi được làm cho chậm lại, suy nghĩ sẽ 
biến mắt và không có thêm suy nghĩ mới được đưa vào não . 


Ngay cả khi không hành thiền, chúng ta cũng kinh nghiệm nhiều điều sâu sắc thường là 
từ sự cảm nhận trực tiếp không có sự can thiệp của ngôn từ. Chúng ta có thể cố gắng 
để tìm một từ hay một động từ để mô tả kinh nghiệm đó. Chúng ta có thể gọi nó là trực 
giác, chẳng hạn. Tuy vậy, trực giác có thể sinh khởi không có các ngôn từ hoặc các 
khái niệm liên quan. 


Bạn cũng có thể nghe các âm thanh mà không có bất kỳ ngôn từ nào phát sinh trong 
tâm trí. Người ta nói cách tốt nhật đê thưởng thức âm nhạc là lằng nghe. Trong khi 


S6 


nghe nhạc, bạn lắng nghe các âm thanh mà không cần có gắng để diễn tả chúng bằng 
lời. Hoặc lấy trường hợp làm thế nào bạn để bạn nghe chim hót, bạn không mô tả bằng 
lời những âm thanh. Bạn có thể nói "Con chim hót như thế này ..." nhưng đó là sự 
tưởng tượng của bạn. 


Điều này có nghĩa rằng. ngay cả khi không hành thiền, bạn có thể trải nghiệm nhiều điều 
rất vi tế chỉ đơn giản bằng cách chú tâm hoàn toàn vào các giác quan của mình. Hầu 
như lúc nào chúng ta đều dùng ngôn từ để mô tả những sự việc sau khi chúng ta đã 
kinh nghiệm qua chứ không phải trong khi chúng ta đang kinh nghiệm chúng. Nhưng 
khi bạn hoàn toàn chú tâm đến một cái gì đó không có sự sử dụng ngôn từ trong tâm, 
bạn có được một sự định tâm mà bạn sẽ không thể có được nó nếu vẫn còn ngôn từ 
trong tâm. 


Từ ngữ kích thích tâm trí. Do đó, tâm tiếp cứ tục tạo càng ngày càng nhiều ngôn từ hơn 
nữa và chúng ta bày tỏ chúng qua Suy nghĩ. Qua sự chú ý không sử dụng ngôn từ, bạn 
có thể giảm thiểu số lượng từ ngữ sử dụng. Khi từ ngữ được giảm thiểu, suy nghĩ được 
giảm thiểu. Cuối cùng, quá trình này làm cho tâm trí thật sự không còn suy nghĩ. Nhưng 
nếu bạn không giảm bớt ngôn từ, bạn không bao giờ có thể giải phóng tâm khỏi những 
suy nghĩ. 


Khi bạn kinh nghiệm một điều gì đó, nếu bạn không cố gắng chuyễn tải các kinh 
nghiệm sang ngôn từ, bạn đơn giản sẽ chỉ có kinh nghiệm, không có suy nghĩ. Cảnh 
sác, âm thanh, mùi, vị, xúc chạm, tất cả chúng đều có thể kinh nghiệm trực tiếp mà 
không cần dùng đến ngôn từ. Khi bạn sử dụng từ ngữ, bạn ngăn chặn các kinh nghiệm 
trực tiếp của các đối tượng giác quan. 


Sau cùng, không phải từ ngữ giúp cho bạn kinh nghiệm những gì bạn đang kinh 
nghiệm. Giả sử màu trắng xuất hiện trước mắt bạn. Màu trắng phản ánh trên đôi mắt 
của bạn. Tâm biết nó như nó thực là. Chỉ khi bạn muốn bày tỏ những gì bạn đã thấy, 
bạn mới thực sự cần đến ngôn từ. Tuy nhiên, màu trắng không phải là một từ, nhưng 
nó là nó. Màu đen không phải là một từ, nhưng nó là nó. Điều này cũng đúng đối với vị 
ngọt, cay đắng, chua, độ dẽo dai, và tất cả mọi thứ trong kinh nghiệm của bạn. 


Não không tạo ra suy nghĩ từ chỗ không có gì. Nó phải được cho ăn một cái gì đó để 
sử dụng làm nguyên liệu cho việc tạo ra suy nghĩ. Nguyên liệu là những gì bạn đã cho 
nó ăn trong quá khứ. Nêu bạn không cho nó ăn nó từ ngữ, nêu bạn đã huân luyện nó 
bằng cách tránh ngôn từ, não không có thê tạo ra suy nghĩ từ chân không. 

Theo: Do the thoughts ever stop2 


Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 


87 


Bảy Yếu Tố Của Sự Giác Ngộ 
Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 


Một lần nọ, một vị Tỷ khưu hỏi Đức Phật, thế nào là một người ngu, điếc và đần. Và 
Đức Phật dạy, “ Ai không thực hành Bảy Yêu Tô của Sự Giác Ngộ thì người đó được 
gọi là câm, điêc và đân. ” 


Một lần nọ, một vị Tỷ khưu hỏi Đức Phật theo Ngài một người như thế nào được cho là 
nghèo. Đức Phật dạy, “Ai không thực hành Bảy Yếu Tó của Sự Giác Ngộ thì được coi là 
một người nghèo , cho dẫu người đó có thê có rất nhiều của cải, tuy vậy người đó 
chẳng khác gì một người nghèo.” 


Cho dù một người học thuộc lòng tất cả Kinh điển, người đó vẫn được xem là nghèo 
nêu người đó không thực hành Bảy Yêu Tô của Sự Giác Ngộ. 


Mọi người cần hiểu rõ về Năm Chướng Ngại và Bảy Yếu Tố của Sự Giác Ngộ. Yếu tố 
thứ nhất là Chánh niệm (Sati) , yếu tố thứ hai là Trạch Pháp (Dhammavicaya ), yếu tố 
thứ ba là Tỉnh tấn (Viraya), yếu tố thứ tư là Hỷ (Piti), yếu tố thứ năm là Khinh an 
(Passadhi), yếu tố thứ sáu là Chánh định (Samadhi) và yếu tố thứ bảy là Tâm Xả 
(Upekkha) 


Hãy xem bạn thuộc loại người nào 

Có bốn loại người gặp khó khăn trong việc hành thiền: Đó là những người nói nhiều; 
những người xã giao quá giỏi và không thê ở một mình; những người uê oải và mệt 
mỏi và cuôi cùng là những người luôn luôn bận rộn không có thời gian rảnh rồi. 


Nguyên tác: Blooming in the Desert- Favourite teachings of the Wildflower Monk 
Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 


Người dịch: Pañña Dipa Tuệ Đăng 


Khái niệm (tục đế) và sự thật tuyệt đối (chân đề) 
Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 


Hôm nay, bài Pháp thoại sẽ nói về tục đế (khái niệm) và chân đề (sự thật tuyệt đối) và 
Sayadaw sẽ giải thích hai vẫn đê này và những khác biệt giữa chúng. 


Hãy lập lại nhóm từ sau: “Seik, seikdete, yoke, naibban — paramata taya lebab” Nhóm 
từ này có nghĩa “ Tâm, các yêu tô của tâm, vật chât, thân và Níp- bàn — đây là bôn sự 


thật tuyệt đối”. 


38 


Tại sao chúng được gọi là “các sự thật tuyệt đối”? Vì chúng ta có thể kinh nghiệm 
những sự thật này trong đời sông hiện tại hàng ngày, đó là ly do tại sao chúng được gọi 
là các sự thật tuyệt đôi. 


Có bốn sự thật tuyệt đối: seik là tâm, seikdee là các yếu tố của tâm, tinh thần yo là sắc 
hay vật chât (thân), và naibban là nibbaba (Níp- bàn). Đây là bôn sự thật tuyệt đôi(chân 
đề). 


Bốn sự thật này có thể phân loại theo cách khác: Tâm và các yếu tố của tâm được xếp 
vào một nhóm gọi là na hay nama, hay khả năng hay biết. Yo là sắc hay vật chất (thân). 
Theo đó tất cả chúng sanh hữu tình trong 31 cõi [1] đều là na-yo. Chúng có tâm và có 
thân, hay danh và sắc. 


Yo cũng có thể được phân tích thêm. Sắc được cấu thành bởi bốn nguyên tố chính là 
pathavi là đất hay sự cứng, vững chắc; apa là chất lỏng hay nước, íe/o là nhiệt độ, có 
thể là nóng hoặc lạnh và vayo là gió, hay sự chuyển động. Đây là những nguyên tố 
chính. Ngoài ra còn có bốn nguyên tố phụ là vanna có nghĩa là hình dạng; gandha là 
mùi, yafa là vị và oya có nghĩa là dưỡng chất. Đây là bốn nguyên tố phụ. Các bạn có 
thể tìm thấy tám nguyên tố này trong mọi vật - bốn nguyên tố chính (mahabbu) và bốn 
nguyên tố phụ luôn có mặt cùng nhau. 


Trong số bốn sự thật tuyệt đối, ba trong số chúng - tâm, các yếu tố của tâm và vật chất 
luôn hoại diệt, chúng luôn biến mất, nhưng Níp-bàn thì không bao giờ biến mất. Ba sự 
thật tuyệt đối đầu tiên tùy thuộc vào điều kiện (duyên), vì vậy chúng sẽ sanh khởi và 
hoại diệt. Sự thật tuyệt đối thứ tư — Níp -bàn — không phụ thuộc vào điều kiện, và vì 
vậy nó luôn có mặt ở đó. Mọi chúng sanh có thức tánh trong 31 cõi đều tôn tại dưới hai 
tiến trình nama-rupa (danh -sắc) hay tâm và thân, chúng sinhkhởi tùy thuộc vào điều 
kiện vì vậy chúng sinh khởi và hoại diệt trong từng khoảnh khắc một, trong từng kiếp 
sông. 


Trong ngôn ngữ, để có thể giao tiếp với nhau, chúng ta mô tả ba sự thật tuyệt đối đầu 
tiên bằng những cái tên khác nhau như “tôi”, “của tôi”, “đàn ông”, “đàn bà”, nhưng khi 
chúng ta quán chiếu về mọi chúng sanh hữu tình, chúng chỉ có hai tiến trình danh-sắc - 


là tâm và thân. 


Sự thật tuyệt đối là gì và tại sao chúng lại được gọi là sự thật tuyệt . đối? Trước hết, có 
năm uẩn (khandhas) . Mỗi cá nhân có tất cả năm uẫn [2] và năm uần là chân đế (sự 
thật tuyệt đối), và chúng là thực. Và mỗi chúng sanh có 12 xứ (ayatana). Đó là mắt, 

mũi, tai, lưỡi, thân, và tâm (ý) là sáu giác quan và mỗi giác quan có các đối tượng của 
nó. Như vậy có tổng cộng 12 xứ. Mười hai xứ cũng là chân đề vì chúng ta có thể kinh 
nghiệm được chúng và biết chúng một cách trực tiếp. Có 18 yếu tố . cũng được xem là 
chân đế, và Tứ Thánh Đề cũng là chân đế. Tắt cả những cái này đều là chân đế, nhưng 
để cho đơn giản, chúng ta gọi chung là na-yo (danh-sắc). Để kinh nghiệm danh và sắc 
hay na-yo, là sự thật tuyệt đối, chúng ta phải hành thiền một cách tinh tấn. 


39 


Đây là một câu hỏi sẽ được giải đáp : Bạn gọi tất cả những người này là gì? Chúng ta 
trả lời, “người”. Khi các bạn thấy một con chó, các bạn đặt cho nó một cái tên. Thay vì 
chúng ta nhìn con chó như một sự thật tuyệt đối, na-yo, chỉ có danh và sắc, tâm và 
thân, thì ngay lập tức chúng ta lại đặt cho nó một cái tên “chó” và chúng ta xem nó như 
là một con vật riêng biệt, chúng ta không thấy sự thật tuyệt đối nơi con chó, mà chúng 
ta gọi nó “chó”, đó là một khái niệm. 


Khi chúng ta thấy một con vật, con vật chẳng có gì ngoài hai tiến trình tâm và thân, 
nhưng chúng ta lập tức đặt cho nó một cái tên — “Kía là con heo!”. Nhưng nếu chúng ta 
nhìn con heo theo chân đề (sự thật tuyệt đối), chúng ta sẽ không thấy con heo là con 
heo mà chỉ thấy hai tiến trình tâm và thân. 


Một thí dụ khác là con gà mái. Khi các bạn thấy một con gà mái, bạn gọi nó “con gà 
mái”, bạn không thấy chân đế. Nhìn theo sự thật tuyệt đối thì con gà đó chẳng là gì 
ngoài hai tiến trình tâm-thân. Thay vào đó chúng ta lập tức đặt cho nó một cái tên và cố 
gắng phân loại nó qua việc đặt một cái tên cho nó. 


Khi chúng ta thấy một con vật, thí dụ một con dê, chúng ta không thấy nó theo chân đề, 
chúng ta thấy nó theo tục đế, qua cái tên. Chúng ta phân loại con vật đó là “con dê”, và 
ngay khi chúng ta vừa phân loại chúng, chúng ta đã bỏ qua sự thật tuyệt đối, đó là na- 

yo, là tâm- thân, là danh-sắc. 


Chừng nào chúng ta còn chưa thấy được sự thật tuyệt đối, rất khó để chúng ta có thể 
đạt được mục đích (thấy được Níp-bàn) của mình. Vì vậy, tất cả chúng ta, để đạt được 
mục đích của mình, phải thực hành chăm chỉ và tinh tấn để hiểu được nó, để kinh 
nghiệm cho được na-yo, tâm-thân hay danh sắc. 


Thông thường, chúng ta không sống với chân đế, chúng ta luôn sống trong thế giới 
của khái niệm (tục đế). Chúng ta không sống trong thế giới thực và khi chúng ta thấy 
một người đàn ông hay người đàn bà, chúng ta luôn phân biệt và đặt cho họ một cái 
tên, chẳng hạn như “đàn ông” hay “đàn bà”. Chúng ta không nhìn thấy họ theo sự thật 
tuyệt đối - đàn ông hay đàn bà thì chỉ là hai tiến trình tâm và thân. Thay vào đó, chúng 
ta lập tức đặt cho họ một cái tên và đưa họ vào trong thế giới của khái niệm, và bỏ qua 
sự thật của tâm thân. 


Nói về những đồ vật không có thức tánh do không có tâm, thí dụ như cây, sông, núi, 
đá, ngọc... Những vật này chỉ có vật chât mà không có tâm. 


Sau đây là câu hỏi sẽ được giải đáp khác: Chân đề và tục đế, cái nào tồn tại và cái nào 
sẽ hoại diệt? Lấy John Kennedy [3] làm ví dụ 2 Cái nào sẽ tồn tại? Chân đế hay khái 
niệm “Kennedy” (tục đế) ? Cái tên Kennedy — khái niệm vẫn còn đó, nó sẽ tồn tại. Tên 
của ông ta vẫn còn đó nhưng chân đế - tâm và thân- chúng có còn ở đó không? Không. 
Tuy nhiên, khái niệm “Kennedy” vẫn còn đó. Do tên “Kennedy” vẫn còn đó nên các bạn 
có thể gọi “Kennedy” , nhưng phần tâm và thân của ông ta, hai sự thật tuyệt đối, thì 
không còn đó nữa. Sự thật tuyệt đối đã ra đi nhưng tên và khái niệm “Kennedy” vẫn còn 
đó. 


90 


Qua ví dụ này, các bạn thấy được gì? Các bạn thấy được khái niệm ( tục đế ) hay sự 
thật (chân đế) 2 Chúng ta thấy khái niệm. Đúng không? Bạn có nhận thấy được 
“Kennedy” là một khái niệm không? Khái niệm vẫn còn đó nhưng sự thật - tâm và thân 
của Kennedy —- không còn đó. Các cái tên vẫn còn đó mặc dù chúng không thực, nhưng 
cái là thực- chân đế - thì không còn đó. 


Nếu bạn đang tìm một vật gì đó, và tìm thấy nó. Bạn đang thấy cái gì? Chân đề hay tục 
đề? Giả sử như bạn đang nhặt vật ấy lên, bạn đang nhặt gì vậy? chân đề hay tục đế? 
Bạn đang nhặt chân đế. Các ngón tay của bạn đang chạm vào vật ấy và bạn có cảm 
giác về nó, bạn cảm thấy gì? Chân đề hay tục đế? — Câu trả lời bạn đang cảm thấy 
chân đế. 


Hai người đang đứng, một người là phụ nữ người còn lại là đàn ông. Chỉ bằng tay của 
mình thôi, bạn chạm vào người phụ nữ, và bạn có thể nói đây là người phụ nữ chăng? 
Tương tự như vậy đối người đàn ông. Bạn có thể phân biệt được người đàn ông với 
người phụ nữ không? Có. Làm sao bạn phân biệt được? Bạn phải chạm vào người của 
họ, đúng không? 


Các bạn thấy đó, các bạn không thể chạm và sờ tục đế, bạn chỉ có thể chạm và sờ 
chân đê được thôi. “Đàn ông” và “đàn bà”, tên, khái niệm, không thê chạm, sờ, không 
thê cảm nhận. Nhưng các bạn có thê chạm, sờ và cảm nhận chân đê - vì chúng là tâm- 
thân. 


Bạn không thể chạm, sờ vào tục đế, bạn chỉ có thể chạm và cảm nhận chân đế. “Đàn 
ông” và “đàn bà”, tên, khái niệm, không thể xúc chạm, không thể cảm nhận. Nhưng 
chân đề thì có thể cảm nhận, vì chúng là tâm-thân. Bạn chỉ có thể chạm vào chân đề, 
vật chất, chứ không thể chạm vào tục đế. Bạn không thể chạm một người đàn ông, một 
người đàn bà dưới dạng khái niệm, nhưng bạn có thể xúc chạm họ dưới dạng sự thật 
tuyệt đôi. 


Chúng ta không thể sờ vào những cái tên và những khái niệm, nhưng chúng ta có thể 
SỜ vào cái có thật của người đàn ông và cái có thật của người đàn bà. Chúng ta không 
thê sờ một cái tên hoặc một khái niệm. 


Thế trái chanh lá cam và chanh thì sao? Vị của trái chanh lá cam và trái chanh, nó chua 
chứ? Chanh lá cam và chanh đều chua. Vậy thì “chanh lá cam” và “chanh” là chân đế 
hay tục đế? Nó là khái niệm. Các bạn có thể nếm cái tên của “Kennedy”, bạn có thể 
liếm và để thấy vị của Kennedy ngọt hay chua ra sao không? Bạn có làm vậy được 
không? Không, vì vậy “chanh lá cam” và “chanh” chỉ là những cái tên. Trong bốn yếu tố 
phụ của sự thật tuyệt đối, vị là một trong số đó, và nó là thực. Chúng ta đặt ra những 
cái tên “chanh lá cam” và “chanh”, nhưng vị chua là thực. 


Khái niệm không có vị. Cái vị mà chúng ta cảm nhận được, vị chua, vị ngọt, vị đắng — 
tất cả những vị này — bất cứ vị nào mà chúng ta cảm nhận được là chân đế. “Chanh lá 
cam” và “chanh” chỉ là những cái tên chúng ta đặt do thói quen, nhưng sự thật tuyệt đối 


là vị. 


91 


Ớt, nó cay hay đắng? Cay. Ớt nó là chân đề hay tục đế? Ớt không thể cay, nhưng vị 
của ớt thì cay. Muối thì sao? Bạn có thể nếm mùi mặn từ muối (cái tên) không? Muối là 
chân đề hay tục đế? Vị là chân đế, tên là khái niệm. Muối là khái niệm nhưng vị mặn là 
sự thật tuyệt đối. 


Bạn không tìm được bất cứ vị nào trong tục đề. Vị - khi nào bạn nói đến nó- nghĩa là 
bạn đang ám chỉ đên một trong bôn nguyên tô phụ, và vị là một trong bôn sự thật tuyệt 
đôi. 


Chúng ta đang thấy gì tục đế hay chân đế? Nếu chúng ta thấy hình dáng và màu sắc, 
chúng ta thấy chân đế. Vì vậy, cái tên “Kennedy” mà các bạn vẫn gọi đó là tục đế, khái 
niệm. Bạn có thể nhìn thấy khái niệm Kennedy không? Không, khái niệm không thể 
nhìn thấy được, không thể sờ mó, không thể cảm nhận. Chỉ có chân đề có thể nhìn 
thấy, sờ mó hay cảm nhận được mà thôi. 


Chỉ có sự thật tuyệt đối là hiện hữu, nhưng chúng ta luôn luôn chỉ thấy khái niệm. Quan 
kiến sai lầm của chúng ta về sự nhận dạng cá nhân đã dẫn chúng ta đến việc nhận tục 
đề làm chân. 


Trong đời sống hàng ngày, do nhu cầu giao tiếp chúng ta phải cần đến ngôn ngữ. Thói 
quen của chúng ta là phân loại và khi chúng ta thấy một số vật dưới một sỐ hình dạng 
và màu sắc nào đó, chúng ta liền đưa ra những cái tên. Vì vậy, trong đời sống hàng 
ngày, do nhu cầu giao tiếp, chúng ta luôn sống trong thế giới của khái niệm. Chúng ta 
không thể đi ra và gọi từng người một là “tâm và thân”. Nó rất khó để có thể phân biệt 
người này người kia với nhau. Do nhu cầu giao tiếp chúng ta phải dùng các khái niệm 
này, nếu không rất khó để hiểu nhau. Do chúng ta sử dụng khái niệm, chúng ta trở nên 
lệ thuộc vào nó, và rồi chúng ta mù lòa về sự thật tuyệt đối. 


Bạn nhìn thấy một hình ảnh, bạn chỉ thấy hình ảnh, bạn không phân biệt đó là đàn ông 
hay đàn bà. Nếu bạn thấy đó là hình ảnh của một người đàn ông hoặc của một người 

đàn bà, bạn thấy khái niệm. Nhưng nếu bạn chỉ thấy hình ảnh mà thôi, không đặt tên, 

dán nhãn cho nó, đó gọi là chân để parama, hay là sự thật tuyệt đối. 


Trong đời sống hàng ngày, chúng ta phải dùng ngôn ngữ của khái niệm vì chúng ta 
không thể sống tách rời khỏi những khái niệm cho đến khi chúng ta kinh nghiệm được 
sự thật tuyệt đối của tâm và thân. Một khi bạn đã kinh nghiệm được, bạn nhìn mình và 
hiểu rằng “ Đây chỉ là tâm và thân”, và rồi bạn sẽ không còn sử dụng ngôn ngữ của khái 
niệm nữa nhiều nữa. Nhưng nếu bạn vẫn chưa tự thân kinh nghiệm được sự thật tuyệt 
đối này, khi bạn chưa thấy và chưa đạt đến trình độ đó, bạn vẫn sẽ sử dụng ngôn ngữ 
của khái niệm. 


Loại ngôn ngữ theo quy ước này sẽ còn đó, và tất cả chúng ta đều sử dụng loại khái 
niệm này để cho việc giao tiếp được thuận tiện. Khi sử dụng loại ngôn ngữ theo quy 
ước này, rất khó để có thể tự tách chúng ta ra thế giới của khái niệm, chỉ bằng sự thực 
tập, chúng mới có thể làm được việc này. 


92 


Trong khi chúng ta đang sống giữa đời thường, cho dẫu các bạn đã hoàn toàn giác 
ngộ, các bạn cũng phải gọi những người chung quanh bằng tên của họ. Mặc dầu các 
bạn đã có kinh nghiệm về tâm và thân, các bạn vẫn phải gọi mọi người bằng tên của 
họ. 


Khi chúng ta đang sống trong thế giới này, chúng ta không thể tự tách mình ra khỏi thế 
giới của sự thật chế định. Cho đến khi nào thân của chúng ta còn đây, chúng ta phải sử 
dụng các khái niệm bởi vì thế giới này hoạt động chẳng nhờ vào thứ gì khác ngoài khái 
niệm, tất cả các sự thật chế định, và chúng ta sử dụng chúng trong đời sống hàng 
ngày. Không ai có thể chạy trốn khỏi các khái niệm, ngay cả những bậc giác ngộ vẫn 
phải gọi người chung quanh bằng tên của họ. 


Một khi các bạn đã có kinh nghiệm về tâm và thân, một khi các bạn đã biết về sự thật 
tuyệt đối này, bạn sẽ không còn quá dính mắc vì bạn không còn có quan kiến sai lầm 
về thế giới này. Một khi bạn biết về sự thật tuyệt đối rằng bạn không phải là “tôi” hay 
“của tôi”, bạn biết rằng bạn chỉ là tâm và thân, và một khi bạn hiểu rõ được như vậy — 
kiến sẽ chuyển sang chánh kiến, bạn sẽ có chánh kiến trong sự nhận dạng cá nhân vì 


bạn biết rằng không có đàn ông, không có đàn bà, chỉ có danh và sắc, tâm và thân. 
Một khi bạn đã có chánh kiến, bạn sẽ không bao giờ phải tái sanh vào trong 4 cõi khổ, 
bôn cõi thập nhât trong tam giới, và đó là điêu hạnh phúc mà chúng ta đạt được khi có 
sự hiệu biêt vê tâm và thân. Kinh nghiệm về tâm và thân là con đường chắc chăn đề 
chúng ta tránh khỏi sự tái sanh vào bôn cõi khô. 

Với sự thực tập, các bạn có thể kinh nghiệm được sự thật tuyệt đối của danh - sắc, 
tâm - thân và một khi bạn hiệu răng tât cả chúng sanh hữu tình đều chỉ là hai tiên trình 
tâm và thân, có nghĩa là bạn đã loại bỏ được quan kiên sai lâm của mình và bạn sẽ 
thoát được sự tái sanh vào bôn cõi thập nhật trong tam giới. 

Theo: Blooming in the Desert 


Favourite teachings of the Wildflower Monk- Taungpula Kaba-Aye Sayadaw 
Phaya 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Pañña Dĩpa Tuệ Đăng 

Chú thích: 

[1] Theo lời dạy của Đức Phật, có 31 cõi trong tam giới và chúng ta có thể tái sanh vào 
một trong các cõi đó tùy theo nghiệp của mình tích lũy trong từng kiệp sông. 31 cõi gồm 
Dục giới có 6 cõi, Sắc giới có 16 cõi, Vô sắc giới có 4 cõi, cõi người và 4 cõi ác giới 

[2] Năm uẫn: Sắc uần, thọ uẩn, tưởng uần, hành uần và thức uần 


3] John F Kennedy (9 tháng 5 năm 1917 - 22 tháng 11 năm 1963): Tổng thống thứ 35 
của Hoa Kỳ 


93 


Chúng ta thực sự là ai 2 
Ajahn Sumedho 


Khi chúng ta suy niệm về Giáo pháp - lời dạy của Đức Phật, chúng ta khéo đặt câu hỏi 
cá tính hay tính cách thực sự là cái gì: Ý thức về một sự tách rời, một cái rất riêng của 
chính chúng ta, hay sự nhận thức về bản thân mình như là một con người khác với 
những người còn lại. 


Ngày nay con người đang bắt đầu hiểu biết về bản chất của ý thức ngày càng nhiều 
hơn, mặc dù đó là một kinh nghiệm mà chúng ta ai cũng có, nhưng có lẽ đê hiệu được 
nó thì vần còn rât ít. 


Các nhà khoa học nghiên cứu về ý thức, cố gắng tìm một cơ sở vật chất cụ thể cho 

nó. Nó ở trong não phải không? Nó là gì? ... Nhưng việc này cũng hoài công giống như 
cố gắng để tìm hiểu cái bản ngã thực sự của chúng ta là gì. Càng cố tìm hiểu chúng ta 
thực sự là ai, chúng ta dường như càng đi lòng vòng hoặc hệt như đuổi theo những cái 
bóng, chúng ta không thể nắm giữ điều gì được lâu, những gì chúng ta hiểu thoạt đến 
là biến mắt. 


Tuy nhiên, không phải là tự ngã — chúng ta là ai hoặc chúng ta là gì — là vấn đề. Đúng 
hơn là chính cái ảo tưởng quanh sự nhận thức về chúng ta là gì, việc tâm của chúng ta 
phải chịu sự nhào nặn để phù hợp theo những chuẩn mực nào đó sau khi chúng ta 
được sinh ra — đó mới là vấn đề. Khi chúng ta chào đời, đứa bé sơ sinh có ý thức 
nhưng nó không có cảm giác nó đang là một con người, cá tính- đây là thứ thầm nhuần 
vào trong chúng ta trong quá trình chúng ta lớn dần lên. Chúng ta tiếp nhận đủ loại 
quan kiến và giả định truyền trao cho chúng ta qua cha mẹ, đồng nghiệp, và xã hội mà 
chúng ta đang sống. Chúng ta đang được “cho ăn” bằng những thông tin, kiến thức đại 
loại như chúng ta là gì và chúng ta nên như thế nào. Vì vậy, sức mạnh của thiền tập là 
giúp chúng ta bắt đầu nhận ra bản chất thật sự của tâm khi nó chưa bị nhào nặn theo 
các chuẩn mực của sự nhận thức, nền văn hóa, tư tưởng hoặc các ký ức. 


Nếu chúng ta cố gắng để suy nghĩ về thiền tập là như thế này hoặc như thế kia, có 
nghĩa là chúng ta đang tạo ra một hình ảnh chúng ta đang cố gắng hành thiền, thay vì 
chỉ đơn giản tin vào kết quả của sự chú tâm trong chánh niệm, buông bỏ mọi mong 
muốn tìm kiếm hoặc nắm bắt điều gì. Khi nào chúng ta còn nghĩ về chính mình, chúng 
ta đang là một người — một ai đó - nhưng khi chúng ta buông bỏ suy nghĩ, đề tâm hoàn 
toàn trống rỗng thì sẽ không còn có ý thức về một con người, tuy lúc đó ý thức, sự nhạy 
cảm vẫn còn, nhưng chúng ta thấy mình không phải là một con người, không còn là 
một người đàn ông hoặc một người đàn bà, chỉ có cái biết về những gì đang xảy ra - 
cảm xúc như thế nào, tâm trạng ra sao, bầu không khí mà chúng ta đang trải nghiệm 
ngay trong khoảnh khắc này. Chúng ta có thể gọi đây là cái biết trực quan. Nó không 
chịu sự tác động của các điều kiện và không rập khuôn theo những suy nghĩ, ký ức hay 
theo cái biết thông thường của chúng ta []. 


94 


Một trong những vấn đề lớn trong thiền tập là chúng ta có thể quá coi trọng bản 

thân. Chúng ta có thể thấy mình là những người mộ đạo được sinh ra để dành cho 
những việc quan trọng, chẳng hạn như đề nhận ra chân lý. Chúng ta cảm thấy mình 
quan trọng, chúng ta cho mình không phải là những kẻ phù phiếm hoặc hạng người 
tầm thường, sông một cuộc đời xoàng xĩnh, chỉ lo đi mua sắm ở các siêu thị và xem 
truyền hình. Tất nhiên, sự nghiêm túc này cũng có lợi thế của nó, vì nó có thể khuyến 
khích chúng ta từ bỏ các hoạt động xuẫn ngốc để làm những việc nghiêm túc hơn. Tuy 
vậy, nó có thể dẫn đến sự kiêu ngạo và tự phụ: Cảm giác mình là một người giữ giới 
một cách nghiêm ngặt, hay là một người có mục tiêu vị tha, hoặc là một người đặc biệt 
hiếm có về một khía cạnh nào đó, đã xuất hiện trên hành tinh như một đắng Cứu thế 

.. Chúng tôi đã gặp những người như vậy, thỉnh thoàng họ đến thăm chúng tôi tại 
Amaravati, những nhân vật kỳ lạ này đến và tự tuyên bố mình chính là Đức Phật Di 
Lặc! 


Tự phụ, trạng thái kiêu ngạo này của con người chúng ta là một vấn đề đã có từ thuở 
ông Adam và bà Eve, hoặc có từ khi Lucifer ( quỷ Sa -tăng) bị ném ra khỏi thiên 
đàng. Đó là một loại tự hào có thể làm cho con người mắt đi mọi triển vọng, vì vậy 
chúng ta cần phải thấy rõ sự ngu xuân của sự tự ám ảnh này và nên coi nó (tự phụ) 
như là một trò hề. 


Sống trong tu viện, chúng ta có thể trở nên nghiêm túc hết mực trong việc giữ gìn giới 
đức trong sạch, tôn trọng kỷ luật cũng như sự cống hiến của chúng ta và v.v... Đối với 
một con người trần tục, dường như các nhà sư và các sư cô đang làm cho cuộc sống 
trở nên khó khăn hoặc phức tạp cho chính họ hoặc cho những người khác một cách 
không cần thiết. Nhưng xét về mặt tập tục của tôn giáo, chẳng hạn như của truyền 
thống Phật giáo Nguyên thủy, đặt trọng tâm vào giới luật, thiền tập, sự trong sạch của 
truyền thống, thì sự đánh giá ấy tuy thực nhưng không đúng, đúng nhưng không thực. 


Lần nọ, tôi đã đến gặp một vị thầy, vị này nói rằng chúng ta không cần có kỷ luật hoặc 
Giới luật: “Tát cả bạn phải làm là giữ chánh niệm. Chỉ Chánh Niệm thôi là đủ. " Vì vậy, 
tôi quay về và kể lại cho Ajahn Chah, và ngài nói: "Thực nhưng không đúng, đúng 
nhưng không thực!" Bởi vì, thực vậy, cuối cùng chúng ta sẽ không cần đến những 
nguyên tắc, luật lệ chỉ cần giữ chánh niệm là đủ. Nhưng hầu hết chúng ta không một ai 
có thể bắt đầu từ kinh nghiệm giác ngộ, vì vậy, chúng ta ít nhiều phải sử dụng các 
phương tiện thích hợp để giúp ta quán chiếu và phát triển chánh niệm. Vì vậy, các kỹ 
thuật thiền tập, giới luật và v.v... là các công cụ cân thiết để giúp chúng ta quán chiếu 
và phát triển chánh niệm. 


Cuộc sống tôn giáo là một cuộc sống của sự từ bỏ. Chúng ta đang từ khước, từ bỏ, 
buông bỏ mọi sự. Đối với một cái tâm thế tục, nghe có vẻ như chúng ta đang giũ bỏ 
một thứ gì đó, hoặc đang lên án thế giới của dục lạc, thế giới của những niềm vui và vẻ 
đẹp mà chúng ta có thể đã kinh nghiệm qua khi chúng ta còn là những con người bình 
thường. Từ bỏ nó, bởi vì chúng ta nhìn thấy nó là bắt thiện hay sai. Nhưng từ bỏ không 
phải là sự chỉ trích về mặt luân lý để chống lại bắt CỨ điều gì. Thay vào đó, nó là một sự 
thoát ra khỏi sự phức tạp đang làm cho cuộc sống rối rắm, để tiến đến sự đơn giản 
tuyệt đối của chánh niệm thuần khiết trong khoảnh khắc hiện tại, bởi vì giác ngộ là ở 


95 


đây và bây giờ, Chân lý là bây giờ. Sẽ không có bất cứ ai có thể trở thành một thứ gì 
đó, sẽ có không có bất cứ ai được sinh ra hoặc ai đó sẽ chết đi - chỉ có hiện tại vĩnh 
hằng. Sự tỉnh giác này là những gì chúng ta có thể có được khi chúng ta không còn 
dính mắc vào những hình tướng bên ngoài hoặc các xu hướng hình thành theo thói 
quen của chúng ta, để sẵn sàng cho một sự quán chiếu đơn giản vào trong từng 
khoảnh khắc hiện tại. 


Nay chúng ta nói như vậy và chúng ta có thể hiểu được điều chúng ta nói vì nó nghe có 
vẻ khá đơn giản. Tuy nhiên, tâm của chúng ta có xu hướng làm cho sự việc trở thành 
vấn đề. Chúng ta không có đủ đức tin, niệm tin , hay sự sản sàng để buông bỏ mọi thứ 
chỉ để cho khoảnh khắc hiện tại này. Vì vậy, lời tuyên bố: “giác ngộ hiện tiên” có thễ tạo 
ra một cảm giác không chắc chắn hoặc sự hoang mang. Có nhiều ý kiến khác nhau về 
sự giác ngộ: ngay tức khắc hoặc từ từ. Một sô có thể nói: "Giác ngộ ngay tức khắc”, 
trong khi những người khác nói rằng việc đó phải thực hiện dần dần, từng bước một, 
kiếp này sang kiếp khác. Cả hai ý kiến này đều thực nhưng không đúng, đúng nhưng 
không thực. Chúng là những cách khác nhau của sự quán chiếu và suy niệm trên kinh 
nghiệm của chúng ta đối với khoảnh khắc hiện tại. Ý tưởng giải thoát ngay tức thời rất 
hấp dẫn đối với những đầu óc hiện đại: Chỉ một viên LSD (loại ma túy mạnh, gây ra ảo 
giác) và chúng ta ở đó- không cần phải đi qua sự huấn luyện trong tu viện hoặc phải từ 
bỏ bất cứ một thứ gì; giải thoát ngay tức thời! 


Nhưng chúng ta phải nhận ra những hạn chế của cái tâm suy nghĩ. Những khái niệm 
này — (giác ngộ) ngay tức khắc và (giác ngộ) từ từ chỉ là những cách quán chiếu, chúng 
không phải là thái độ của chúng ta. Lấy chính từ 'giác ngộ' để làm ví dụ: Có thể chúng 
ta thấy nó như là một kinh nghiệm hoàn toàn tuyệt vời mà chúng ta có được một cách 
trọn vẹn từ ánh sáng chánh niệm, chúng ta hoàn toàn được chuyển đổi từ một kẻ ích 
kỷ, dối trá thành một con người trí tuệ hoàn hảo — chúng ta thấy nó như một cái gì đó 
rất tuyệt vời và vĩ đại. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không thể 
đạt đến một trình độ cao như vậy, bởi vì chúng ta nhìn nhân cách của chúng ta bằng 
con mắt rất tiêu cực. Chúng ta có xu hướng coi trọng những sai trái, lỗi làm, điểm yếu, 
những thói quen xấu của chúng ta, đây là những thứ được xem như các chướng ngại 
đối với kinh nghiệm giác ngộ. Bạn không nên tin cậy vào những suy nghĩ như vậy, 
không nên có thái độ như vậy. Vì vậy, tôi thường nói với mọi người: “Dù bạn nghĩ rằng 
bạn đang là gì, bạn không phải là những gì bạn đang nghĩ!" 


Mục đích của thiền Phật giáo là để gỡ bỏ những chuẩn mực làm điều kiện cho tâm, 
điều này không có nghĩa là chối bỏ, hoặc giũ sạch hoặc xét đoán chúng. Chỉ có nghĩa là 
không tin vào những chuẩn mực này và không theo chúng nữa, thay vào đó chúng ta 
lắng nghe chúng như Pháp- những đối tượng của tâm, chúng sinh khởi và hoại diệt - 
Với thái độ tinh cần tỉnh giác, chúng ta học để tin cậy vào việc làm một người lắng 

nghe, người quan sát, hơn làm một kẻ đang cố gắng hành thiền để có được một loại 
kết quả nào đó. 


Khi chúng ta đặt nặng tính cách của chúng ta, chúng ta sẽ tạo ra vấn đè, bởi vì mỗi 


người chúng ta có những phẩm chất cá nhân khác nhau. Chúng ta có những vấn đề 
phổ biến của con người: Tuổi già, bệnh, chết, đàn ông có những một số vấn đề chung 


96 


nào đó, phụ nữ có một số vấn đề chung nào đó. Nhưng cũng có những thái độ, kỳ vọng 
và giả định về mặt văn hóa nào đó làm khuôn mâu cho sự phát triển của tâm, và thắm 
nhuằn sâu vào trong mỗi chúng ta sau khi chúng ta sinh ra. 


Thông qua chánh niệm, chúng ta có thể có được vượt lên trên những khuôn mẫu này 
để có được một tâm thức thuần khiết không bị nhào nặn, rập khuôn theo các chuẩn 
mực, giống như một cái phông nền, một sự trống không, một tờ giấy trắng trên đó các 
chữ sẽ được viết lên. Những nhận thức của chúng ta sinh khởi và hoại diệt trên tờ giấy 
trắng ấy, trên cái trống không ấy. Vì vậy, hãy quán chiếu điều này. Khi chúng ta bắt đầu 
lắng nghe và nhìn nhiều hơn, thay vì chỉ cỗ găng để đạt được một số trạng thái tâm 
định như chúng ta đã đọc về chúng trong sách; khi chúng ta thư giãn, và nhìn, và lắng 
nghe, khả năng kinh nghiệm được sự trống không ấy của chúng ta lớn hơn rất nhiều. 


Chúng ta sử dụng những từ như buông bỏ và từ bỏ, những từ này nghe có vẻ nặng nề 
đối với tâm của những con người thế tục, nhưng nó không phải là một hành động nặng 
nề của sự hủy diệt hay tiêu hủy. Thay vào đó, nó là một sự sẵn sàng để buông bỏ mọi 
thứ, mọi thứ như thế nào để như thế ấy, để cho chúng chấm dứt - không nắm giữ hoặc 
đồng hóa chúng với bất cứ điều gì, chỉ tin vào trạng thái thuần khiết của sự tinh cần tỉnh 
giác trong khoảnh khắc hiện tại. 


Một trong những ảo tưởng lớn của chúng ta có liên quan đến thiền tập đó là nó là cái 
mà tôi đang làm, tôi phải làm. Chúng ta theo các hướng dẫn với ý tưởng rằng chúng ta 
sẽ đạt được các trình độ khác nhau về mặt nhận thức, giống như nhận được một bằng 
đại học. Thật thú vị khi thấy một số người phương Tây đã trở thành các tu sĩ theo 
truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, những vị này có thể rất thông minh và có học vị 
cao, nhưng bởi vì cái cách mà tâm trí của họ đã bị điều kiện hóa, họ luôn có xu hướng 
giải thích đời sống thánh thiện dưới dạng thành tựu cá nhân - trở thành ai đó đặc biệt, 
mặc dù nguyên tắc trong truyền thống tu viện của chúng tôi cắm chúng tôi đi loanh 
quanh và công bố thành tựu của mình. 


Ở Thái Lan, mọi người đều nói rằng Ajahn Chah là một vị A-la -hán - mặc dù ngài 
không bao giờ nói như vậy. Rồi người ta thấy ngài hút một điếu thuốc, và họ nghĩ rằng, 
"Bậc Thánh A-la-hán không hút thuốc, ngài không thể là một bậc A-la-hán!" Một cái 
tâm đã bị điều kiện hóa có xu hướng giữ một ý tưởng cứng nhắc về vị A-la -hán rằng vị 
ấy phải tuyệt đối, hoàn toàn thánh thiện, tốt, đàng hoàng, không làm bất cứ việc gì thô 
lậu, nhưng phải luôn luôn hoàn hảo trong cách nói và cách sông. Chúng ta muốn họ 
hoàn hảo theo quan niệm của chúng ta, vì vậy khi chúng ta thấy bắt kỳ một khiếm 
khuyết nào ở họ, chúng ta đâm ra chỉ trích, thất vọng, vỡ mộng và nghi ngờ về họ. 


Nhưng đây là một chức năng của tâm chúng ta. Chúng ta đang tạo ra các vị A-la-hán 
của chính chúng ta, và do đó bất cứ điều gì chúng ta tạo ra trong tâm trí của chúng ta 
có thể dễ dàng trở nên trái ngược với thực tế. Vì vậy những gì chúng ta có thể làm là 
quan sát toàn bộ tiến trình hình thành ý nghĩ này trong chính tâm của chúng ta - sự 
sáng tạo của chúng ta về một con người lý tưởng, một vị thầy lý tưởng cụ thể là như 
thế nào. Chúng ta bắt đầu xem xét do đâu mà đó chỉ là một sự lý tưởng. Các lý tưởng 
hoàn hảo luôn luôn giống nhau, giống như một hình ảnh làm bằng đá cẩm thạch. Nếu, 


97 


nói, một vị thầy làm một điều gì đó là hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta cho là 
nên làm, ngược với những gì chúng ta tưởng tượng về một con người hoàn hảo, có thể 
chúng ta sẽ cảm thấy khá buồn bã hay thất vọng. Vì vậy, chúng ta có thể thấy mình 
phải đối phó với cảm giác tiêu cực này theo một cách nào đó , để biện minh cho nó: 
"Ông áy có thê hành xử như thế bởi vì ông ấy là một bậc giác ngộ". Chúng ta sẵn sàng 
bỏ qua cách cư xử thô hoặc xấu, hoặc tồi tệ hơn vậy vì chúng ta không cho phép nghỉ 
ngờ phát sinh trong tâm trí của chúng ta về con người đó. Hoặc, ở một cực đoan khác, 
chúng ta nghĩ rằng: “Đó là một người xắu, con người đó chẳng thể nào giác ngộ 

được.” Chúng ta bác bỏ chúng. 


Nhưng nếu chúng ta tiếp tục quan sát vấn đề dưới ánh sáng của chánh niệm, chúng ta 
thấy rằng việc đưa ra một chuẩn mức đạo đức đề phân loại người khác hoặc với vị thầy 
của mình thực ra không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Đánh giá họ tốt hay xấu không 
phải là việc của chúng ta, và chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm. Với thực hành chánh niệm, 
những gì chúng ta luôn có thể làm là lắng nghe và nhận biết rõ cái tâm chịu tác động 
bởi các điều kiện của mình đang phản ứng với bất cứ điều gì mà chúng ta đang trải 
qua. 


Năm giới cung cấp một chuẩn mực đạo đức cho việc thiết lập chánh niệm. Chúng ta có 
thể sử dụng chúng như là các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc chỉ đạo cho hành động và lời 
nói của chúng ta. Chúng sẽ giúp chúng ta giữ chánh niệm. Trong khi đó, ý tưởng muốn 
được tự do và làm bắt cứ điều gì chúng ta muốn, cho tới khi nào chúng ta còn giữ 
chánh niệm, chỉ là một sự lý tưởng, phải vậy không? Đây cũng là một vấn đề ' 'đúng 
nhưng không thực”: nó đúng nhưng không nhất thiết lúc nào cũng phải thực. Nếu 
chúng ta hiểu được tinh thần như vậy, chúng ta có thể sẽ không còn vướng mắc bất cứ 
điều gì. 


Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ rằng một người có thể rất chánh niệm trong khi cướp một 
ngân hàng hoặc thực hiện các vụ giết người hoàn hảo! Gọi là chánh niệm thì thực 
nhưng không đúng, đúng nhưng không thực vì những hành động này không được xây 
dựng trên một chuẩn mực đạo đức nào , nó chỉ là sự chú tâm của một động vật đang 
có nguy cơ bị bắt. Tình huống đó đòi hỏi nó phải thật chú tâm, cảnh giác và tỉnh táo. 


Điều này cũng thực trong tình huống chúng ta đang ở kề cận với cái chết - như khi leo 
núi. Chúng ta quên chính chúng ta và các vấn đề của chúng ta, chúng ta thực hành 
chánh niệm đúng bài bản một cách tự động, ngay trong khoảnh khắc này. Có một niềm 
hưng phần trong trạng thái tâm đó bởi vì chúng ta đang ở xa khỏi sự và ảm đạm và 
xám xịt của cuộc sống hàng ngày. Nhận thức của chúng ta trở nên rất tập trung và 
chúng ta có định tâm. Nhưng chúng ta không phải lúc nào cũng sống một cuộc sống 
cận kề với cái chết. Hầu hết cuộc sống của chúng ta không có gì đặc biệt thú vị. Nó chỉ 
như vậy và như vậy thôi. Chúng ta làm những việc bình thường. Chúng ta ăn , chúng ta 
tắm, chúng ta mặc quần áo, cởi quần áo, chúng ta phải nâu ăn, rửa chén, hút bụi. các 
tắm thảm, rửa xe, cho mèo ăn, đi làm, và phải sống hòa thuận với người phối ngẫu và 


98 


con cái của chúng ta, với đồng nghiệp của chúng ta. Vào một ngày đặc biệt như một kỳ 
nghỉ, chúng ta có thê làm một cái gì đó thú vị như leo các tảng đá. 


Thiền không phải là một kinh nghiệm cực đoan, không phải một thứ gì thực sự nguy 
hiểm, buộc chúng ta phải cẩn trọng. Chúng ta thường hành thiền ở những nơi an 

toàn. Chúng ta ngồi, đứng, đi bộ hoặc nằm xuống, và chúng ta quan sát thân ta đang 
thở. Mục đích đơn giản là chỉ để quan sát các xu hướng được hình thành từ thói quen 
của chúng ta như là những đối tượng sinh khởi và hoại diệt. Trong trạng thái này, 
những nỗi sợ hãi và cảm xúc bị đè nén có thể trồi (từ vô thức) lên bề mặt ý thức, nhưng 
thay vì bỏ qua và làm một cái gì đó khiến chúng ta mắt tập trung đề cố tình lãng tránh 
chúng, chúng ta bắt đầu nhận biết chúng. Chúng ta càng ngày càng sẵn sàng nhận biết 
những gì chúng ta không thích hoặc không muôn nhận biết, và qua sự sẵn sàng để 
nhận biết chúng đó, chúng ta buông bỏ chúng. Chúng ta từ bỏ chúng, không đàn áp 
chúng, nhưng để yên chúng. 


Tính cách, ý thức về bản thân mình, những nỗi sợ hãi và mong muốn của tâm, chúng là 
chúng, chúng ta không cố gắng để xua đuổi hoặc gia thêm vào, hoặc tạo ra những vấn 
đề hoặc những khó khăn chung quanh chúng. Chúng ta sẵn sàng để cho chúng là 
chúng. Chúng tạo cảm giác như thế này, chúng có phẩm chất này, chúng sinh khởi và 
hoại diệt. Trong sự ngừng lại đó, chúng ta nhận thức rõ có sự an vui, hạnh phúc -hay 
sự an bình của sự hiện hữu - và không có một cái ngã trong đó. Mọi người đều có 
những tiềm năng đó, cái khả năng nhận thức được điều này. Chúng tôi mô tả nó đó là 
sự nhìn thấy Pháp - quy luật của vạn vật , còn việc chúng ta có trở thành bất cứ cái gì 
cũng chẳng quan trọng gì cả. 


Đôi khi trong thiền tập chúng ta kinh nghiệm một khoảnh khắc, hoặc một vài khoảnh 
khắc, hoàn toàn định tĩnh và an bình trong tâm, và chúng ta nghĩ rằng, "Tôi muốn nó” 
nhưng dĩ nhiên nó sẽ đi! Ngày hôm sau, khi chúng ta hành thiền , chúng ta cố gắng để 
có lại cái kinh nghiệm đó - nhưng chúng ta không thể, bởi vì chúng tôi đang cố gắng để 
có được một cái gì đó chúng ta nhớ, thay vì tin và để cho mọi thứ rơi rớt đi theo bản 
chất thật sự của chúng. Hành thiền không có nghĩa là chúng ta phải là một cái gì đó, 
hoặc trở nên bắt cứ một cái gì đó. Vì vậy, sau đó, khi không có cái áp lực đó, khi tâm ta 
không còn chịu sự ép buộc, chúng ta có thể học hỏi từ chính cuộc sống, Chân lý sẽ 
hiển bày ra cho chúng ta. 


Chú thích: 


Cái biết trực quan: Hay biết đối tượng y như chúng thực là, thấy sao biết vậy, không 
khen, không chê, không phê phán, không để khái niệm xen vào. Với nhận thức này, khi 
ta quan sát đối tượng, chúng tượng không bị bóp méo bởi quan kiến hình thành theo 
thói quen của chúng ta theo những chuẩn mực đạo đức, luân lý, giáo dục, xã hội... Đây 
là cái hay biết y như thực có được qua quá trình thực hành chánh niệm. 


Hay biết bình thường: Hay biết theo thói quen đối đãi khen, chê, phê phán của tâm 


chúng ta khi mắt vừa gặp cảnh, tai nghe đối tượng, thân xúc chạm, lưỡi nếm vị... Với 
nhận thức này, đôi tượng đã bị bóp méo theo quan kiên cá nhân do tâm đã bị “lập trình” 


99 


theo các chuẩn mực đúng, sai, tốt xấu ... hấp thu từ truyền thống giáo dục trong gia 
đình, học đường, nên văn hóa xã hội... Với nhận thức này, chúng ta không thê nhìn sự 
vật y chúng thực là. (ND) 


Theo: Who we really are^2 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supañña Thiện Trí 


Bí mật của hơi thở 
Bhante Henepola Gunaratana 


Tối nay, tôi sẽ trình bày về một sự việc rất đơn giản và thực tế, và tuy vậy rất ít người 
quan tâm đên nó. Tôi muôn nói vê sự bí mật của hơi thở, vê sự thật ân mình trong hơi 
thở. 


Mặc dù chúng ta thở suốt cả đời mình, chẳng mấy ai trong số chúng ta quan tâm nhiều 
đên hơi thở, đê có thê khám phá sự thật mà hơi thở có thê hiên lộ ra. 


Chúng ta thường nói đến sự quan trọng của việc chú tâm đến hơi thở trong thiền tập. 
Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ hiểu được điều gì? Đầu tiên chúng ta có thể 
nhận thấy rằng hơi thở luôn đến và đi. Kế tiếp, chúng ta có thể nhận thấy rằng đôi khi 
hơi thở thay đổi, chẳng hạn như ngắn, dài, nông, hoặc sâu. Trừ những điều đó ra, ít ai 
trong sô chúng ta đi sâu vào sự hiểu biết hay quan sát hơi thở một cách chỉ tiết. Tối nay 
tôi muốn có một cái nhìn sâu hơn để lưu ý một vài điều mà có thể trước đây chúng ta 
đã bỏ qua, không quan tâm tới. Chúng ta có thể đã quán chiếu những khía cạnh sâu 
hơn của hơi thở, nhưng chúng ta không thấy được những điều này do chúng ta đã 
không chú ý đến chúng. Đức Phật dạy, “ Tắt cả mọi hiện tượng chỉ hiện hữu với chúng 
ta chỉ khi ta quan tâm, lưu ý đến chúng... Chú ý sẽ làm hiển lộ những bí ẫn chưa được 
phơi bày”. 


Sự thật trọn vẹn 


Tôi tin rằng chúng ta có thể tìm thấy sự thật trọn vẹn của khổ trong hơi thở. Cho dẫu 
các bạn không thực tập gì khác, quan sát hơi thở tự thân nó cũng đủ làm cho các bạn 
nhận rõ được bản chất của khổ. Các bạn có thể hỏi: “Làm sao được ? Làm sao có thể 
thấy được khỗ chỉ qua một việc đơn giản và tự động như thở được chứ?” 


Chúng ta hãy nhìn sâu hơn. Đề bắt đầu, tôi muốn các bạn ngừng thở trong 10 phút! Tôi 
nghĩ răng không một ai có thể làm được điều đó. Tôi muốn lưu ý các bạn, chúng ta hãy 
cùng xem xét tiến trình thở một cách chỉ tiết hơn. 


Khi các bạn thở vào và thở ra, đơn giản chỉ cần chú tâm hoàn toàn vào hơi thở. Các 
bạn có nhận thấy rằng khi thở vào các bạn đang kinh nghiệm một sự thỏa mãn - một sự 
thỏa mãn rất vi tế chăng? Việc gì đang xảy ra? Nếu phổi không có không khí, chúng ta 
sẽ trở nên bồn chồn, lo lắng. Thông điệp bồn chồn, lo lắng này sẽ đi đến não. Các dây 


100 


thần kinh đối giao cảm ngay lập tức gửi thông điệp đến phổi yêu cầu chúng kéo không 
khí vào càng sớm càng tôi. 


Nhưng tại sao sự bồn chồn, lo lắng này lại xuất hiện? Bởi vì chúng ta có một khát khao 
mạnh mẽ được sống. Sự khát khao đó không nằm tại một chỗ nào đó cố định trong não 
hoặc trong thân thể của chúng ta, mà nó lan tỏa và thấm vào toàn thân và tâm của 
chúng ta. Mọi tế bào trong cơ thể chúng ta đều sở hữu sự khao khát này. Mọi tế bào 
đều khao khát được sống, và chúng hợp tác với nhau để gửi thông điệp này đến ¡phổi 
và não, bởi vì mọi tế bào đều cần đến dưỡng khí. Khi dưỡng khí không còn có sẵn, các 
tế bào trở nên bị quấy động. Sự quấy động này được truyền đến não và sau đó đến 
phổi: Hãy thở đi! 


Vì vậy các bạn có thể thấy rằng sự khao khát này đã được xây dựng bên trong tự thân 
của chúng ta. Ngay vào thời điểm vừa được sinh ra, chúng ta đã có sự khao khát này. 
Khi chúng ta nhìn một đứa trẻ sơ sinh, có thể chúng ta thường hay nói, “ Nhìn đứa bé 
dễ thương này. Thật ngây thơ làm sao!” Mặc dù chúng quả là ngây thơ, song trong 
chúng cũng đã có rất nhiều tham ái. Chúng không thể diễn tả sự tham ái này bằng lời, 
nhưng tiếng khóc của chúng làm được việc này, và lôi kéo sự chú ý của mọi người. 
Mặc dù đứa bé sơ sinh không có kế hoạch để tham, nhưng khi nó cảm thấy có một nhu 
cầu nào đó, đói chẳng hạn, ham muốn sinh khởi. Ngay cả trong những đứa bé sơ sinh 
nhỏ xíu, cơ thể của chúng có hàng tỷ tỷ tế bào, và tất cả những tế bào này đều muốn 
được cho ăn. Chúng ta được sinh ra với sự khao khát này, với sự ham muốn này. Đó là 
lý do tại sao Đức Phật dạy,” Hiện hữu là khổ. Sinh ra là khổ”. 


Vì vậy ngay cả việc thở của chúng ta có thể thấy là nó bị lệ thuộc vào sự ham muốn 
được sống và bị lòng tham muốn này dẫn dắt- hết sức vi tế. Vì vậy khi chúng ta thở 
vào, chúng ta đáp ứng được sự khát khao vi tế này. Nó hầu như là một sự khát khao từ 
trong vô thức. Trái lại, nếu các bạn không thở, có thể chỉ trong hai phút thôi, các bạn sẽ 
thấy bối rối, lo lắng và ngay cả sợ nữa. Rồi sau đó bạn sẽ cảm thấy lo lắng, một sự lo 
lắng có ý thức. Sự lo âu này — cho dẫu là vô thức hay có ý thức đều là dukkha. Nó là 
khô. 


Cái khổ vi tế 


Khổ có nhiều mức độ khác nhau. Sự lo lắng một cách vô thức về việc thở là một mức 
độ hết sức vi tế của khổ. Chúng ta không luôn luôn kinh nghiệm những nỗi khổ lớn, 
chẳng hạn như đau ốm, bệnh tật, để có thể hiểu nó. Nhưng mỗi chúng ta có thể kinh 
nghiệm sự lo âu vi tế liên quan đến việc thở của chúng ta. Khi chúng ta thở vào, sự lo 
âu đó biến mất. Sau đó chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự thỏa mãn và thoải mái trong 
một chừng mực nào đó, cùng với cảm giác an toàn và ngay cả một lượng hạnh phúc 
nào đó đi kèm theo. Không phải một lượng lớn hạnh phúc, nhưng chúng ta cảm thấy 
một có một chút thỏa mãn, tỷ lệ thuận với mức độ lo âu vi tế mà chúng ta đã cảm nhận 
một cách vô thức, trước khi thở vào. 


Sau đó, sau khi chúng ta đã thở vào trong chánh niệm, chúng ta thấy rằng, khi phổi đã 
đây dưỡng khí, điều này đã tạo cho chúng ta sự thỏa mãn, bây giờ lại đem đên sự 


101 


không thỏa mãn cho chúng ta. Tại sao vậy nhỉ? Khi phổi đã đầy không khí, chúng ta 
không thê nín thở lâu , ngay cả chỉ trong một phút, tôi đa là hai phút. Khi chúng ta nín 
thở, chúng ta cảm thây một áp lực khó chịu trong phôi của chúng ta. 


Chuyện gì xảy ra bên trong? Khi không khí đi vào trong phổi của chúng ta, các tế bào 
máu hấp thụ oxy. Chúng đi khắp hệ thống cơ thể để đồi khí cacbonic lấy oxy. Bây giờ 
khí cacbonic lại đầy trong phổi của chúng ta và chúng ta cần không khí trong lành. Phối 
của chúng ta không thể giữ thứ khí bây giờ hóa ra đã trở nên cũ này lâu, nó gửi một 
thông điệp tới não và não phát ra một thông điệp tương ứng ,” Đầy nó ra! Đầy nó ra” 


Vì vậy, cùng một hơi thở đã từng đem lại cho chúng ta niềm vui sướng, chỉ trong 
khoảnh khắc kế tiếp nó lại đem đến cho chúng ta một áp lực khó chịu. Đó cũng là khổ. 
Đó là sự bất toại nguyện. Khi chúng ta thở, chúng ta có được sự toại nguyện. Nhưng 
hơi thở đó tự thân nó rồi cũng trở nên cũ và vì vậy nó phải chết. Mỗi khoảnh khắc của 
mọi sự hiện hữu đem lại một khoảnh khắc mới, khiến cho cái khoảnh khắc trước trở 
nên cũ và suy tàn. Việc này xảy ra cho cơ thể của chúng ta, cho các tế bào của chúng 
ta, và ngay cả cho hơi thở của chúng ta. Vì vậy, chúng ta kinh nghiệm sự thỏa mãn rồi 
lại không thỏa mãn khi chúng ta thở vào và thở ra, bởi vì chúng ta có tham ái. Cội rễ 
của sự ham muốn này không nằm ở trong não của chúng ta, nhưng trong mỗi tế bào 
của cơ thể chúng ta. Chính ham muốn đó khiến chúng ta đưa không khí vào, chính 
ham muốn đó buộc chúng ta phải đây không khí ra. Chính ham muốn đó làm cho chúng 
ta sung sướng; chính ham muôn đó làm cho chúng ta buồn. Vì vậy ngay chính trong 
ham muốn tự thân nó cũng có một khoảnh khắc của buồn bã và sung sướng. 


Cái chết với từng hơi thở 


Khi chúng ta chú tâm đến hơi thở một cách chánh niệm, chúng ta sẽ khám phá ra một 
số sự thật. Sự thật thứ nhất là chúng ta luôn có tham ái. Sự thật thứ hai là luôn có sự 
bất toại nguyện. Và còn một sự thật khác nữa mà chúng ta gọi là sự hóa già. Cái tên 
khác của nó là anicca, vô thường. Do vô thường, những cảm giác sung sướng hoặc 
buồn bã sinh khởi. Chính vì vô thường mà chúng ta có sự khao khát thở vào và thở ra. 
Đầu tiên, chúng ta thở vào, và vì hơi thở là vô thường nên chúng ta phải thở lại. Bản 
chất của vô thường là buộc thứ gì đó phải lập lại. Khi một cái gì sinh khởi, nó không tồn 
tại lâu dài, nó hoại diệt và chúng ta phải lập lại nó mãi hoài. 


Khi chúng ta quan sát hơi thở một cách chánh niệm, chúng ta rồi sẽ hiểu ra rằng không 
có thứ gì trong đời mà ta chỉ làm một lần. Vô thường khiến cho mọi vật lập đi lập lại bất 
tận. Nhưng các bạn có thể đặt câu hỏi: ” Vậy còn sanh thì sao? Chết thì sao?”. Sự thật 
là sanh ra không xảy ra cho chúng ta chỉ một lần. Chết cũng không xảy ra chỉ một lần. 
Chúng ta có thể nhận thấy điều này ngay cả khi chúng ta quan sát chúng ta đang thở. 
Sanh xảy ra mỗi khi chúng ta thở vào. Chết xảy ra mỗi khi chúng ta thở ra. 


Chúng ta có thể kinh nghiệm ba loại chết. Cái chết đầu tiên được gọi là “ chết trong 
từng khoảnh khắc”. Loại chết này xảy ra cho hơi thở. Chết trong từng khoảnh khắc 
cũng xảy ra cho các tế bào ở trong cơ thể của chúng ta. Mỗi tế bào kinh qua cái chết 
trong từng khoảnh khắc và sinh ra trong từng khoảnh khắc. 


102 


Loại chết thứ hai là cái chết thông thường. Hiểu được bí mật về sự thật của việc chúng 
ta thở và kinh nghiệm cái chết trong từng khoảnh khắc của hơi thở giúp chúng ta đối 
mặt với cái chết thông thường. Khi chúng ta nhìn một cái gì đó thật sâu sắc (trong 
trường hợp này là hơi thở), chúng ta nhận thấy rằng mọi khoảnh khắc nó đang thay đổi. 
Chẳng có gì ở đó để cho chúng ta phải bám níu. Mọi sự đang thay đổi. Khi chúng ta 
thấy được sự thật này, chúng ta sẽ hiểu được rằng cái chết thông thường cũng chẳng 
có gì khác các chết trong từng khoảnh khắc tạm thời này. Khi chúng ta thở vào, chúng 
ta thực sự không biết chúng ta có chết vào khoảnh khắc đó không. Tương tự, khi chúng 
ta thở ra, chúng ta có thể không thở vào lại được nữa. Cái chết trong từng khoảnh khắc 
là hết sức tự nhiên, quá thực, quá nhanh - nó đang xảy ra cho chúng ta trong mọi lúc. 
Nếu chúng ta quan tâm đến điều này, và chúng ta hiểu được sự thực về nó, khi cái chết 
thông thường đến gần, chúng ta sẽ không còn sợ hãi. 


Cái chết thông thường chỉ đơn giản là sự đi theo một cái chết thông thường khác. Dĩ 
nhiên, mục tiêu tối thượng của chúng ta là sẽ không bao giờ tái sanh. Thay vào đó, 
chúng ta tìm đến một cái chết vĩnh viễn, một loại chết thứ ba. Cuối cùng thì chúng ta 
tìm con đường để đưa sự lập đi lập lại của cái chết trong từng khoảnh khắc và cái chết 
thông thường đến sự kết thúc. Lòng khao khát, tham ái, và ham muốn phải chấm dứt. 
Cho đến khi nào mà chúng ta vẫn còn cảm thấy ham muốn, cho dẫu chúng ta làm một 
việc gì đó thiện hay bất thiện, sự bất toại nguyện và khổ sẽ xuất hiện và cái chết trong 
từng khoảnh khắc lại tái xuất hiện. 


Vì vậy chúng ta có thê thấy rằng trong tiến trình thở có những bài học để chúng ta có 
thê học hỏi. Có hai điêm chính tôi muôn nhân mạnh là có sự ham muôn và vì vậy có 
khô gây ra bởi sự ham muôn này. 


Chấm dứt khổ 


Chúng ta có thể thấy sự chấm dứt khổ, và sự chấm dứt nguyên nhân của khổ qua tiến 
trình thở. Chúng ta thấy nó khi chúng ta quan sát một cách chánh niệm sự sinh khởi 
của sự ham muốn được thở vào — và chúng ta chỉ việc để cho hơi thở tự nhiên đi vào 
mà không có sự ham muốn. Đôi lúc, người ta nghĩ rằng họ không thể tránh được sự 
ham muôn, họ nói rằng: “ Nhưng tôi phải thở sâu. Tôi phải kiểm soát hơi thở của tôi. Đó 
là một sự ham muốn tự nhiên”. Điều đó không thật. Khi chúng ta đơn thuần chỉ để cho 
hơi thở đi vào và đi ra, chúng ta có thể quan sát nó với sự không dính mắc, không ham 
muốn, không khao khát một điều gì. Khi chúng ta đơn thuần quan sát hơi thở ra vào 
một cách tự nhiên, chúng ta có thể kinh nghiệm một sự thỏa mãn, toại nguyện lâu dài. 


Không có ham muốn là sự an vui thực sự. Không khao khát điều gì, ngay cả điều nhỏ 
nhặt nhất, là kinh nghiệm được sự an vui. An vui thật sự là sự chấm dứt tất cả 
sankharas (hành uân — những cái tồn tại phụ thuộc vào những cái khác). Hơi thở tự 
thân nó là một hành uẫn. Việc ngưng lại của hành uần này (không nắm giữ nữa) là sự 
an vui. Tất cả tham ái đều được từ bỏ. Khi chúng ta thở vào và ra, nếu chúng ta cảm 
thấy một sự ham muốn, khao khát, chúng ta từ bỏ nó. 


103 


Bên dưới bề mặt nổi của một cảm thọ dễ chịu là xu hướng tham ái. Bên dưới bề mặt 
một nổi của cảm thọ khó chịu là xu hướng của sự xua đuôi, chán ghét hay sân hận. 
Bên dưới bề mặt nổi của một cảm thọ trung tính là xu hướng lẫn lộn (si). Dĩ nhiên, 
không phải tất cả những cảm thọ dễ chịu đều có xu hướng tham ái bên dưới, không 
phải tất cả những cảm giác khó chịu đều có xu hướng sân hận bên dưới, không phải tất 
cả những cảm giác trung tính đều có xu hướng lẫn lộn (si) bên dưới. 


Làm sao để chúng ta có được một cảm thọ dễ chịu mà không có sự dính mắc với tham 
ái? Khi tham ái sanh khởi nhưng sự nắm giữ không còn, sự an vui sẽ xuất hiện. Cảm 
giác an vui là một cảm thọ dễ chịu. Trong cái cảm giác an vui đó, không có xu hướng 
tham ái bên dưới. Đây được gọi là hạnh phúc không có ham muốn hay tham ái. Nó là 
một sự hạnh phúc về mặt tâm linh. 


Tương tự, chúng ta cũng có thể có những cảm thọ khó chịu về mặt tâm linh, không có 
xu hướng sự sân hận bên dưới. Thí dụ, khi chúng ta tập trung tâm ý vào hơi thở, chúng 
ta thấy sự vô thường, ham muốn có sinh khởi nhưng chúng ta buông bỏ tham ái của 
chúng ta v.v... Chúng ta ngồi thiền lâu hơn, tuy vậy chúng ta vẫn không đạt được sự an 
vui mà ta mong đợi. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể thấy có những cảm thọ khó 
chịu sinh khởi do không đạt được sự an vui mong đợi, nhưng không có sự sân hận. 
Hành giả hiểu rằng “ Thay vì buôn bực và thắt vọng, tôi phải có gắng hơn, tinh tắn hơn” 
Kinh nghiệm này có thể là một sự khích lệ để hành giả thực tập chăm chỉ hơn thay vì 
buồn bực. Đó là lý do tại sao đây được gọi là một cảm thọ khó chịu nhưng không có xu 
hướng sân hận nằm dưới. Đây là một cảm thọ khó chịu hữu ích thúc đầy chúng ta tiến 
lên. 


Cái nhìn ngắn gọn về Chánh kiến 


Nếu chúng ta tiếp tục theo đuổi sự thực tập này một cách siêng năng, chúng ta có thể 
kinh nghiệm trong giây lát việc chấm dứt tham ái, sân hận và si mê. Việc này đem lại 
cho ta một sự an vui lớn lao. Đó là sự chấm dứt đau khổ trong khoảnh khắc. Tạm thời, 
chúng ta kinh nghiệm được sự hỷ lạc của Níp-bàn, chỉ trong một phần nhỏ của một giây 
— hé lộ cho ta thấy hương vị của Níp-bàn là như thế nào. Từng khoảnh khắc mà chúng 
ta từ bỏ ham muốn, tham ái của chúng ta — sự khao khát đối với hơi thở, chúng ta sẽ 
kinh nghiệm được sự hỷ lạc trong từng khoảnh khắc của Nip-bàn. Chúng ta có thể thấy 
rằng chỉ bằng cách đơn thuần tập trung tâm ý vào hơi thở, chúng ta đang đi trên con 
đường đạt tới Níp-bàn. 


Việc thực tập này bao gồm trọn vẹn con đường Bát Chánh đưa tới sự giải thoát. Làm 
sao điều này có thể thành tựu được? Tôi sẽ không trình bày đầy đủ về con đường Bát 
chánh lần này, nhưng chúng ta có thể nhìn nhanh vào chỉ đầu tiên của con đường này: 
Chánh kiến. Khi chúng ta hiểu toàn bộ tiến trình của hơi thở chính xác như nó thực là, 
chúng ta đang phát triển Chánh kiến. Có nghĩa là chúng ta hiểu cái gì được gọi là khổ 
qua cái mô hình bé tí tẹo của tiến trình thở của chúng ta. Nguyên nhân của khổ là chút 
xíu tham ái mà chúng ta có. Và sự chấm dứt khổ chính là chút xíu an vui mà chúng ta 
kinh nghiệm được khi chúng ta từ bỏ tham ái. Sự hiểu biết đó, sự thấu hiểu vào bản 
chất của tiến trình thở đó, chính là chánh kiến. Chúng ta có thể thấy được điều này 


104 


trong chính tự thân của hơi thở. Đơn thuần chỉ chánh niệm khi chúng ta đang thở, 
chúng ta có thê có được một sự hiệu biệt vê nó. 


Khi đi trên con đường Bát Chánh, bạn không phải luôn luôn thực tập từng bước theo 
trật tự mà chúng được liệt kê ra. Các bạn thực tập từng bước một khi cần thiết. Thí dụ: 
Chúng ta có khuynh hướng sắp xếp ngăn nắp dụng cụ làm bếp. Muỗng để đong được 
đặt vào vị trí của nó, vá (môi) múc canh được đặt vào chỗ của nó, son nồi cũng được 
đặt vào một nơi dành riêng cho chúng. Chúng ta sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, thậm 
chí rất đẹp. Nhưng khi chúng ta bắt đầu nâu, chúng ta không nhất thiết dùng các dụng 
cụ theo đúng trật tự mà chúng ta đã sắp xếp. Chúng ta vớ lây bất cứ thứ gì mà chúng 
ta cần và sử dụng nó. 


Tương tự, đối với Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã sắp xếp những dụng cụ về mặt tâm linh 
của nó theo một trật tự rất đẹp. Từng bước một, Ngài giải thích Chánh Kiến, Chánh Tư 
Duy, Chánh Ngữ v.v... Nhưng chúng ta có thể thực tập chúng theo một trật tự khác tùy 
thời tùy lúc và tùy theo nhu cầu. Sau đây là một thí dụ khác về con đường lớn hơn nằm 
trong công việc đơn giản theo dõi tiến trình thở. Khi chúng ta đi theo con đường, chúng 
ta có thể bắt đầu với Chánh kiến (bước được liệt kê đầu tiên), nhưng chúng ta sẽ sử 
dụng bắt kỳ yếu tố nào cần thiết vào khoảnh khắc đó. Thí dụ, khi tiến hành thực tập 
chánh niệm hơi thở, chúng ta có thể bắt đầu với Chánh Kiến, nhưng trong khi chúng ta 
thực hành, chúng ta trở nên lơ mơ buồn ngủ, như vậy chúng ta cần phải sử dụng đến 
Chánh Tỉnh tấn. Rồi chúng ta có thể bị quấy động và vì vậy chúng ta phải lấy lại sự 
quân bình với Chánh Định. Như vậy, chúng ta đưa vào sự thực tập bất cứ yếu tố nào 
của con đường Bát Chánh mà chúng ta thấy cần thiết. 


Khi chúng ta tập trung tâm ý trên hơi thở, chú tâm một cách trọn vẹn, hoàn toàn, nhiều 
thứ sẽ tự chúng hiễn lộ. Khi chúng ta thực hành, sự hiểu biết và chánh niệm của chúng 
ta tiếp tục tăng trưởng, tiến triển và mở rộng. Đây là con đường tuyệt vời để có thể thấy 
được chân lý của sự hiện hữu. 


Theo: The Secret of Breathing 
Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 
Đời là vậy đây 

Ajahn Sumedho 


Trước khi trở thành một nhà sư, tôi dạy Anh văn tại Bangkok. Đó là vào năm 1966, thời 
điềm này có rât nhiêu căn cứ Không quân của Hoa Kỳ đóng tại Thái Lan. 


Một trong các giáo viên ngoại ngữ tại trường là một phi công người Mỹ. Lần nọ, khi anh 
ta quay trở về trường sau khoảng một tuần vắng mặt, tôi hỏi anh ta anh vừa ở đâu mới 
về. Anh ta nói, "Tôi vừa từ một nơi ở phía đông bắc Thái Lan vê, người dân nơi đó 
nghèo đến nỗi họ phải ăn côn trùng." Tôi nghĩ, tôi sẽ không bao giờ đến đó. Thay vào 
đó, tôi tự tưởng tượng thấy mình là một nhà sư đang ngồi thiền dưới một cây cọ trên 


105 


bãi biển hay trong một hang động giữa các ngọn núi thật đẹp, đang ngộ ra chân lý. Tất 
nhiên, cuôi cùng tôi thì tôi cũng làm một nhà sư sông ở đông bắc Thái Lan trong mười 
năm, và sự thật, người dân ở đó họ ăn côn trùng. 


Năm đầu tiên, tôi sống một mình trong một túp lều nhỏ tại một tu viện. Tôi đã không kết 
giao với bất cứ ai, chỉ hành thiền. Tôi cũng lập ra chương trình tu tập khá tốt cho riêng 
tôi. Là một người Mỹ cao lớn, tôi chỉ cần ưỡn ngực, nhìn ra vẻ hung hăng là hầu như tôi 
có thể có bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Trong năm đó, tôi nhận thấy rằng mình còn rất 
nhiều kiêu ngạo và đó là thứ tính khí mà tôi biết mình cần phải hạn chế bớt. Tôi đã 
luôn luôn là một người rất độc lập, vì vậy tôi cần phải học cách để tuân theo ai đó cũng 
như học cách để phục vụ trong cộng đồng. Tôi cần một người thầy, người mà sẽ 
không biết kiên nhẫn với hành vi của tôi. 


Tình cờ, một nhà sư thuộc tu viện của Ajhan Chah - người duy nhất biết nói tiếng Anh - 
đến thăm tu viện nơi tôi đang sống. Cuối cùng ông ta cũng đưa tôi về để 

gặp Ajahn Chah. Sống một cuộc sống theo truyền thống tu tập trong 

rừng của Thái Lan là một lý tưởng mà tôi thấy có nhiều cảm hứng, vì vậy tôi quyết định 
ở lại. Buổi đầu, tôi mê mần và cảm thấy thăng hoa với cuộc sống ở đó, nhưng thực 

tế chẳng mấy chốc xuất hiện. Tuần trăng mật lãng mạn kết thúc, và cái tâm chỉ trích 
thuở nào bắt đầu hoạt động. Thời tiết trở nên nóng, mùa mưa bắt đầu, và tất cả mọi 
thứ trở nên mục rữa và hôi thối. Tôi bắt đầu ghét nơi này. Tôi nhớ tôi ngồi đó suy nghĩ, 
tại sao mình ở đây? 


Thưở đó, Ajahn Chah thích thử nghiệm khả năng nhẫn nại chịu đựng của 

chúng tôi đến mức mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không thể chịu đựng được 
thêm một chút nào nữa. Đây là một loại công án cho tôi. Tôi thường nghe mình nói, 
tôi không thể chịu đựng thêm điều này chút nào nữa. Thế này là quá đủ rồi. Đây là sự 
KÉT THÚC! 


Sau đó, tôi thấy rằng mình có thể chịu đựng hơn nữa. Tôi bắt đầu mất lòng tin nơi cái 

gã bên trong đây, luôn luôn la hét cuông loạn trong tôi răng, “Tôi đã chán ngây, l 

tôi không thế chịu đựng!” Lôi sông tu viện và các điêu kiện sông của nó đã giúp tôi rât 
nhiêu. 


Nhưng cũng có rất nhiều nếp thói quen phản kháng lại lếi sống trong tu viện. Là một 
người Mỹ trưởng thành với một lý tưởng của sự tự do và bình đẳng, tôi cảm thấy một 
sự thất vọng kinh khủng như thể mình đang bị các quy tắc, truyền thống trong tu viện 
làm cho chết ngạt. Tôi đang sống trong một cơ cấu thứ bậc xây dựng trên sự thâm 
niên. Do tôi là một nhà sư trẻ nhất ở đó, tôi phải thực hiện một số bổn phận nhất định 
để phục vụ những người cao tuổi hơn mình. Học để thừa nhận và thực hiện chúng một 
cách thích thú quả là một sự thách thức. Trong tôi có một sự ích kỷ là tôi chỉ 

muốn sống đời sống trong tu viện theo những điều kiện của riêng mình. Tôi sẵn 

sàng thực hiện nhiệm vụ nếu việc đó thuận tiện cho tôi, nhưng hầu như chẳng lúc nào 
là thuận tiện cả. Vì vậy tôi luôn cảm thấy có một loại chống đối và nồi loạn trong tôi. 


106 


Đồng thời, tôi luôn được khuyến khích để thừa nhận những gì mình thực sự đang cảm 
nhận - sự chống đối, nỗi loạn, sự chỉ trích. Đây là những cảm xúc phải được quan sát 
mỗi khi chúng xuất hiện trong lúc hành thiền. Tôi dần dần nhận thức được sự bướng 
bỉnh và sự non nớt của mình luôn xui tôi càm ràm và phàn nàn nếu mọi thứ đến với tôi 
không đúng như ý của tôi muốn. Việc cần phải chú trọng là nuôi dưỡng chánh niệm đối 
với những gì tôi đang cảm nhận, và đó là một thời gian khá thú vị đối với tôi. Đơn giản 
là tôi không bị hăm dọa để tự ép mình phải thích đời sống ở đây như tôi đang sống 
trong một trại lính . Khôngmột ai đã đầy tôi vào nơi này, tôi đã chọn để sông ở đó. Tôi 
đã đồng ý tuân thủ với với kỷ luật ở đây, chấp nhận sống theo hình thức của một đời 
sống trong tu viện. 


Tôi đã học cách để làm cho bản thân mình thích ứng với lối sống rất nghiêm ngặt và 
bảo thủ trong tu viện, bao gồm học để ăn thức ăn mà tôi không chút ưa thích. Dân làng 
thường mang lại ít cà ri gà, cà ri cá, cà-ri ếch. Nhưng dạo 

đó, Ajahn Chah thường đổ chúng vào trong một chậu lớn và trộn đều lên. Thật khủng 
khiếp! Hoặc các nữ tu sẽ nhặt nhạnh những thứ trong rừng để cho chúng tôi ăn, những 
thứ như lá cây chẳng hạn. Tôi nhớ tôi viết thư cho mẹ tôi, “Con đang sống nhờ 

lá cây."Và bà đã. viết lại cho tôi một bức thư tỏ vẻ hết sức lo lắng. 


Lúc đầu, tôi không thể ăn thức ăn. Cứ nhìn vào nó là tôi phát bệnh. May: mắn thay, lúc 
đó là mùa xoài, và có các khay lớn đầy xoài. Tôi xoay sở để sống với máy trái xoài 

và xôi trọn một tháng, nhưng sau khi xoài hết mùa, tôi càng ngày càng trở nên gầy 
nhom. Cuối cùng, tôi bắt đầu học để ăn thức ăn. Thật ngạc nhiên làm sao khi chúng ta 
có thể thích ứng nhanh đến vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ, nếu tôi có thể học ăn được 

thứ thực phẩm này, tôi có thể sống bất cứ nơi nào trên hành tinh này. Thực phẩm 
không nơi nào có thể tồi tệ hơn nơi đây. 


Đôi khi tất cả các nhà sư ngồi ở phía sau của một chiếc xe tải lớn để đi vào thị 

trấn. Sau đó chúng tôi sẽ đi khất thực qua thị trấn với Ajhan Chah. Đây là một kinh 
nghiệm rất tuyệt, toàn bộ cư dân của thị trấn đứng xếp hàng dọc theo đường 

phố chính. Người ta có nấu sẵn đủ loại món ăn ngon lành và sẽ đặt vào bát khất 

thực của chúng tôi. Khi bát đã đầy, một người đàn ông sẽ đến với cái giỏ lớn trên 

tay và chúng tôi sẽ đổ thức ăn vào trong giỏ của ông ta, sự việc cứ tiếp tục như 

vậy. Khi chúng tôi trở lại tu viện, chúng tôi có thể chọn những gì muốn ăn từ bất cứ thứ 
gì còn để lại trong bát của chúng tôi. Đây là một dịp hiếm hoi và nó làm cho tâm trí của 
chúng tôi thực sự hóa rồ . Một lần nọ, một phụ nữ đặt một ít bánh ngọt rất 

ngon vào bát của tôi, và sau đó khi tôi đổ tất cả thức ăn còn lại trong bát của mình vào 
giỏ của người đàn ông, tôi đã cố gắng để giữ lại cho được chiếc bánh. Tôi không muốn 
ông ta biết những gì tôi đã làm, vì vậy đủ thức các loại suy nghĩ quanh co đến trong tâm 
của tôi. Thật tuyệt vời khi nhìn thấy được sự bồn chồn, lo lắng và nỗ lực của mình để 
cố giữ cho được chiếc bánh nhỏ. Tôi đã trở nên bị ám ảnh với nó. 


Tôi cũng thấy mình bị ám ảnh với đồ ngọt. Chúng tôi sống một cuộc sống độc 

thân, do đó, mọi loại hoạt động tình dục đều bị cẩm. Việc đó nhằm hạn 

chế những khoái lạc mà chúng tôi có thể có. Chúng tôi cũng có thể ăn một bữa ăn một 
ngày, đó thường là những lúc không có bất kỳ loại thực phẩm thực sự ngon. Nhưng 


107 


chúng tôi được phép dùng đường và mật ong để làm thuốc, nếu chúng được cúng 
dường. Một bữa nọ, AjahnChah đưa tôi một túi đường. Tôi rất vui. Tôi nghĩ mình chỉ 
nếm một chút. Tôi mở túi, xúc một muỗng cà phê, và đút vào miệng. Chỉ trong vòng 
mười lăm phút, tôi đã ăn hết túi đường. 


Tôi không thể tự dừng mình lại. Đôi khi tôi thường mơ về đồ ngọt: Tôi thấy mình đi đến 
một cửa hàng bánh ngọt, ngôi xuống một cái bàn và gọi loại bánh ngọt nhìn thật 
ngon mắt. Vừa khi tôi định ăn một chiệc bánh thì tôi giật mình thức dậy. 


Tâm có rất nhiều thủ đoạn. Khi bạn đang sống một cuộc sống mà bạn không thể. thực 
hiện những mong muốn của bạn hoặc làm những điều bạn muốn, những cảm giác kỳ 
lạ và tâm tham như một nỗi ám ảnh dưới những dạng không thể tin được có thể sinh 
khởi trên những điều mà trước đây dường chưa bao giờ thực sự là một vấn đề đối với 
bạn. Khi tôi là một cư sĩ, sự tham lam của tôi trải rộng trên nhiều thứ, nhưng khi 

sống trong tu viện, nó chỉ tập trung trên đường và đồ ngọt. Này đây tôi là một tu sĩ đã 
được thọ giới, đang cố gắng sống một đời sống tâm linh thánh thiện, lại 

hành động giống như một con ma đói, mơ tưởng về đường. Một tu sĩ Mỹ khác thậm 
chí còn nói mẹ của mình gửi cho ông ta một hộp kẹo lớn và bánh sô-cô-la. 


Do lòng tham nay đã gom lại nên tôi có thể dễ dàng quán chiếu nó. Học để quan sát 
những ham muôn này, những nôi ám ảnh này của tâm, là rât quan trọng. 


Chính nơi đây chúng ta thường cần đến các giới luật để ngăn ngừa chúng ta làm 

theo những thói quen hoặc làm theo bất cứ điều gì dễ dàng nhất. Giới giúp chúng 

ta nhìn thấy sự thôi thúc trong ta, chúng ta đã bị lôi cuốn để làm theo chúng như thế 
nào, và kết quả ra sao. Sự kiềm chế và hạn chế của việc giữ giới giúp chúng ta có ý 
thức dừng lại. Với sự tỉnh giác có được qua sự quán chiếu, chúng ta bắt đầu nhận 

thấy sự thôi thúc và bức bách của tâm có thể mạnh như thế nào và chúng ta nhìn 
chúng như là các đối tượng của tâm chứ không phải là các nhu cầu mà chúng ta phải 
thỏa mãn. Mặc dù tâm đôi khi thét lên, “Tôi không chịu đựng điều này thêm được nữa," 
sự thật của vấn đề là chúng ta vẫn có thể chịu đựng được hơn nữa. Sức chịu đựng của 
con người có một sức mạnh phi thường. Nếu chúng ta học cách chịu đựng và không để 
bị cuốn theo cái đà của sự bốc đồng, chúng ta sẽ bắt đầu tìm thấy một sức mạnh trong 
sự thực tập của chúng ta. Chúng ta không còn phải làm nô lệ cho các thói quen và sự 
bôc đông. 


Nhiều giới luật của cuộc sống tu viện đã được xây dựng trên sự kiềm chế này. Một 
trong những giới luật thường làm tôi phát cáu khi tôi mới xuất gia là việc mặc y. Khi trở 
thành nhà sư, chúng tôi được dâng ba cái y. Theo phong tục của truyền thống tu 

trong rừng của Thái Lan, chúng tôi phải mặc cả ba y khi đi ra ngoài khất thực 

vào buổi sáng. Buổi sáng trời nóng và chúng tôi thường phải đi bộ khá xa qua các cánh 
đồng lúa và các ngôi làng. Khi chúng tôi trở về, ba cái y đều ướt nhẹp mồ hôi. Do y 
được nhuộm bởi một loại thuốc nhuộm tự nhiên chiết xuất từ cây mít, chẳng bao lâu 
sau, hỗn hợp của mồ hôi và thuốc nhuộm bắt đầu tạo ra một mùi hôi cực kỳ khủng. 
khiếp. Cuộc sống cứ tập trung vào mấy cái y - mặc y, giặt y, may y. Tôi không muốn 
sống quanh quần theo mấy cái y, tôi muốn hành thiền. 


108 


Tôi thấy điều này quá sức bực bội. Tôi nhớ đã nói với một trong các nhà sư khác, 
"Mặc tắt cả những cái y này cùng một lúc quả là một tập tục xuân ngốc. Tắt cả những 
gì chúng ta cân là mặc một chiếc y mỏng, nó đủ che cho chúng ta rồi. Rắt khó đề may 
những cái y hai lớp nặng nê. Phải tốn nhiều vải, và mặc nó mỗi ngày trong lúc trời 
nóng, nó sẽ dễ dàng bị hỏng. Rồi chúng ta lại phải may một cái khác — tốn thêm vải, 
thêm thuốc nhuộm, thêm công may. “ Tôi đã chứng minh một cách hùng hồn cho việc 
không mặc hết ba y cùng một lúc là tốt, việc này cho thấy tôi là một người hợp lẽ như 
thế nào. Nhưng thực ra tôi chỉ biết rên rỉ và than phiền. 


Nhà sư đó mách lại với Ajahn Chah, vì vậy tôi được gọi đến để gặp ngài. Tôi cảm thấy 
hết sức xấu hỗ. Đột nhiên tôi chợt nhận ra: Sao lại làm rách việc này ra? Chẳng qua 
chỉ vì mặc mấy cái y. Nó chẳng đáng để tranh cãi. Tôi có thể chịu đựng được mà. Việc 
mặc y sẽ không hủy hoại cuộc sống của tôi. Những gì đang hủy hoại cuộc sống của tôi 
là cái tâm đang rên rỉ: "Tôi không muốn làm điêu này, nó thật ngu ngóc, tôi chẳng 

thấy lợi ích gì." Sự than phiền đang ăn dần tôi từ bên trong- rên rỉ, đồ lỗi, chấp chặt 
quan điểm, trở nên chán ngán, muốn ra đi, không muốn hợp tác, phàn nàn về cuộc 
sông. Đó là thứ đau khổ mà tôi không thể chịu đựng. Tôi thấy rằng ngay cả trong 

suốt phần lớn cuộc sống của mình trước khi trở thànhmột nhà sư, thậm chí đang sống 
giữa một lối sống thoải mái, tôi đã có thói quen phàn nàn này và không ngừng nhìn mọi 
thứ qua đôi mắt phê phán. 


Đây là những điều chúng ta có thể quán chiếu. Chúng ta không thể kiểm soát những 
gì sinh khởi trong tâm, nhưng chúng ta có thể suy ngẫm về những gì chúng ta 

đang cảm nhận và học hỏi từ chúng hơn là chỉ đơn thuần nhắm mắt để cho sự bốc 
đồng và thói quen của chúng ta cuôn chúng ta đi. Mặc dù có rất nhiều thứ trong cuộc 
sông chúng ta không thể thay đổi chúng, nhưng chúng ta có thể thay đổi thái độ của 
chúng ta đối với chúng. Đó chính là ý nghĩa thực sự của thiền tập - thay đổi từ thái 

độ lấy cái tôi, cái ta làm trung tâm của chúng ta “ tống khứ cái này hoặc lây thêm cái 
kia” đến một thái độ tiếp nhận cuộc sống như nó thực là. Đón nhận cơ hội để ăn 

thứ thức ăn mà chúng ta không thích. Đón nhận việc mặc ba chiếc y vào một buổi 
sáng nóng nực. Đón nhận sự khó chịu, cảm giác chán nản, muốn bỏ trốn. Đón nhận 
cuộc sông theo cách này thể hiện một sự hiểu biết sâu sắc hơn. Cuộc đời là vậy 
đấy. Đôi khi nó là rất đẹp, đôi khi nó thật khủng khiếp, và đa phần còn lại thì không tốt 
cũng không xấu. Đời là vậy đấy. 


Theo: Life is Like This! 


Chuyển ngữ: Supañña Thiện Trí 


Phương pháp thực tập chánh niệm 

Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 

Đức Phật đã dạy các vị Tỳ kheo thực hành thiền như sau, “ Này các Tỷ kheo, các ông 
nên thực tập để luôn luôn sông trong chánh niệm và tỉnh giác. Bât cứ làm điêu gì, các 
ông phải làm với chánh niệm”. 


109 


Người em họ của Đức Phật, Đại Đức Ananda Thera, rất chánh niệm. Tương tự như 
vậy, các bạn cũng phải thật chánh niệm. 


Bất cứ khi nào bạn nhìn, hãy nhìn thật chánh niệm. Khi đang nhìn thẳng về phía trước, 
bạn phải ý thức được điều đó. Khi muốn nhìn sang bên, bạn hãy quay đầu một cách 
chậm rãi, thật chánh niệm. Khi cúi xuống, hãy cúi mình chậm rãi và cúi mình trong 
chánh niệm. Khi co duỗi tay chân, hãy co duỗi trong chánh niệm. Ở đâu có chánh niệm, 
ở đó có sự tỉnh giác. Sống trong chánh niệm và tỉnh giác, đó là yêu cầu của tôi dành 
cho các bạn. 


Khi bạn mặc áo quần, khi bạn giặt giũ hay phơi quần áo, hay làm bắt cứ điều gì với 
dụng cụ để ăn hoặc uống: Lấy đĩa để đựng thức ăn, rửa chén đĩa và muỗng nĩa — hãy 
làm trong chánh niệm. Tương tự như vậy, trong khi ăn, khi há miệng để ngậm thức ăn, 
khi nhai và nuốt, phải giữ chánh niệm trong từng động tác một. Phải ghi nhận sự cứng, 
mềm của thức ăn. 


Thực tập chánh niệm trong khi uống nước, khi bạn với tay để lấy chiếc cốc, nâng cốc 
lên, đưa cốc chạm môi, nuốt nước, tất cả phải làm trong chánh niệm. Phải ghi nhận 
nước nóng hoặc lạnh. Khi nếm thức ăn, hãy nếm trong chánh niệm. Chánh niệm ngay 
cả khi bạn tiểu tiện hay đại tiện. 


Khi bạn bước đi, mỗi bước từ lúc bạn nhắc bàn chân lên cho đến khi đặt bàn chân 
xuÔng, bạn phải ghi nhận động tác nhắc bàn chân lên, đưa nó về trước và hạ bàn chân 
xuông. Khi bạn đứng, bạn phải ý thức vê dáng bộ của thân thê bạn. 

Hãy luôn có ý thức: 

Trong khi nhìn, nghe, đi và xúc chạm 

Trong khi nhìn, nghe, đứng và xúc chạm 

Trong khi nhìn, nghe, ngôi và xúc chạm 

Trong khi nhìn, nghe, nằm và xúc chạm 

Khi buồn ngủ, hãy ý thức là bạn đang buồn ngủ và giữ chánh niệm cho đến khi rơi vào 
giâc ngủ. Khi thức giâc, bạn nên ý thức là bạn đang thức giâc. Điêu này ban đâu rât 
khó. 

Nếu một người có thể nói trong chánh niệm, nếu anh ta có thể giữ chánh niệm trong khi 
nói, điều đó chứng tỏ rằng niệm lực của anh ta rất mạnh. Bất cứ khi nào bạn muốn nói, 
hãy tự nhắc nhở mình nói trong chánh niệm, “ Nếu tôi không thể nói trong chánh niệm, 


tôi sẽ không nói”. Vì vậy, hãy rất cần thận khi nói năng. Khi bạn yên lặng, hãy ý thức 
răng bạn đang yên lặng và ghi nhận (niệm) “yên lặng, yên lặng, yên lặng”. 


110 


Khi bạn nhìn, nhìn càng nhiều đối tượng càng tốt, ý thức nhiều đối tượng càng tốt, 
đừng tập trung vào một đối tượng duy nhất. Tâm của bạn phải thấy nhiều hơn, ý thức 
nhiều hơn. Thực tập theo cách này, niệm lực của bạn sẽ mạnh lên. Khi bạn nghe một 
điều gì đó, hãy nghe trong chánh niệm. 


Nếu bạn có thể nghe nhiều đối tượng thì tốt hơn. Hãy cố gắng hay biết mọi âm thanh 
quanh bạn, nhưng không có ý lựa chọn hoặc xua đuổi trong đó. Hãy ghi nhận nhiều âm 
thanh, khi bạn thực tập như vậy trong một thời gian dài, bạn sẽ nghe một loại âm thanh 
ở trong tai bạn. Thoạt tiên, âm thanh này rất tế, và nếu bạn tiếp tục ghi nhận, duy trì 
chánh niệm trên âm thanh đó, nó sẽ trở nên lớn dần. 


Khi ngửi, cho dẫu mùi dễ chịu hay khó chịu, bạn phải giữ chánh niệm và ghi nhận, 
“ngửi, ngửi, ngủiï”. 


Có nhiều điểm xúc chạm trên cơ thể mà bạn có thể cảm nhận. Sự xúc chạm với quần 
áo, sự xúc chạm của bàn chân tiếp xúc với sàn nhà v.v...Bất cứ khi nào xảy ra sự xúc 
chạm, bạn phải ý thức được cảm giác của sự xúc chạm đó. Đầu tiên, bạn hay biết cảm 
giác xúc chạm nào rõ rệt nhất, dần dần bạn tập hay biết cảm giác xúc chạm xảy ra trên 
toàn thân. 


Khi bạn thực tập chánh niệm như vậy, tâm của bạn sẽ trở nên yên tĩnh và vắng lặng. 
Tâm sẽ luôn ở trong khoảnh khắc hiện tại và bạn sẽ có tâm định. Chỉ khi có định lực thì 
bạn mới có thể thấy sự vật y như chúng thật là. Nếu bạn có thể giữ tâm bạn trên bất kỳ 
đối tượng nào mà bạn muốn, nếu tâm bạn nằm yên trên đối tượng, điều đó có nghĩa là 
tâm của bạn không lay chuyển vì bạn đã có định lực. Nếu đã bạn đã có định lực, bạn sẽ 
thấy chân lý, bạn sẽ biết bản chất thực của sự vật. Vì vậy hãy cố gắng giữ tâm bạn yên 
trên một đối tượng. 


Để có được kết quả tốt , bạn phải thực hành cả ngày. Bạn phải hành thiền từ 6g chiều 
đến 10g tối, bạn ngủ từ 10g tối đến 2g sáng, từ 2g sáng đến 6g sáng, bạn phải hành 
thiền, và sau đó hành thiền suốt cả ngày không để gián đoạn. Nếu bạn có thể thực 
hành như vậy, bạn sẽ có kết quả rất nhanh chóng. Hãy nổ lực thực hành. Chỉ bằng sự 
thực hành không gián đoạn, bạn mới có kết quả tốt. Nếu việc thực hành của bạn bị 
gián đoạn thường xuyên, sẽ rất khó cho bạn có được định tâm. 


Theo: How to Practice Mindfulness chuyển ngữ sang tiếng Anh bởi Sayadaw U 
dotika 


Nguyên tác: Blooming in the Desert 
Favourite teachings of the Wildflower Monk Taungpula Kaba-Aye Sayadaw Phaya 


Chuyển ngữ: Pañña Dipa Tuệ Đăng 


111 


Tìm hiểu tâm 
Ajahn Sumedho 


Cội nguồn của đau khổ chính là những gì mà chúng ta gọi là avijja — vô minh, hay sự _ 
không biệt vê bản chât thực sự của sự vật. Vô minh, căn bản là do chúng ta không hiệu 
bản chât thật của chúng ta. 


Chúng ta đau khổ vì quan niệm, ý kiến, thói quen và những hiện tượng mà chúng ta 
không hiểu. 


Chúng ta sống cuộc đời của chúng ta trong tình trạng vô minh, không hiểu bản chất của 
sự vật. Nếu bạn thực sự chú tâm lắng nghe chính mình đôi khi bạn có thể nghe những 
câu nói như, “ fôi nên làm như thé này, tôi không nên làm như thế kia, tôi nên như thế 
này, không nên như thế kia” hoặc là thế giới nên khác hơn, cha mẹ chúng ta phải nên 
thế này, thế nọ và không nên giống như cái cách của họ hiện nay. Chúng ta dường như 
luôn có thì của động từ đặc biệt [1] này văng vẳng trong tâm chúng ta do chúng ta luôn 
có ý niệm về cái gì nên là và cái gì không nên là trong đầu. 


Trong thiền tập, hãy lắng nghe những ý kiến nỗi lên trong chính tự thân bạn về cái gì 
nên và cái gì không nên, chỉ lắng nghe chúng mà thôi. Xu hướng của chúng ta là cỗ 
gắng trở thành một cái gì đó, vì vậy chúng ta đặt ra mục đích, tạo một vẻ lý tưởng cho 
những gì mà chúng ta muốn chúng ta phải trở thành. Có thể chúng ta nghĩ rằng xã hội 
phải nên khác với những gì như nó đang bây giờ. Mọi người phải tử tế, rộng lượng, 
hiểu biết, thương yêu nhau, người ta phải đối xử với nhau theo tình huynh đệ và con 
người không nên ích kỷ. Chính phủ cần phải có các nhà lãnh đạo khôn ngoan, thế giới 
cần có hòa bình và v.v... Nhưng thế giới đang như nó là trong trong khoảnh khắc hiện 
tại này cũng như sự vật đang như chúng thực là. Chúng ta không hiểu điều này và rồi 
chúng ta đầu tranh. Vì vậy, lắng nghe bên trong chính mình, lắng nghe tiếng kêu la liên 
tục “ Tôi như thế này, tôi không như thế này” và thâm nhập vào điều này “Tôi là, tôi 
không phải là “với sự tỉnh giác. 

Chúng ta có xu hướng phản ứng và cho rằng tất cả những gì thuộc về “tôi là” và “tôi 
không phải là” là sự thật. Chúng ta tự xây dựng cho chúng ta có một tính cách dựa trên 
những ký ức. Chúng ta nhớ những việc chúng ta đã học, chúng ta nhớ những gì chúng 
ta đã làm — thường là những điều cực đoan hơn mức bình thường, chúng ta có xu 
hướng quên những chuyện bình thường hơn mức bình thường. Vì vậy, nếu chúng ta 
làm những chuyện không tốt, độc ác, ngu ngốc, chúng ta sẽ có những ký ức khó chịu 
trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy xấu hỗ hoặc tội lỗi. Và nếu chúng ta làm điều tốt 
đẹp, chẳng hạn việc từ thiện, những việc tử tế, chúng ta sẽ có những kỳ 

ức tốt. Khi bạn khởi sự quán chiếu về điều này, bạn sẽ phải cần thận hơn về những gì 
bạn làm và những gì bạn nói, bởi vì nếu bạn đã sống một cuộc sống điên 

rồ, hành động bốc đồng vì muốn có được sự hài lòng ngay tức thời, hoặc do bạn có ý 
định làm tốn thương hoặc gây ra bất hòa hoặc lợi dụng kẻ khác, bạn sẽ phải đối 

mặt với một tâm thức đầy với những ký ức rất khó chịu. 


112 


Những người đã sống một cuộc sống rất ích kỷ phải uống nhiều rượu hoặc dùng thuốc 
gây nghiện đê tự giữ cho họ ở trong trạng thái thường xuyên bị chiêm đoạt bởi sự quên 
lãng, đê họ không phải nhìn vào những ký ức xuât hiện trong tâm thức họ. 


Trong quá trình thiền tập có sự nhận thức rõ ràng, có nghĩa là chúng ta đang đưa sự 
tỉnh giác đến các trạng thái của tâm trong khoảnh khắc hiện tại, mục đích là để hiểu 
cho được ý nghĩa thực sự của cái “ tôi là, tôi không phải là “. Hãy quán chiếu những 
cảm giác đau hoặc sự hỷ lạc do các ký ức, từ sự suy nghĩ hoặc các quan điểm đem lại 
là vô thường, anicca. Ngắn ngủi, thoáng qua là đặc điểm phổ quát cho tất cả mọi hiện 
tượng. Bao nhiêu người trong số. các bạn đã dành một ngày đề cố tìm hiểu điều này 
bằng mọi cách trong khi đang ngồi, đứng hoặc nằm 2? 


Tìm hiểu những gì bạn nhìn thấy với mắt của bạn, âm thanh với tai , hương vị với 
lưỡi , mùi với mũi, cảm nhận và trải nghiệm sự xúc chạm với thân và sự suy 

nghĩ với tâm trí của bạn. Ý nghĩ “ tôi là” là một hiện tượng vô thường. Ý nghĩ “ tôi không 
phải là” cũng là một hiện tượng vô thường. Ý nghĩ, ký ức, cảm nhận từ sự suy nghĩ, 
ngay chính tự thân này, và các cảm xúc — tất cả mọi hiện tượng đều thay đổi. Trong 
thiền tập, bạn phải thật nghiêm túc, dũng cảm và can đảm. Bạn phải thực sự tìm hiểu, 
dám nhìn vào ngay cả những kinh nghiệm khó chịu nhất trong đời, thay vì cố gắng trốn 
chạy nó để tìm sự tĩnh lặng, hoặc để quên đi tất cả mọi thứ. Trong thiền Vipassanä, 
hành giả thực tập nhìn vào sự đau khổ, đó là một cuộc đối đầu với chính 

mình, với những gì chúng ta nghĩ về bản thân, với những ký ức của chúng ta, cảm 

xúc của chúng ta, sự dễ chịu, sự khó chịu hoặc trung tính (không dễ chịu cũng không 
khó chịu). Nói cách khác, khi những đối tượng này sinh khởi, và chúng ta nhận biết sự 
khổ đau, chứ không xua đuổi, đàn áp hoặc lờ chúng đi, chúng ta dùng cơ hội này 

hội để nghiên cứu, học hỏi từ chúng. 


Do đó, khổ đau chính là thầy của chúng ta. Nó dạy chúng ta, vì vậy chúng ta phải học 
bài học từ chính việc nghiên cứu sự đau khổ. Tôi luôn luôn ngạc nhiên khi thấy một số 
người nghĩ rằng họ không bao giờ bị đau khổ. Họ nghĩ, “ Tôi không đau khổ. Tôi không 
hiểu tại sao Phật tử lúc nào cũng nói về đau khô . Tôi cảm thấy tuyệt vời, cuộc đời đầy 
sự đẹp đẽ và niềm vui. Tôi lúc nào cũng rắt hạnh phúc. Tôi thấy cuộc sống là một kinh 
nghiệm tuyệt vời, một niềm vui đây thú vị và bắt tận". Những người này có xu 

hướng phiến diện chỉ chấp nhận mặt này của cuộc sống và chối bỏ mặt kia bởi vì chắc 
chắn những gì làm chúng ta vui thích sẽ biến mất và rôi chúng ta sẽ thấy hối 

tiếc. Mong muốn của chúng ta lúc nào cũng được sống trong một trạng thái vui sướng 
liên tục khiến chúng ta phải đối mặt với mọi loại vấn đề, đủ thứ khó khăn và thiên hình 
vạn trạng tình huống. Chúng ta đau khổ không phải chỉ bởi những chuyện lớn lao 

như bị ung thư ở giai đoạn cuối, hoặc mất đi người ta yêu thương, đau khổ có thể xảy 
ra xung quanh những điều rất bình thường, chẳng hạn như ngay trong bốn tư thế 

ngồi, đứng, đi, nằm xuống. Không có gì cực đoan trong đó cả. 


Chúng ta quán chiếu hơi thở bình thường của chúng ta và sự hay biết tự nhiên. Để 
hiểu được - sự hiện hữu - chúng ta quán chiếu những cảm giác, các ký ức và những 
suy nghĩ thông thường; bám vào sự SUy nghĩ hoặc các ý tưởng tuyệt vời sẽ không giúp 
cho chúng ta hiểu những cực đoan của sự hiện hữu. Vì vậy, chúng ta không bận 


113 


tâm với những suy đoán về mục đích tối hậu của cuộc sống, về Thượng đế, ma 

quỷ, thiên đường hay địa ngục, hay những gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết hoặc tái 
sinh. Trong thiền Phật giáo, bạn chỉ cần quan sát ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Sự 
sinh và diệt đang xảy ra ở đây và ngay bây giờ chính là sự bắt đầu và kết thúc 

của những điều bình thường nhất. 


Quán chiếu sự khởi đầu. Khi bạn nghĩ đến sự ra đời của bạn, bạn nghĩ rằng "Tôi được 
sinh ra", nhưng đó là sự ra đời vĩ đại của cái thân, mà chúng ta không thể nhớ. Còn sự 
ra đời trần tục của cái "tôi" mà chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày là cái 
“ôi muốn, tôi không muốn, tôi thích, tôi không thích. “ Đó là sự ra đời, hay là sự đi tìm 
để có được hạnh phúc. Chúng ta quán chiếu cái địa ngục trần tục của sự sân hận của 
chúng ta: Sự giận dữ sinh khởi, sự nóng bức của cơ thể, ác cảm, sự hận thù mà 
chúng ta cảm nhận trong tâm chúng ta. Chúng ta quán chiếu cái thiên đường trần tục 
mà chúng ta kinh nghiệm: Trạng thái hạnh phúc, hỷ lạc, nhẹ nhàng, vẻ đẹp trong 
khoảnh khắc hiện tại. Hoặc quán chiếu trạng thái uễ oải của tâm, một dạng tình trạng 
lấp lửng, không vui cũng không hài lòng, nhưng buồn tẻ, chán nản và lãnh đạm, thờ 

ơ. Trong thiền Phật giáo chúng ta ghi nhận tất cả mọi thứ này ngay trong thân, tâm của 
chúng ta . 


Chúng ta quán chiếu sự mong muốn có quyền lực và sự kiểm soát- kiểm soát người 
khác của chính mình - để chúng ta trở nên nỗi tiếng hoặc trở thành một người có vị trí 
quan trọng nhất. Bao nhiêu người trong số các bạn, khi phát hiện ra một người nào 

đó có năng khiếu hơn mình, muốn đè người đó xuống? Đây chính là sự ghen 

tị. Những gì chúng ta phải làm trong thiền tập là ghi nhận thói đố ky đời thường này, 
hoặc sự hận thù chúng ta có thể có đối với một ai đó vì người đó lợi dụng chúng 

ta, hoặc làm phiền chúng ta. Chúng ta cũng ghi nhận sự tham lam, ham muôn 

mà chúng ta có thể cảm thấy đối với một người có sức hút đối với chúng ta. Tâm trí 
của chúng ta là như một tắm gương phản chiếu cả vũ trụ và bạn phải quán chiếu sự 
phản chiếu này. Trước đây, chúng ta nhận các hình ảnh phản chiếu này là thực vì vậy 
chúng ta trở nên mê đắm, hoặc xua đuổi chúng hoặc lãnh đạm với chúng. Nhưng trong 
thiền Vipassanã, chúng ta chỉ ghi nhận rằng tất cả những sự phản chiếu này đơn thuần 
là những hiện tượng thay đổi theo điều kiện. Chúng ta bắt đầu thấy chúng như là một 
đối tượng chứ không phải như là một tự ngã, ngược lại khi chúng ta đang còn bị vô 
minh che lấp, chúng ta có xu hướng bị đồng hóa với chúng. 


Vì vậy, trong khi hành thiền có nghĩa là chúng ta đang quan sát vũ trụ như nó đang 
được phản chiếu trong tâm của chúng ta. Việc bất cứ ai khác ngẫu nhiên kinh nghiệm 
được điều gì đó không quan trọng. Một hành giả nào đó sẽ ngôi ở đây và trải nghiệm 
tất cả các loại ánh sáng màu sắc rực rỡ, thấy các hình ảnh hấp dẫn, như chư 

Phật, các vị Trời, thậm chí còn ngửi thấy các mùi hương tuyệt vời, và nghe âm 

thanh của cõi Trời, và nghĩ, “Thiên mới tuyệt vời làm sao, trước mắt tôi là một sự sáng 
chói, " ánh sáng chói lọi" - một vị Trời đang đến như một thiên thần rạng rỡ, chạm vào 
tôi và tôi cảm thấy sự ngất ngây này. Đó là kinh nghiệm ngắt ngây tuyệt vời nhát mà tôi 
có được trong đời của mình ... tôi đã chờ đợi cả đời mình để có được kinh nghiệm này. ” 


114 


Trong khi đó, người ngồi bên đang Suy nghĩ, “Tại sao chẳng có một cái gì giống như 
vậy xảy ra với mình nhỉ 2 Tôi ngôi cả giờ đông hồ trong sự đau nhức, với cái 

lưng đau, chán nản, muốn bỏ trốn, tự hỏi tại sao tôi lại muốn nói đến tham dự khóa 
thiên này? “ Một người khác có thể nói, "Tôi không thể chịu đựng những người có 
những ý tưởng và sự tưởng tượng này, họ làm tôi ghê tởm, họ chỉ làm cho tôi tăng 
thêm sự hận thù và ác cảm khủng khiếp trong tôi . Tôi ghét hình ảnh Đức Phật ngồi bên 
cửa số, muốn đập vỡ nó. Tôi ghét Phật giáo và thiền!” 


Hãy xem trong ba người này, ai là hành giả tốt? Hãy so sánh người nhìn thấy các vị 
Trời nhảy múa ở trên thiên đường, với người cảm thấy buồn chán, dửng dưng và tẻ 
nhạt, và với người thấy đầy hận thù và ác cảm. Các vị Trời và các thiên thần nhảy 
múa trên thiên đường là vô thường, anicca. Sự nhàm chán là vô thường, anicca. Hận 
thù và ác cảm cũng là vô thường, anicca. Vì vậy, một hành giả tốt là người thực 

hành đúng cách, là người biết nhìn vào bản chất vô thường của các hiện tượng này. 


Khi bạn nói chuyện với một người thấy được các vị Trời và ánh sáng rực rỡ, bạn bắt 
đầu nghi ngờ về sự thực tập của chính mình và nghĩ rằng, ” Có lẽ mình không có khả 
năng giác ngộ. Có lẽ mình thiền không đúng cách. "Nghi ngờ tự thân nó là vô 

thường. Bất cứ điều gì sinh khởi đều hoại diệt. Vì vậy, một hành giả tốt 

là người nhìn thầy cái bản chất vô thường của sự hỷ lạc và hạnh phúc; hoặc kinh 
nghiệm sự uê oải của tâm hay kinh nghiệm sự giận dữ, hận thù và ác cảm, và rồi quán 
chiếu về bản chất vô thường của tất cả các hiện tượng này khi đang ngồi, đang đi 
hoặc đang nằm. 


Khuynh hướng của bạn là gì? Bạn thắy mọi thứ đều tích cực? "Tôi thích tất cả mọi 
người ở đây. Tôi tin vào lời dạy của Đức Phật, tôi tin vào Pháp "- Đó là một loại đức tin 
của tâm. Nó tin, và loại tâm đó có thể tạo ra những điều hỷ lạc và trải nghiệm chúng rất 
nhanh. Bạn sẽ thấy một số nông dân ở Thái Lan, những người hầu như không có bắt 
kỳ kiến thức thế tục nào, những người hầu không thể đọc và viết, nhưng đôi khi họ có 
thể trải nghiệm trạng thái hỷ lạc, kinh nghiệm được ánh sáng và thấy các vị Trời, mọi 
thứ mà họ tin. Khi bạn tin vào các vị Trời, bạn sẽ nhìn thấy họ. Khi bạn tin 

vào ánh sáng và cõi Trời, bạn sẽ thấy chúng. Khi bạn tin rằng Đức Phật sẽ cứu 

bạn, Đức Phật sẽ đến và cứu bạn. Những gì bạn tin sẽ xảy ra với bạn. Bạn có tin vào 
ma quỷ, tiên nữ, yêu tinh, nếu bạn không nghi ngờ gì chúng, bạn sẽ thấy những thứ 
đó xảy đến với bạn. Nhưng tất cả vẫn là vô thường, anicca, tạm bợ và không phải là tự 
ngã. 


Hầu hết mọi người không tin vào các nàng tiên và các vị Trời và nghĩ rằng những điều 
như vậy thật là ngớ ngắn. Đây là một loại tiêu cực của tâm trí, loại tâm đó là tâm nghỉ 
ngờ và hoài nghị, không tin vào bất cứ điều gì. "Tôi không tin vào các nàng tiên và các 
vị Trời. Tôi không tin vào bắt cứ điêu gì thuộc loại đó. Thật buôn cười! Hãy thử chỉ cho 
tôi thẫy một nàng tiên đi “ Vì vậy những người có tâm nghi ngờ và hoài nghi không bao 
giờ nhìn thấy những điều như vậy. 


Có đức tin, có sự nghi ngờ. Trong thiền tập của Phật giáo, chúng ta quan sát cả niềm 
tin lân sự nghi ngờ mà chúng ta kinh nghiệm trong tâm trí của chúng ta, và chúng ta 


115 


thấy rằng đây là những hiện tượng đang thay đồi. Tôi đã quán chiếu vào chính sự nghỉ 
ngờ, và thấy nó như một dấu hiệu. Tôi thường đặt cho bản thân mình 

một câu hỏi như, “Tôi là ai? “Và sau đó lắng nghe câu trả lời - đại loại câu trả lời là “Tỳ 
khưu Sumedho “.. Sau đó, tôi nghĩ rằng, “Đó không phải là câu trả lời, bạn thực sự là 
ai? " Tôi thấy có một sự đấu tranh, một loại phản ứng theo thói quen để tìm câu trả lời 
cho câu hỏi. Nhưng tôi thường không chấp nhận bắt kỳ câu trả lời nào mang tính khái 
niệm. “ Ai đang ngôi ở đây? Cái này là cái gì? Đây là gì đây? Ai đang suy nghĩ vậy ? 
Cái gì nghĩ đó? " Khi một tình trạng không chắc chắn hoặc nghi ngờ sinh khởi, tôi 
thường nhìn vào tính không chắc chắn của sự nghi ngờ đó như là một dấu hiệu, bởi 

vì tâm trí sẽ dừng lại ở đó và không còn nghĩ ra được điều gì khác, và sau đó sự trống 
rỗng sinh khởi [2]. 


Tôi đã tìm thấy một phương cách hữu ích để làm trống rỗng tâm trí của mình bằng cách 
tự đặt cho bản thân những câu hỏi không trả lời được, khiến cho sự nghi ngờ sinh 
khởi. Nghỉ ngờ là một hiện tượng vô thường. Hình tướng, những gì đã biết, là vô 
thường, những gì không biết cũng là vô thường. Ngày nọ, tôi ra ngoài và ngắm 

nhìn thiên nhiên, quan sát chính bản thân mình đang đứng ở đây, nhìn 

vào mặt đất. Tôi tự hỏi, “ Có phải mặt đắt và tôi tách biệt nhau? “ “ Cái gì kia? Ai là cái 
kẻ đang nhìn mặt đất vậy? “ Kia có phải là mặt đất với đám lá cây không? Cái đám lá 
cây đó nhìn thấy ở bên trong hay bên ngoài tâm của tôi vậy?" “Cái gì thấy vậy? Có phải 
là nhãn cầu không? Nếu tôi lẫy nhãn câu ra, lẫy ra khỏi hóc mắt, liệu cái thấy có còn là 
của tôi không ? Liệu tôi có còn nhìn thấy được đám lá kia không? Hoặc là nếu tôi không 
đang nhìn mặt đắt liệu nó có ở đằng kia không ? “ Dẫu gì thì ai là người hiểu được điều 
này vậy nhỉ?” Và âm thanh. Tôi đã làm một số thí nghiệm với âm thanh. Bởi vì các đối 
tượng của thị giác có một độ bền vững nhất định như căn phòng này - có vẻ 

như khá thường hằng, bạn biết đó, chí ít là nó cũng tồn tại được trong ngày hôm 

nay. Nhưng âm thanh thực sự là vô thường - hãy cố gắng thấu hiểu âm thanh và ghi 
nhận nó. 


Tìm hiểu các giác quan của tôi theo cách này - đôi mắt của tôi có thể nghe được âm 
thanh? Nếu tôi cắt đứt vành tai và màng nhĩ của mình, sẽ còn âm thanh chứ? Tôi có 
thể thấy và nghe trong cùng một thời điểm chính xác nào đó không? Tắt cả các giác 
quan và đối tượng của chúng là vô thường, là những hiện tượng đang thay đổi. Ngay 
bây giờ hãy thử suy nghĩ , mẹ của bạn ở đâu? Mẹ của tôi bây giờ đang ở đâu? Nếu tôi 
nghĩ về bà ấy đang ở trong căn hộ của bà ở California, đó là một khái niệm trong 

tâm. Thậm chí nếu tôi nghĩ rằng “ California ở đằng kia”, đó vẫn là tâm đang nghĩ về nơi 
đó. Mẹ là một khái niệm, phải vậy không 2 Vì vậy, mẹ bây giờ đang ở đâu? Bà ấy đang 
ở trong tâm: Khi từ "mẹ" xuất hiện, bạn nghe thấy một từ như một âm thanh và gợi lên 
một hình ảnh, hay một ký ức hoặc một cảm giác thích hoặc không thích hoặc lãnh đạm 
trong tâm. 


Mọi khái niệm trong tâm mà chúng ta cho nó là thực phải được tìm hiểu: Hãy biết khái 
niệm đóng vai trò gì đối với tâm. Hãy chú ý đến những niềm vui mà bạn có được từ 
việc suy nghĩ về một số khái niệm nào đó và sự không hài lòng mà các khái 

niệm khác mang lại. Bạn có định kiến, thành kiến về chủng tộc, quốc tịch - tất cả đều 
là khái niệm, hay là sự phát triển nhanh chóng của khái niệm. Đàn ông có thái độ và 


116 


thành kiến nhất định về phụ nữ, và phụ nữ có thái độ và những thành kiến nhất định 
về đàn ông —- đây chỉ là điều vốn có trong các bản sắc văn hóa. Nhưng trong thiền 
định, 'nữ' là một khái niệm, và 'nam' là một khái niệm, một cảm giác, một sự 

nhận thức trong tâm trí. Vì vậy, trong thực hành thiền Vipassanã, bạn đang thâm 
nhập vào bên trong bản chất của sự vật, thô hoặc tế. Quán chiếu sâu vào bên 

trong phá vỡ những ảo tưởng mà các khái niệm đem lại cho chúng ta, những ảo 
tưởng mà chúng ta cho rằng chúng là thật. 


Nói như vậy, mọi người có thể đặt câu hỏi: ” Vậy làm thé nào đề bạn sống trong xã hội 
này, nếu mọi thứ đêu không thật?" Đức Phật đã chỉ ra một sự phân biệt rất rõ ràng 
giữa thực tại quy ước (thực tại chế định) và sự thật tuyệt đối (chân đế). Ở mức độ chế 
định của sự hiện hữu, bạn sử dụng các quy ước giúp đem lại sự thuận hòa cho chính 
mình và cho xã hội mà bạn đang sống. Loại quy ước nào mang lại sự thuận hòa? Đó 
là những thứ được cho là tốt, là chánh niệm, không làm những điều gây bất hòa, chẳng 
hạn như trộm cắp, lừa dối người khác, lợi dụng người khác. Có sự tôn trọng đối với 
người khác, có sự tuân thủ luật pháp, cố gắng để giúp đỡ người khác: Tất cả các quy 
tắc này mang lại sự thuận hòa. Vì vậy, trong giáo lý Phật giáo vệ mức độ. chế 

định, chúng ta sống một cách tốt đẹp là làm điều tốt tránh làm điều ác về mặt thân và 
khẩu. Vì vậy, sẽ là không phải là nếu chúng ta từ chối thế giới chúng ta đang sống này 
“tôi không muốn dính dáng gì đến nó bởi vì nó chỉ là một ảo tưởng.” Suy nghĩ rằng thê 
giới của sự quy ước này là ảo tưởng là một ý tưởng khác. 

Trong sự thực hành của chúng ta, chúng ta thấy rằng SUy nghĩ là suy nghĩ, “thế giới là 
ảo tưởng” là một sự suy nghĩ, “thế giới không phải là ảo tưởng” cũng là một suy nghĩ. 
Nhưng trong khoảnh khắc này đây, hãy nhận thức rằng tất cả những gì mà chúng ta 
đang ý thức về chúng đều đang thay đổi. Sống chánh niệm, nỗ lực và tập 

trung vào những gì bạn làm, cho dù bạn đang ngồi, đi bộ, nằm xuống hoặc làm 

việc. Cho dù bạn là một người đàn ông hoặc một người phụ nữ, một thư ký, bà nội 
trợ của một người lao động phổ thông, hay một nhà điều hành hoặc bắt cứ bạn là 

gì, hãy nỗ lực và tập trung. Làm việc tốt và tránh làm điều ác. 


Đây chính là đường lối mà một Phật tử sống theo các dạng quy ước của xã hội. 
Nhưng họ không bao giờ còn bị đánh lừa bởi cái thân của họ hay bởi xã 

hội, hoặc những điêu đang diên ra trong xã hội, bởi vì Phật tử là người nghiên cứu và 
học hỏi vũ trụ bằng cách học hỏi ngay chính cơ thê của mình. 

Theo: Investigating the Mind 

Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Supañña Thiện Trí 

Chú thích: 

[1] Động từ đặc biệt đây trong bản tiếng Anh là động từ to be. Trong tiếng Anh, động 


từ be có nhiêu nghĩa tùy theo ngữ cảnh. Trong bài này động từ be có nghĩa "thì, llà", 
mang tính hiện hữu. 


117 


[2] Quán chiếu sự nghỉ ngờ xem nó như là một dấu hiệu: Khi tâm của tác giả không trả 
lời được các câu hỏi mà tác giả đặt ra tâm trí dừng lại, và tác giả xem đó là một dâu 
hiệu báo răng tâm của hành giả sắp bước vào trạng thái rồng không 


Người tu sĩ hạnh phúc 
Ajahn Amaro 
Phật giáo thời đại hiện nay tại Tây phương 
Cuộc phỏng vấn Ajahn Amaro do tạp chí Tâm (Mind Magazine) thực hiện 


Chỉ cần tiếp xúc với vị tu sĩ người Tây phương Ajahn Amaro một thời gian, khách sẽ ra 
vê với một cảm giác có một không hai là được sông ngay trong hiện tại với một con 
người thực sự hạnh phúc, một thứ hạnh phúc phát sinh từ trí tuệ. 


Thọ giới với ngài Ajahn Chah vào năm 1979, Ajahn Amoro đã sống gần như trọn đời 
trong thiên viện Amaravati tại Anh. Trong những năm gân đây, cứ môi mùa đông, ông 
lại chuyên đên sông tại Bắc California trong vài tháng. 


Chẳng bao lâu nữa, Ajahn Amaro sẽ trú ngụ luôn tại California trên một khu đất đã 
được trồng rừng rộng 120 mẫu tây tại Redwood Valley, thuộc hạt Mendocino. Một thiền 
viện theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy sẽ được xây dựng trên mảnh đất này. 
Khu đất là món quà của Hòa thượng Hua, người sáng lập hội Vạn Phật (Ten Thousand 
Buddhas) của thành phố tặng cho Ajahn Sumedho, trụ trì thiền viện Amaravati, và hội 
Sanghapala. Hòa thượng Hua đã qua đời vào mùa xuân năm trước (1994). 


Cuộc phỏng vấn Ajahn Amaro sau đây được thực hiện bởi Wes Nisker và Terry 
Vandiver vào tháng ba năm 1995, dưới mái hiên nơi Ajahn Amaro trú ngụ tại hạt Marin, 
California. 


Sư đánh giá thế nào về sự nghiên cứu Phật pháp và thiền tập đang được dạy tại 
Tây phương hiện nay 2 


Aihan Amaro: Người phương Tây, có khuynh hướng tách rời thiền tập ra khỏi đời 
sông. Ngài Ajahn Chah nhấn mạnh rằng “ nếu bạn có thời gian đề thở, bạn có thời gian 
đề hành thiền.” Bạn thở khi bạn đi bộ. Bạn thở khi bạn đứng. Bạn thở khi bạn nằm 
xuống. 


Tôi nghĩ một phần của vấn đề ở phương Tây là sự chú trọng vào các khóa tu. Nếu bạn 
tham gia nhiều khóa tu tích cực bạn sẽ phát triển tâm định mạnh. Nhiều người tôi gặp ở 
Hoa Kỳ đã tham gia các khóa tu từ 15 đến 20 năm và họ thực sự là những người có 
được tâm định hoàn hảo. Nhưng tôi e rằng họ không thấy được sự tự do, tự tại nhiều 
lắm đâu. 


118 


À—”— 


Hãy lưu ý từ “ngồi” đã trở nên đồng nghĩa như thế nào với việc hành thiền hay với sự 
thực tập Giáo pháp. Ngồi mang nghĩa tích cực là, “ Tôi ở đây, đang ngôi trên gối, với 
đôi nhắm mắt, và thế giới quanh tôi đã tan hòa với sự rồng không”. Chúng ta học cách 
để định tâm và rồi sau đó đầy ra bên ngoài những sự bực bội cũng như các trách 
nhiệm của chúng ta. Chúng ta tạo một khoảng trống mênh mông bao la trong nội tâm 
và trở nên giỏi giang trong việc loại bỏ những suy nghĩ và cảm xúc. Thiền tập theo cách 
như vậy có thể trở nên giống như bạn đang ở trong một gian phòng chơi trò bắn hạ 
những con vịt nhỏ và bạn có thể trở thành những tay xạ thủ nam hoặc nữ cừ khôi, hạ 
gục những con vịt suy nghĩ và cảm xúc. 


Việc chú trọng vào những khóa thiền tích cực chỉ đặc biệt xảy ra ở phương Tây, 
hay nó được thâm nhập vào phương Tây từ các truyện thông giảng dạy của châu 
A2 


Ajihan Amaro: Một lý do của việc chú trọng vào các khóa tu - chí ít là trong giới thực 
hành Vipassanä - đến từ các hệ thống ở châu Á do chúng đã giúp cho nhiều vị thầy của 
chúng ta cũng như phương pháp thực hành của họ có kết quả. Ngài Goenka và các 
môn đệ của ngài Mahasi chú trọng vào việc lấy những khóa tu với sự kiểm soát nghiêm 
nhặt để làm nền tảng cho bước khởi đầu. Tu, tu, tu. Những vị thầy này có sự ảnh 
hưởng rất lớn và đã giúp cho hàng vạn người, nhưng tôi nghĩ rằng cách dạy của họ đã 
dẫn đến sự mất quân bình này: Sự tách biệt không lành mạnh giữa đời sống và tu tập. 


Dĩ nhiên, nếu bạn tham dự các khóa tu trong 20 năm, bạn có thể tạo được những 
khoảng trống nội tại bao la. Nhưng nó có thể khiến bạn gần như lâm vào tình cảnh của 
người cảnh sát. Bạn vừa lập lại trật tự trên những con đường bị những cư dân ngỗ 
ngược trong tâm bạn quấy nhiễu, và trong khi bạn tống khứ được những kẻ bất kham 
này ra khỏi những con đường thì các tay du kích vẫn tiếp tục hoạt động ở dưới lòng 
đất. Vì vậy, khi bạn rời khóa tu, bạn bắt đầu thấy khó khăn và bất an khi phải trở lại với 
cuộc sống đời thường Rồi bạn lại vội vội vàng vàng tham dự khóa tu kế tiếp. Tôi nói 
một cách rất chung chung ở đây, và có thể hơi cường điệu một chút, nhưng tôi nghĩ là 
tôi đang mô tả một tình huống mà nhiều người trong số đọc giả của bạn chắc chắn sẽ 
nhận thấy. 


Trái lại, ngài Ajahn Chah và các vị thầy thuộc truyền thống tu trong rừng của Thái 
Lan không chú trọng quá nhiều đên các khóa tu, và coi sinh hoạt trong cộng 
đông thiên viện và đời sông hàng ngày quan trọng như nhau. 


Ajihan Amaro: Ajan Chah cũng buộc chúng tôi có những khoảng thời gian tu tích cực, 
nhưng chúng tôi thường đi ra ngoài khất thực vào buổi sáng và luôn có những công 
việc phải làm quanh thiền viện. Vì vậy, ngay cả trong thời gian tu tích cực, việc tu tập 
chính thức ở đây cũng không quá tách biệt với đời sống, cũng không quá hoàn toàn lơi 
lỏng do không có sự động viên. 


Khi bạn tập trung vào việc chủ ý tạo ra một khoảng trống trong sáng trong tâm, cuộc 


sống của bạn rồi sẽ được xây dựng quanh đó, tập trung trong khoảng trống này, càng ít 
phân tán chừng nào tốt chừng ây. Khoảng trông đó rôi sẽ trở thành một điêm đôi trọng 


119 


giữa bạn với cuộc sống bên ngoài. Mặc dù với khoảng trống đó, chúng ta có thể có 
được một cái tâm thực sự trong sáng hoặc kinh nghiệm được lòng vị tha, nhưng những 
gì tồn tại trong đó lại đối trọng với gia đình, xã hội, và toàn bộ cả thế giới hiện tượng và 
vật chất của chúng ta. Chúng ta mắt đi phân nữa của một bức tranh. Hơn nữa, sự an 
bình và hạnh phúc của chúng ta trở nên phụ thuộc hoàn toàn vào các điều kiện. 


Tôi gần đây được nghe nói về vấn đề này qua câu chuyện về sự Giác ngộ của Đức 
Phật. Chuyện kể rằng, đêm trôi qua, Đức Phật phát nguyện rằng cho đến khi đạt được 
sự Giác ngộ viên mãn, Ngài sẽ không đứng dậy rời khỏi bồ đoàn. Chúa tế của lòng 
tham, Ma vương, cố gắng quấy nhiễu việc hành thiền của Ngài bằng cách hiện ra 
những hình ảnh kinh sợ và khêu gợi nhưng không thành công. Vào cuối đêm, Đức Phật 
hoàn tất việc nhận chân được Chân lý, mặc dù Ngài đã hoàn toàn Giác ngộ, các đạo 
quân của Ma vương vẫn bao vây quanh Ngài. 


Rồi Ma vương hỏi Ngài, “ Ngài nghĩ Ngài có quyên gì đề tuyên bó mình đã Giác ngộ?” 
Đức Phật đã đưa tay chạm đất đề cầu viện Mẹ Đất, người xuất hiện và nói, “ Đây là con 
trai thật sự của ta và Người đã làm mọi thứ cần thiết đề có thể tuyên bó mình đã đạt sự 
Toàn Giác. Người là bậc Giác ngộ tối thượng.” Rồi từ tóc của mình, bà tạo ra một dòng 
suối lớn cuốn trôi tất cả các đạo quân của Ma vương, kẻ rốt cuộc cũng quay trở lại 
mang theo hoa và các tặng vật để cúng dường Đức Phật. 


Tôi nghĩ câu chuyện nói rằng nếu sự giải thoát của chúng ta đơn thuần chỉ là một kinh 
nghiệm bên trong do tâm do ta chủ ý tạo ra thì chúng ta chỉ mới hiểu được phân nửa 
vấn đề. Trí tuệ phải vươn tới thế giới bên ngoài. Ngay cả Đức Phật còn phải tỏ sự 
khiêm hạ như vậy để cầu viện ân sủng từ Mẹ Đát. Đề thực sự xua tan các đội quân của 
Ma vương, chúng ta phải mở mắt và bước ra khỏi khoảng trống trong tâm đầy an bình, 
hạnh phúc đó. Để hoàn thành sự nghiệp giải thoát, chúng ta phải tiếp đất. 


Việc gì đã xui Sư trở thành một tu sĩ Phật giáo? 


Ajihan Amaro: Lần đầu tiên khi tôi viếng thiền viện của Ajahn Chah tại Thái Lan, tôi 
thấy một nhóm những người phương Tây giống tôi, với lai lịch tương tự nhau, đang 
sống trong rừng và hành thiền. Tất cả bọn họ dường như hết sức vui vẻ. 


Khi họ giải thích cho tôi nghe lối sống và nền tảng của sự thực thập của họ, điều đó 
xem ra quá hoàn hảo đối với tôi. Trước đó, tôi đã cho rằng sự tự do đến từ việc sống 
không có luật lệ và không có ranh giới. Tôi chưa lần nào thực sự tự vấn về lập luận đó 
của mình mặc dù để cố gắng sống theo cách đó tôi đã phải đau khổ và chịu nhiều khó 
khăn. Những nhà sư này đề nghị tôi hãy tìm sự tự do nơi mà nó thực sự có thể tìm 
thấy. Họ chỉ ra rằng thế giới vật chất đày những giới hạn, và bạn không thể tìm thấy cái 
vô cùng vô tận đó ở một nơi mà bạn vần còn thấy có sự giới hạn. Họ giải thích rằng 
bằng cách sống một cuộc sống tự kỷ luật mình, đơn giản và không làm hại ai, người ta 
có thể khám phá được sự tự do thực sự nằm sẵn trong mỗi chúng ta. Khi nghe những 
lời của họ, phản ứng tức thời của tôi là, “ Sao mình có thê đã ngốc quá như vậy ?” Tôi 
cảm thấy bối rối nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy bớt căng thẳng. 


120 


Đời sống tu sĩ có đúng với các nguyện vọng ban đầu của Sư không? 


Ajahn Amaro: Hoàn toàn. Cho dù tôi đã không tự lên kế hoạch cho mình là cả đời phải 
sống độc thân và xuất gia, và lẽ ra tôi đã phải làm như vậy. Những gì mà tôi đã khám 
phá ra là một niềm vui mới tìm thấy trong sự giản dị và sự thỏa mãn sâu sắc, đến từ 
việc không chủ động đi tìm sự thỏa mãn. Một sự trớ trêu tuy lạ lùng nhưng cũng rất dễ 
chịu là sống trong thiền viện tôi thấy vui đến nồi chỉ có điên mới đi tìm những thứ bên 
ngoài thiền viện. 


Xem như tôi đã từ bỏ mọi thứ, nhưng thực sự, kinh nghiệm có được bên trong là cả 
một niêm vui lớn. Thật ra, đời sông của một tu sĩ là một bữa tiệc! Khi tôi mới thọ giới, tôi 
thường nghĩ “ Mình không xứng đáng với điêu này” hoặc “ Mình sẽ giữ đời sông này 
thật lâu” 


Là một nhà Sư sống ở phương Tây, Sư có gặp phải những khó khăn đặc biệt nào 
không? Sư cảm thấy thế nào khi mặc y đi bộ giữa nền văn hóa này? 


Ajahn Amaro: Với tôi, tôi việc này dường như hết sức bình thường. Tôi nghĩ, trong 
một chừng mực nào đó, trong đời sông, chúng ta đều cảm thấy mình giống như những 
kẻ ngoài cuộc. Chúng ta đều cảm thấy mình khác một chút so với người khác theo 
cách này hoặc cách khác, và việc khoác y làm một tu sĩ Phật giáo ở phương Tây cũng 
chỉ như một trong những cái khác đó mà thôi. Ngoài ra, mặc dù chúng tôi là các nam 
và nữ tu sĩ Phật giáo, chúng tôi chỉ là những người lạ khi chúng tôi ở bên ngoài thiền 
viện. Trong thiền viện, thì việc cạo đầu và mặc y màu nâu là bình thường: phụ nữ cạo 
đầu và đàn ông thì mặc váy! 


Sống như một thành viên trong cộng đồng tu viện Phật giáo làm cho sự thể thay đổi 
hoàn toàn cho dẫu bạn sống ở phương Tây hay phương Đông. Ajahn Chanh luôn chú 
trọng đến Tăng đoàn, cộng đồng tu sĩ, như là một phương thức lấy đó để tự thân tu tập. 
Nếu bạn sông với một nhóm người khác chỉ để hành thiền thôi thì chẳng có gì quan 
trọng. Đời sống cộng đồng của nam và nữ tu sĩ bản thân nó là một phương thức để tu 
tập và là một phương thức để giải thoát. Mặc dù Ajahn Chah có dạy các kỹ thuật thiền 
tập cho riêng từng người, ngài nhắn mạnh lập đi lập lại đến sự quan trọng của đời sống 
cộng đồng. Tôi nghĩ đó là một trong những lý do tại sao các thiền viện của chúng tôi đã 
thành công ở phương Tây. 


Ngoài ra, khi bạn sống trong một cộng đồng, các truyền thống trong tu viện sẽ có nhiều 
ý nghĩa. Họ làm việc và làm việc giỏi. Chúng tôi không phải đang cố gắng duy trì hệ 
thống cổ xưa nào đó theo truyền thống của châu Á, coi nó như là một món đồ cổ hay là 
một thủ tục. Đời sống xuất gia — sống dựa vào việc khất thực, mặc y giống như tất cả 
mọi người khác — và tất cả các giới luật, đều là phương thức đề chúng tôi tự huấn 
luyện mình. Qua các hình thức tu tập này, tâm có thể được giải thoát. 


Hầu hết những người phương Tây dường như không quan tâm đến việc xem đời 
sống cộng đồng là con đường đề tu tập. Có thể lý do là vì con đường đó mâu 


121 


thuẫn với niềm tin trong nền văn hóa của chúng ta về tính ưu việt của cá nhân, 
Sự quan trọng của sự tu tập một mình. 


Ajahn Amaro: Tôi cũng đã từng đồng ý như vậy. Đời sống cộng đồng gần như dẹp 
những ước muốn của chính tôi qua một bên vì quyền lợi của nhóm. Nó là một sự tự hy 
sinh, nghe giống như là chết vậy. Nhưng sự tu tập trong cộng đồng, đối với nhiều 
người phương Tây, là một sự thay đổi về cách nhìn và sự thay đồi này được coi như là 
một thứ ân sủng. Bởi vì cái làm cho chúng ta đau khổ nhất trong suốt cuộc đời là lầy cái 


“tôi” làm trung tâm của mọi thứ. Xã hội chúng ta ủng hộ và công nhận thái độ đó, điều 
này đã đưa tới những cảm giác xa lánh lẫn nhau và sự bắt an. 


Khi chúng ta học để từ bỏ những ham muốn và thành kiến của chính chúng ta, chúng ta 
không phải từ bỏ sự tự do hay chê bai tính cách của mình. Biết lắng nghe và nhường 
nhịn người khác là một cách để nhận ra mối quan hệ giữa chúng ta với họ và sự phụ 
thuộc lẫn nhau giữa chúng ta với mọi đời sống trên hành tinh này. Khi chúng ta buông 
bỏ sự ích kỷ, chúng ta bắt đầu nhận ra sự mênh mông, bao la của thiên nhiên đích 
thực. Động lực đó cực kỳ quan trọng cho việc phát triển toàn vẹn đời sống tâm linh. 


Sư có cảm thấy những khác biệt đáng kề giữa việc làm một ông Sư ở châu Âu 
hoặc châu Mỹ với một ông Sư ở châu A2? 


Ajahn Amaro: Một trong những ân sủng của đời sống tu viện Phật giáo ở phương Tây 
là nó không bị trói buộc bởi hình thức, nghi thức và những cái do nền văn hóa châu Á 
bồi đắp thêm vào. Người phương Tây đi vào cốt tủy của Giáo pháp dễ hơn rất nhiều 
theo nhiều cách. 


Ngay cả những vị thầy châu Á cũng đã nhận xét như vậy. Họ nói, “Các Sư thực sự may 
mắn. Chúng tôi đều có một mớ hành lý văn hóa này để đả thông chúng với các học trò 
của chúng tôi.” Người phương Tây chẳng biết chút gì về chữ “giáo” của Phật giáo trước 
khi chúng tôi khởi sự học và tu. 


Mặt khác, chư Tăng, Ni người Tây phương không được sự hỗ trợ nhiều từ giới 
cư sĩ như các huynh đệ của mình tại châu Ä. 


Ajahn Amaro: Vâng, sự kính trọng và hỗ trợ rất là dễ thương. Khi tôi đến Thái Lan, tôi 
được đối đãi như là một vị khách quyền cao chức trọng đến viếng chùa của họ. Ở 
phương Tây, chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm sự kính trọng. Tôi bị nhiều người hỏi “Sư 
kiếm sóng bằng gì? Sư đóng góp gì cho tổng sản lượng quốc gia (GNP)?” 


Sư nên nói với họ là Sư đang đóng góp cho một thứ sản lượng quốc gia tế nhị. 


Ajahn Amaro: Tôi trả lời bằng cách hỏi họ rằng điều gì làm cho một đất nước phát triển 
lành mạnh? Có phải việc này tùy thuộc vào việc bao nhiêu bao lúa mì quốc gia đó xuất 
khẩu hay bao nhiêu tấn thép quốc gia đó sản xuất? Hay sự phát triển lành mạnh của 
quốc gia bao gồm tình trạng hạnh phúc của các công dân, và thêm nữa, tình trạng hạnh 
phúc đó chỉ phụ thuộc vào sức khỏe và sự thoải mái của thân thể họ, hay nó còn phụ 


122 


thuộc vào sự an tĩnh của cái tâm? Tôi cố gắng mở rộng cái định nghĩa về tình trạng 
hạnh phúc của quôc gia. 


Khi Sư đang sống tại phương Tây, những giới luật nào trong đời sống xuất gia 
được coi là khó giữ nhật? 


Ajhan Amaro: Mỗi người mỗi khác, tôi nghĩ vậy, nhưng đối với phần lớn chúng tôi, giới 
luật khó nhất là những gì quanh đời sống độc thân, giữ sự bình thản trong mối quan hệ 
giữa chúng tôi với người khác. Và đó không phải chỉ là sự chế ngự bản thân trong việc 
quan hệ tình dục. Cảm giác yêu mến thường tình của con người và tình bạn có thể dễ 
dàng đưa tới một nguồn cảm xúc dẫn tới một sự thân mật hơn. Tuy nguồn cảm XÚC 
giữa con người với nhau ấy chẳng có gì là sai trái cả, nhưng khi bạn đã nguyện sống 
độc thân, thì việc gợi tình hay ve vãn tán tỉnh ai đó thì vi phạm lời phát nguyện của bạn. 


Thế còn vấn đề giải trí thì sao? Sư có nhớ việc nghe nhạc không? 


Ajahn Amaro: Không nhiều, mặc dù tôi thường là một fan cuồng nhiệt của âm nhạc và 
nghe nó suốt cả ngày. Vì nay tôi không chủ tâm nghe nhạc, tôi thấy rằng khi tôi tình cờ 
nghe nó, cứ như là tôi nghe nó lần đầu tiên. Âm nhạc đã từng hiện diện suốt trong đời 
sống của tôi vậy mà nó đã mất sức mạnh của nó. Nếu tôi nghe nó bây giờ, nó đem lại 
cho tôi một sự mới mẽ đến kinh ngạc. Tôi có mặt trong từng nốt, từng đoản khúc. 


Khi chúng tôi chấp nhận cuộc sống xuất gia, chúng tôi không kết án thế giới của các 
dục lạc- bản chất của nó - bởi vì như vậy sẽ dẫn đến ghét bỏ và sự tiêu cực. Thay vào 
đó, chúng tôi học chấp nhận những gì đưa đến cho chúng tôi với sự cảm kích. Bất cứ 
điều gì đến sẽ được tiếp nhận với sự hoan hỷ, nhưng chúng tôi không thêm thắt bất cứ 
thứ gì vào đấy. 


Tôi nghĩ nhiều người nghe nhạc bởi vì yêu cái chốn mà âm nhạc đưa họ đến, đó là giây 
phút hiện tại. Bạn sẽ không nghĩ đến điều gì khác, bạn lắng nghe sự hòa âm, cảm nhận 
sự quân bình và âm điệu mà âm nhạc gợi đến. Nhưng tất cả những phẩm chất này đều 
hiện hữu trong một cái tâm trầm lắng. Nếu chúng ta cần âm nhạc để đưa chúng ta đến 
chốn đó, và rồi khi không có âm nhạc (hoặc là thức ăn ngon, hoặc là môi trường chung 
quanh đẹp đẽ hoặc bất cứ thứ gì có thể), chúng ta có thể cảm thấy bị mất mát. Chúng 
ta liền khởi sự tìm kiếm một kinh nghiệm khác để nó đưa chúng ta đến một nơi đẹp đẽ. 
Những gì mà Giới làm là đóng cánh cửa chặn các ngõ đưa đến sự thỏa mãn theo thói 
quen của chúng ta để chúng ta có thể hoàn toàn hướng sự chú tâm vào bên trong. Nơi 
đó chúng ta sẽ khám phá được vẻ đẹp, sự trong sáng và sự mênh mông bao la của sự 
hiện hữu, nó không lay chuyển (không động), không lệ thuộc vào hoàn cảnh và điều 
kiện. Rồi thì chúng ta có thể nghe một khúc nhạc, ngắm một khoản trời xanh hay một 
cái cây với dáng đẹp, đó là một khoản phụ thêm. 


Tin hay không, tôi trở thành một nhà sư vì bản chất tôi là một người theo chủ nghĩa 


khoái lạc. Niềm vui bắt đầu khi tôi trở thành một nhà sư. Tôi không cố bỡn cọt khi nói 
như vậy. Với tôi chí ít, trở thành một nhà sư là cách mà tôi có thê tận hưởng trọn vẹn 


123 


cuộc sống của mình, và tôi muốn nói rằng tôi đã tận hưởng. Cuộc sống của tôi an vui, 
đây niêm vui và đây là một kinh nghiệm vân còn tiệp tục. 


Mọi người sẽ muốn đi tu sau khi đọc bài phỏng vấn này! 


Ajahn Amaro: Tốt lắm, nhưng hãy nhớ rằng niềm vui chỉ đến sau sự tự từ bỏ và hy 
sinh. Tôi nghĩ do sự giáo dục, chúng ta sợ sự hy sinh. Chúng ta cảm thấy chúng ta phải 
làm chủ và tích lũy các thứ để có thế trở thành hoàn hảo, và không chỉ của cải vật chất 
mà thôi, chúng ta còn làm chủ và tích lũy con người và các mối quan hệ. Thật khó để 
chúng ta hiểu rằng buông bỏ không phải là một sự mất mát, không phải là mất đi người 
thân. Dĩ nhiên, khi chúng ta mất một thứ gì đó đẹp hoặc quí giá đối với chúng ta, trái tim 
chúng ta nặng trĩu. Nhưng chúng ta làm nhẹ trái tim của chúng ta với sự hiểu biết rằng 
cảm giác mất mát chỉ là kết quả của nghiệp vì chúng ta cho rằng chúng ta sở hữu một 
thứ gì đó. Đời sống xuất gia được dựa trên sự nhận thức rằng chúng ta không bao giờ 
thực sự có thể sở hữu bất cứ một thứ gì. 


Theo: The Happiness Monk 
Chuyển ngữ:Supañña Thiện Trí 


Hạnh phúc vĩnh cửu 
Bài 1: 
Cái gì mạnh hơn, thân hay tâm? 


Chúng ta đang ngồi bên trong một tòa nhà. Nếu không có sức mạnh của cơ thể, chúng 
ta không thể ghép vật liệu với nhau để xây dựng một cái gì đó. Nhưng nếu bạn suy 
nghĩ một cách sâu sắc, bạn có thể hiểu rằng nếu không có một sự thúc đầy từ trong 
tâm, chúng ta sẽ không thể nhấc tay hoặc dở chân. Đó là cách để chúng ta biết tâm 
quan trọng hơn thân . Đó là lý do tại sao chúng ta cùng tụ tập với nhau tại đây để hành 
thiền. Kiểm soát sức mạnh của thân dễ dàng hơn rất nhiều so với kiểm soát sức mạnh 
của tâm. 


Một trong những mặt mạnh nhất của tâm chính là sự hiếu kỳ, tò mò. Chúng ta là 
những sinh vật rất hiếu kỳ,tò mò. Con người luôn luôn muốn khám phá những điều mới 
mẻ chính vì sự hiếu kỳ, tò mò này. Nó cho thấy tính tò mò, hiếu kỳ của con người là rất 
mạnh. Chúng ta phải sử dụng cái mặt đó của tâm để hiểu và phát triển bản thân. Nếu 
bạn gặp một nhà ảo thuật, bạn có thể thấy mình bị lôi cuốn vì ông ta đang làm những 
điều bạn không làm được. Khi bạn thấy ai đó làm điều gì đó bạn không làm được, bạn 
muốn tập để làm điều đó. Đó là cách thiền được đem để giới thiệu với thế giới này: 
Nhiều người đã tập bay trên không và đi trên mặt nước. Khởi đầu người ta đã nghe nói 
về sức mạnh của tâm như vậy. Nhưng tôi sẽ không bàn thảo về những điều hiếu kỳ 
như vậy, vì việc đó không cần thiết đối với chúng ta. Tốt hơn chúng ta nên hiểu về 
chính mình, về những phẩm chất mà mình có để phát triển những mặt tốt và khắc 
phục những mặt xấu. Tâm đơn giản sẽ giúp đỡ chúng ta phát triển những phẩm chất 


124 


tốt đẹp của con người chúng ta. 


Tâm của các bạn rất mạnh mẽ, nhưng chỉ có các bạn là người duy nhất có thể đánh 
thức sức mạnh đó. Không ai có thể làm điều đó. Tuy nhiên, người khác lại có thể đánh 
thức sự giận dữ, thù hận, và ham muốn trong chúng ta. Khi người khác đánh 

thức những phẩm chất như vậy bên trong bạn, có nghĩa là bạn đang hành động như 
một con rôi. Bạn đang cho phép những người khác kiểm soát bạn. Nếu bạn để người 
khác khơi dậy những phẩm chất này bất cứ khi nào họ muốn, có nghĩa là bạn đang 
đánh mất sức mạnh của chính mình. 


Những phẩm chất tích cực của người khác như từ bi cũng có thể có ảnh hưởng đối với 
chúng ta, nhưng các bạn phải nhận biết nó với chánh niệm và trí tuệ thì những phẩm 
chất này mới sinh khởi tronng bạn. Muốn phát triển những phẩm chất tích cực chúng ta 
cần phải có chánh niệm, nhưng với những phẩm chất tiêu cực, như sân hận chẳng 
hạn, chúng ta không cần phải nhọc lòng để tâm chú ý mà vẫn có, bởi vì chúng ta có thể 
tức giận do vô minh. Khi một cảm xúc như giận dữ sinh khởi thì điều gì xảy đến? Nó 
tạo ra một sự căng thẳng trong cơ thể. Bạn có thể muốn hét lên hoặc la măng một 
người nào đó để giải tỏa sự căng thẳng đó. Để khắc phục điều này, bạn cần thư giãn 
cơ thể. để có sự bình tĩnh. Nếu bạn có được sự nhận thức để nhận ra ngay lập tức một 
cảm xúc ngay khi nó vừa sinh khởi, bạn sẽ không bị cảm xúc đó chiếm lĩnh. 


Hãy nghĩ đến vấn đề phát triển sức mạnh của tâm. Bằng cách phát triển sức mạnh của 
tâm, các bạn có thể tránh được việc phải làm một con rối. Cầu mong cho tất cả chúng 
ta có thể phát triển sức mạnh của tâm trong giây phút hiện tại. 


Với thiền tập, chúng ta luôn luôn nói về sự cởi mở, chân thật với chính mình nhưng 
chúng ta thường phàn nàn rằng tâm của chúng ta đang phóng đi đây đó và chúng ta 
không thể tập trung vào một đề mục. Sự thật đây là một thói quen mà chúng ta đã tự 
huấn luyện cho chính mình, chúng ta không hề cởi mở và chân thật với chính mình. Khi 
chúng ta sợ hãi bởi những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình, chúng ta dùng một cái 
gì khác để che đậy chúng. Với thiền tập, chúng ta đang cố gắng cởi mở, chân thật với 
những suy nghĩ của chúng ta. 


Thông thường chúng ta không thấy được sự thật tuyệt đối ( chân đế), mà chỉ thấy khái 
niệm (tục đề). Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một cái tách, bạn có một khái niệm về vật đó là 
cái gì. Bạn không đơn thuần nhìn cái vật đang nằm đó, mà bạn nhìn thấy một tách. 
Nếu đối tượng đó có một cái gì đó không phù hợp với sự mô tả của bạn về một cái 
tách, bạn nghĩ rằng ắt hẳn đã có điều gì sai trái với nó. Chúng ta so sánh mọi thứ dựa 
trên kinh nghiệm quá khứ của chúng ta. Ai đó lần đầu tiên yêu cầu bạn quan sát hơi 
thở của mình, bạn có thể nghĩ răng, tại sao tôi lại làm thế? Mỗi hơi thở vào và thở ra 
với chúng ta dường như đều giống nhau, bạn chỉ nhận thấy sự thay đổi khi chúng ta 
bắt đầu quan sát nó. Một khi chúng ta bắt đầu quan sát, chúng ta đang nhìn sự vật mà 
không có bắt kỳ ý tưởng, khái niệm nào xen vào, và chúng ta đang nhìn chúng đúng 
như thực, y như chúng thực là. 


Bất cứ cái gì chúng ta có thể tìm thấy trong tự nhiên, một thác nước, một dòng sông, 


125 


một cái cây... nó luôn luôn thay đổi. Đó là lý do tại sao khi bạn gặp lại một người nào 
đó sau một thời gian dài, bạn có thấy họ đã thay đổi nhiều như thế nào theo thời gian, 
họ đã già đi ra sao? Nhưng nếu bạn sống với một người nào đó, bạn sẽ không nhận 
thấy những thay đổi đó. 


Hãy nghĩ về bạn bè của các bạn. Nếu bạn thực sự yêu một ai đó, cho dẫu họ có làm 
điều gì sai lầm, bạn cũng không thấy lỗi của họ. Nhưng nếu một kẻ thù làm điều tương 
tự, bạn sẽ thấy đó là bằng chứng cho thấy đó là một người xấu. Chúng ta giải thích sự 
việc theo ý chúng ta muốn. Đó là cách chúng ta đã tự huấn luyện mình. Tốt hơn nên 
tập cho bản thân nhìn sự vật đúng như thực. Bằng cách đó, bắt cứ điều gì sinh khởi, 
tâm của bạn sẽ tìm thấy một giải pháp tốt. Nếu bạn bảo thủ, không cởi mở, bạn sẽ tự 
bao bọc chính mình bởi những ý tưởng, khái niệm và bạn không thể vượt lên trên 
những ý tưởng và khái niệm đó. Chúng ta thậm chí có thể kinh nghiệm được điều này 
bằng cách quan sát các nhà khoa học. Khi các nhà khoa học thực sự làm việc một cách 
cởi mở, không định kiến, họ có thể nhìn thấy những điều mà không một ai thấy được 
trước đó. Thật không may, sự cởi mở, không định kiến đó thường chỉ là sự tạm thời. 


Một khi họ đạt đến lý thuyết của riêng của họ, họ sẽ trở nên bảo thủ trước một lý thuyết 
mới. Trong một thời gian dài, người ta đã bị mắc kẹt trong các lý thuyết của Newton cho 
đến khi Einstein xuất hiện. Một số lý thuyết của Newton đã bị phá vỡ bởi các lý thuyết 
của Einstein. Sau đó, thuyết vật lý lượng tử lại xuất hiện. Bây giờ chúng ta đang mắc 
kẹt trong lý thuyết vật lý lượng tử. Chúng ta nghĩ rằng nó chính là quan điểm đúng của 
thế giới. Điều đó rồi sẽ thay đổi. Khi bạn trở nên cởi mở và bắt đầu cảm thấy thoải mái 
trở lại, bạn đang làm một. cái hộp. Sau đó, bạn lại bị mắc kẹt trong cái hộp đó. Khi bạn 
phá vỡ được cái hộp đó, thì bạn lại mắc kẹt trong một cái hộp khác lớn hơn. Tốt hơn là 
nhìn xuyên qua cái hộp. Như vậy chúng ta không cần phải giữ để cho mình bị mắc kẹt 
trong cái hộp. 


Bài 2: 
Tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện ngắn: 


Ngày nọ, một nhóm các vị Hoàng tử tổ chức một bữa ăn ngoài trời cùng với một số 
người bạn nữ. Trong cuộc: dã ngoại này, các hoàng tử đã tận hưởng đủ loại xa 

xỉ. Giữa cuộc hoan lạc, một phụ nữ đã đánh cắp tất cả đồ trang sức của các Hoàng 
tử. Bực bội vì bị mất đồ, các Hoàng tử đã quyết định đuổi theo người phụ nữ. Khi đang 
trên đường truy đuổi, họ gặp Đức Phật, Ngài đang thiền hành. Họ quyết định hỏi Đức 
Phật, "Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài có nhìn thấy một người phụ nữ đi. ngang qua đây 
không? Một người trong. số những người bạn nữ đây của chúng tôi đã ăn cắp đồ trang 
Sức của chúng tôi và trón đi" Đức Phật hỏi lại họ, “Tại sao các ông bực bội về việc 
này? Tìm thấy chính mình hay tìm ra người đánh cắp nữ trang của các ông, cái nào có 
giá trị hơn?” Các vị Hoàng tử biết rằng Đức Phật là một bậc Trí, chắc hẳn Ngài 

đã không rồ khi đặt ra câu hỏi như vậy, vì vậy, họ suy nghĩ cẩn thận về câu hỏi. Sau 
khi suy ngẫm thận trọng câu hỏi này, họ đã có thể để đạt được hạnh phúc vĩnh cửu, 
còn được gọi là Níp-bàn. 


126 


Đây là phần thú vị về câu chuyện: Đức Phật chỉ hỏi họ một câu hỏi đơn giản, tuy vậy 
những vị Hoàng tử lại có thể hiểu được sự tinh yếu của toàn bộ Giáo pháp. Bây giờ 
đến lượt các bạn, các bạn có thể tự hỏi chính mình, làm thế nào toàn bộ Giáo pháp có 
thể được tìm thấy trong một trong một câu hỏi nhỏ như vậy? Những vị Hoàng tử hiều 
được toàn bộ Giáo pháp, bởi vì bằng cách thâm nhập vào thực chất của câu hỏi đó, họ 
đã có thể hiểu được bản thân. Làm thế nào mà họ có thể trở nên hiểu được bản thân 
mình? Họ chỉ đơn giản xem xét những gì họ đang làm và phát hiện họ thực sự là ai. 
Sau khi họ quyết định ngưng đuổi theo người khác để giải quyết vấn đề của chính họ, 
họ nhìn vào bên trong chính bản thân mình. Vào lúc đó, họ đang sống trong khoảnh 
khắc hiện tại. Sống trong khoảnh khắc hiện tại đem lại cho họ một sự hiểu biết thực sự 
về bản chất của sự vật. Đó là cách họ hiểu toàn bộ Giáo pháp chỉ từ một câu hỏi. 


Phật giáo dạy chúng ta phải có sự hay biết trong giây phút hiện tại và cách để đạt được 
hạnh phúc vĩnh cửu. Đức Phật đã không phát hiện ra bất cứ điều gì mới, Ngài chỉ đơn 
giản thấy rõ cơ chế vận hành của tâm của chúng sinh cũng như sự vận hành của thế 
giới. Là con người, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu được thế giới này thông 
qua năm giác quan của chúng ta, qua cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Tuy nhiên, 
nếu bạn nhìn kỹ vào các giác quan của các bạn, các bạn sẽ thấy rằng chúng có những 
hạn chê. 


Ví dụ, một số loài động vật có thể thấy và nghe tốt hơn so với chúng ta. Do bởi điều 
này, chúng ta phải biết rằng các giác quan của chúng ta không đủ để giúp cho chúng 
ta hiểu được Chân lý tuyệt đối. Chúng ta không thể hiểu được Chân lý này chỉ đơn 
giản bằng cách sử dụng năm giác quan của chúng ta. Chúng ta phải học để phát triển 
tâm của chúng ta. Ai đã phát triển tâm của mình, người ấy hiểu được nhiều điều hơn 
một người bình thường. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã từng nói: “Tát cả chư Phật 
trong quá khứ đã dạy cùng một thứ Giáo háp và tắt cả chư Phật trong tương lai sẽ dạy 
cùng một thứ Giáo pháp. " Nếu bạn có thể sống trong khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ hiểu 
pháp toàn bộ Giáo pháp. 


Thông thường, trong khi chúng ta đang làm một việc gì đó, tâm của chúng ta lại phóng 
đi nơi khác. Đôi khi nó đi ngược về quá khứ, có khi nó lại phóng tới tương lai. Ví dụ, 

có thể bạn đang nghĩ về bữa ăn trưa hay cuộc chuyện trò giữa bạn với một ai đó sáng 
nay, hoặc nghĩ đến việc sẽ ăn gì cho bữa ăn chiều tối nay. Tuy nhiên, trong thực tế, 

bạn đang ở đây. Bạn đang nghe những lời nói phát ra từ cửa miệng của tôi và đi vào tai 
của bạn. Các bạn đang ngồi, có thể một số các bạn đang đứng. Có những đám mây 
trên bầu trời, có một làn gió nhẹ đang thổi qua và bạn ở ngay tại đây, ngay bây giờ ... 
tại thời điểm này và đang cảm nhận chúng. Và những cái đó chính là Chân Lý! Tại bất 
kỳ thời điểm nào, hễ sống trong khoảnh khắc hiện tại là trực diện với Chân lý. 


Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng ta bị đày đọa bởi đau khổ và đôi khi chúng 
ta lại tràn đầy niềm vui. Hai điều này đến từ đâu? Chúng đến từ quá khứ hoặc tương 
lai của bạn. Khi bạn nhìn vào niềm vui hay đau khổ của bạn, bạn sẽ thấy rằng đó là bởi 
vì bạn đang sống trên những ý tưởng quay về quá khứ hay hướng tới tương lai của 
bạn. Vì vậy, tôi muốn nói rằng nếu bạn có thể liên tục sông trong khoảnh khắc hiện tại, 
bạn sẽ có thể hiểu được bản chất thực sự của đau khổ hay niêm vui. Nói như vậy 


127 


không phải có ý rằng bạn sẽ không còn cảm xúc, bạn vẫn có cảm xúc nhưng chúng sẽ 
không còn kiểm soát được bạn. Chúng sẽ sinh khởi và tan biến ... như mọi thứ khác. 
Vì chúng không còn kiểm soát được bạn nữa. Các bạn sẽ không còn bị cai quản bởi 
đau khổ hay niềm vui. Điều này được gọi là "thanh thản". 

Nếu chúng ta thành công trong việc tập trung tâm ý của chúng ta vào khoảnh 

khắc hiện tại, đây được gọi là "chánh niệm". Sau đó, khi chúng ta có một cảm xúc như 
giận dữ chẳng hạn, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy tâm của chúng ta đang vận hành ra 
sao. Khi chúng ta thất vọng, chánh niệm sẽ giúp chúng ta xem xét tại sao chúng 

ta thất vọng. Điều này cũng xảy ra tương tự với những cảm xúc như hạnh phúc. Nếu 
chúng ta chánh niệm, chúng ta có thể hiểu tại sao chúng ta hạnh phúc. Chúng ta có thể 
hiểu được sự vận hành của tâm. Nếu chúng ta có thể nhận biết khoảnh khắc hiện tại, 
chúng ta có thể hiểu cách chúng ta đang suy nghĩ và lý do tại sao chúng ta đang có 
những hành động khác nhau. Ví dụ, tại sao chúng ta đang nói năng như vậy? Chúng ta 
đối phó với sự tức giận ra sao? Và lòng từ bi chúng ta có ở mức độ nào? 

Có một người tên là Bahiya. Người ta bảo rằng ông có thể diện kiến Đức Phật nếu ông 
đi đến Gethawana. Vì vậy, ông ta quyết định đi đến đó. Khi ông đến, Đức Phật đang 

đi khất thực . 


Ông yêu cầu Đức Phật, "Kính bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài nói tóm tắt toàn bộ Giáo 
pháp đê con được rõ.” 


Đức Phật biết rằng nếu Ngài nói tóm tắt toàn bộ Giáo pháp, Bahiya sẽ hiểu, vì vậy Đức 
Phật châp thuận. 


Đức Phật nói tóm tắt, "Bahiya, hãy tự tu tập như sau: 

Trong cái thấy chỉ có cái thấy. 

Trong cái nghe chỉ có cái nghe 

Trong sự xúc chạm chỉ có sự xúc chạm. 

Trong sự tưởng tượng chỉ có sự tưởng tượng. 

Như vậy, ông sẽ không bị dính mắc ở trong đó. Đó là cách ông phải tự mình tu tập. 
Vì, này Bahiya, khi trong cái thấy chỉ có cái thấy. 

Trong cái nghe chỉ có cái nghe 

Trong sự xúc chạm chỉ có sự xúc chạm. 


Trong sự tưởng tượng chỉ có sự tưởng tượng. 


128 


Trong sự nhận thức chỉ có sự nhận thức 
Thì ông sẽ không bị dính mắc ở trong đó, ông cũng sẽ không có trong đó. 


Bahiya, khi ông không có trong đó, thì ông sẽ không có ở đây hoặc không có ở 
kia hoặc ở giữa hai cái đó. 


Bahiya, đó là sự chắm dứt khổ 


Bahiya có thể kiểm soát tâm mình và hiểu lời dạy của Đức Phật. Qua sự hiểu biết này, 
ông đã đạt được sự hạnh phúc vĩnh cửu. 


Nếu bạn có thể sống trong khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ không còn lo lắng, không hạnh 
phúc, cũng không thoả mãn. Bạn sẽ nhìn thấy sự vật một cách trong sáng, rõ ràng. 
Bạn có thể đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là sự giải thoát ngay tại đây, ngay bây 
giờ, tại từng khoảnh khắc trong mỗi một và mọi con người chúng ta . 


Cầu mong cho các bạn được khỏe mạnh và hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả các bạn 
có thê đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. 


Theo: Permanent Happiness 


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Pañña Dĩpa Tuệ Đăng 


Hướng dẫn thực tiễn cho việc thực hành 
Vipassana 


Ni sư Ayya Khemida 


Bài giảng cô đọng về những nguyên tắc căn bản cho việc khởi đầu thực hành tu tập 
tâm -hay Vipassana - này được trình bày theo yêu cầu của các hành giả, những người 
muốn có một sự hướng dẫn cũng như những lời nhắc nhở thực tiễn cho việc thực 
hành thường xuyên của họ. 


Sau sự nhiệt tình ban đầu, hành giả sẽ thấy rất khó để tiếp tục giữ lửa, đặc biệt khi 
phải đối mặt với áp lực của đời sống xã hội với tất cả các nhiệm vụ của nó. 


Tác giả viết bài giảng này nhằm mục đích hỗ trợ cho hành giả khi họ trở nên lơ là với 
việc thực hành hoặc gặp những khó khăn khiến họ thối chí . Đây được xem như một 
chút đóng góp để giúp cho hành giả có một kiến thức tốt hơn trong việc thực hành 
Vipassana, nó hoàn toàn không mang nghĩa của một bài hướng dẫn với đầy đủ chỉ tiết. 
Có nhiều vấn đề khác hành giả sẽ gặp phải trong quá trình thực hành không được thảo 
luận ở đây- trong bài giảng này-lý do là hành giả chỉ có thể hiểu được chúng một cách 
rõ ràng hơn với sự tư vấn và hướng dẫn của một thiền sư trong những buổi trình 

Pháp. 


129 


1. Tại sao chúng ta nên thực hành Vipassana?2 


Lời đáp cho câu hỏi này có thể ngắn gọn: “ Để đối phó một cách tót hơn với những bắt 
toại nguyện trong cuộc sông, cũng như thoát khỏi sự bức bách của chúng.” 


Mọi chúng sinh đều khao khát có được hạnh phúc và sự an ninh trong cuộc sống của 
mình. Thật không may chẳng có ai có khả năng tạo ra hạnh phúc chỉ bởi do mình 
mong muốn có được nó, cũng như không một ai có thể duy trì niềm vui của mình lâu 
dài như chúng ta mong muốn. 


Hạnh phúc mà con người có thể tìm thấy trong cuộc đời này quả thật mong manh. Nếu 
chúng ta có được cái chúng ta muốn, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc, nhưng thật 
khó lòng mà mong đợi luôn có được những cái đúng theo sở thích của mình. Nếu 
những ham muốn của chúng ta bị nghẽn lối và chúng ta không thể có được cái mình 
muốn, chúng ta sẽ thất vọng, bất mãn và sinh lòng hiềm hận . 


Do_con người hoàn toàn mơ hồ về những tiến trình diễn ra trong tâm, những tiến trình 
này thì lại luôn chịu tác động bởi sự thay đổi liên tục của thời vận trong cuộc sống, mà 
phần nhiều là sự bất toại nguyện. 


“Cho dẫu người ta nghĩ về sự vật như thế nào bắt kỳ, sự vật đều hóa ra ngược lại. Đó 
là bản chất đôi nghịch của sự vật. Hãy quan sát điêu này vì đây là bản chât của cuộc 
sông” (Kinh Tập) 


Con người được phú cho một cái tâm biết phân biệt. Do vậy họ được cho là có thể 
biệt được lý do của các hành động của mình. Tuy nhiên , con người thường không 
nhận thức được rõ những động cơ hay mục đích của các hành động của họ. 


Chúng ta thường xuyên hành động theo sự thôi thúc của tâm trạng. Khi động cơ và 
mục đích không rõ ràng, chúng ta có thể đối diện với nguy cơ sử dụng phương tiện 
một cách sai lầm. Việc không kiểm soát được hành vi như vậy, đôi khi có thể đem cho 
chúng lại những hậu quả không toại ý, khiến cho chúng ta bị bối rối. 


Bị nhầm lẫn có nghĩa là chúng ta không có một cái nhìn rõ ràng về thực tại của những 
gì đang diễn ra. Để có được cái nhìn sâu sắc hơn vào hành vi và thái độ xuất phát từ 
bên trong tự thân đối với các hoàn cảnh khác nhau, chúng ta cần tu tập tâm. Tu tập 
tâm ( Vipassana ) theo nghĩa của Phật giáo, có nghĩa là trau giồi một sự hiểu biết sâu 
sắc về các hoạt động của thân, tâm và mối liên hệ giữa chúng. Để làm điều này một 
cách hiệu quả, đòi hỏi chúng ta phải quan sát thật chánh niệm những hoạt động của 
chúng ta về các phương diện thân, khẩu và ý. 


Để khởi đầu một hoạt động quan trọng như tu tập tâm, theo lời dạy của Đức Phật, 
chúng ta cần quán chiếu sơ bộ trên cả hai mặt động cơ và mục tiêu. Nếu động cơ 
không cân xứng với mục tiêu, sự tiến bộ sẽ bị trở ngại. Bước tiếp theo sẽ là xem xét 
để quyết định phương tiện đúng đắn cần cho sự đạt được mục tiêu đã đề ra là gì. 


130 


Đức Phật đã chỉ rõ rằng chỉ có một con đường (cách) độc nhất để đối phó với sự bất 
toại nguyện trong cuộc sống. Nói cách khác có một phương pháp khi được đem áp 
dụng một cách đúng đắn thì sẽ dẫn đến hạnh phúc. Phương pháp (hoặc con đường 
này) dẫn đến : 


“ Sự thanh tịnh hóa của chúng sinh, vượt qua sâu, bi, đoạn tận khổ ưu, đạt đến Chánh 
đạo và chứng đắc Giải thoát Níp- bàn." ( Kinh Trung Bộ 10) 


Để hiểu rõ những thuật ngữ mà Đức Phật đã sử dụng này một cách đúng đắn, chúng 
ta nên dành thời gian để suy niệm về ý nghĩa chân thực của chúng, cũng như mỗi liên 
hệ giữa chúng với mục đích của cuộc sông của chúng ta. 


Thanh tịnh hóa ở đây là khi dùng để chỉ một trạng thái của tâm khi nó thoát khỏi các 
chướng ngại gây ra sự căng thăng và xung đột trong chính nó. 


Nói chung , chỉ cần nhìn qua tình trạng cuộc sống của một ai đó cũng đủ để thấy có 
quá nhiêu căng thăng và bât hòa trong đó. Những trạng thái tâm có gôc rê từ tham, 
sân và si làm cho tâm trở nên bât tịnh . 


Tham ái mang lại nỗi lo sợ tiềm ân về việc không nhận được những gì chúng ta mong 
muốn hoặc bị buộc phải xa rời những gì mà chúng ta yêu qúi. Trạng thái khó chịu hay 
giận dữ tạo ra sự xung đột và chắc chắn nó không có lợi cho sự an bình nội tại. Do sỉ 
luôn đi kèm với tất cả trạng thái của tâm tham và sân, chúng ta khó có thể phân biệt 
những cấu uế, ô nhiễm này một cách rõ ràng do chúng tác động vào tâm, làm cho 
tâm đau buôn. Bởi vì những trạng thái tâm này được xem như không thể tách rời khỏi 
cuộc sống của một con người- như một điều gì đó không thể tránh được- theo lời dạy 
của Đức Phật, chúng cần gánh nặng của sự đau buồn để tiếp tục nuôi dưỡng nó. 


Chúng ta cần có trí tuệ để hiểu các trạng thái tâm tạo ra sự bất hòa và xung đột trong 
chính tự thân của chúng ta cũng như trong những người khác như thế nào. Thấu hiểu 
nhân - tham đi kèm với sỉ - và quả của sự xung đột là sự bất toại nguyện, chúng ta 
sẽ thấy tự trong chúng ta có sự thôi thúc phải làm thế nào để giải thoát tâm khỏi 
những trạng thái khổ đau. 


Trí tuệ có thể được phát triển bằng cách phân tích một cách có phương pháp các hành 
vi về mặt tinh thần của chính chúng ta khi quan sát dòng ý thức được thả lỏng và chúng 
ta nhận thấy các phản ứng ứng sinh khởi trong đó [?], con người bị những phản ứng 
như vậy tấn công suốt cả ngày. Chúng ta thường không chọn lọc cần thận các dữ liệu 
đầu vào cho tâm, kết cuộc là con người phải chịu rất nhiều sự khó chịu. Trước khi 
chúng ta có thể nhận thức rõ ràng được điều này, thì ác cảm , hiềm hận, đau khổ và 
sầu bi đã có mặt trong tâm của chúng ta rồi. 


Khi có trí tuệ, các tình trạng này sẽ không sinh khởi, bởi trí tuệ chính là sự chọn lọc. Nó 


biết chính xác những gì dẫn đến các trạng thái khổ đau và những gì sẽ mang lại sự an 
bình cho tâm. 


131 


Trí tuệ hay Chánh kiến, là một chỉ của con đường (Bát Chánh). Bắt đầu bước đi trên 
con đường chân chánh này đòi hỏi khởi đầu phải có một chút trí tuệ. Tiếp tục đi theo 
con đường này sẽ dẫn đến sự chín muồi của trí tuệ. Kết thúc của con đường là sự 
hiểu biết đầy đủ và trọn vẹn về cuộc sống như nó thực sự là. Với sự hiểu biết đó hay trí 
tuệ, chúng ta sẽ đạt đến đích của con đường Bát Chánh cao thượng này, có nghĩa là 
trong chúng ta chắc chắn sẽ thôi không còn các xung đột và bắt hòa. 


Bước đầu tiên trên con đường giải thoát tâm ý là làm sạch tâm khỏi những chướng 
ngại nghiêm trọng như gây hắn, không trung thực, tàn nhẫn, đố ky, độc ác, tham lam 
v.v...đề tìm một lối thoát cho phẩm hạnh của con người về mặt thân và khẩu. Cần 
phải có trí tuệ cơ bản mới có thể phát triển được một sự phân biệt rõ ràng về những gì 
làm cho hành vi của con người trở thành một sự chướng ngại, cũng như để biết được 
qua phương cách rèn luyện nào mà từ đó đạo đức của con người mới có thể trở thành 
thứ phẩm hạnh phù hợp cho sự phát triển nội quán (Vipassana) thì cần phải có trí tuệ 
cơ bản. Đề giúp chúng ta phân biệt được đâu là những hành vi thiện và đâu là những 
hành vi bất thiện, Đức Phật đã đưa ra một cái khung gồm năm nguyên tắc đạo đức 
(giới) thiết yếu để chúng ta thực hành theo. 


Nói một cách tóm gọn, những giới này bao gồm hạn chế giết hại và gây hại , trộm cắp, 
tà hạnh, nói dối và sử dụng những chất gây say hoặc gây nghiện như rượu và ma túy. 


Những nguyên tắc đạo đức cơ bản này không có nghĩa là để kiềm chế sự phát triển 
của một người trong đời sống xã hội . Trái lại, chúng được xem như là một bước đệm 
cần thiết đối với bất kỳ sự phát triển tinh thần nào trong bối cảnh xã hội, tâm lý và tâm 
linh. Hiệu quả của chúng đối với sự phát triển nội quán lại còn có ý nghĩa lớn hơn rất 
nhiều. 


Hai khía cạnh của nỗ lực làm trong sạch giới hạnh của con người - hạn chế làm những 
việc bât thiện và cô găng làm việc thiện - toàn bộ hành vi hạnh kiêm, đạo đức của 
chúng ta được gói trọn trong chỉ trong hai khía cạnhnày . 


Khi khảo sát cuộc sống của chúng ta, con người có thể tự đánh giá về những tác động 
của những rối rắm do không thể kiểm soát hành vi của chính chúng ta gây ra. Người 
ta có thể tự vấn là có nên hơn chấp nhận những rối ren này như một điều không thể 
tránh khỏi trong cuộc sống của mình hay là nỗ lực khắc phục chúng một cách nghiêm 
túc . 


Nỗ lực để khắc phục chúng là tu tập chánh niệm, giữ sự tỉnh giác hơn nữa khi những 
tư tưởng bất thiện đã sinh khởi trong tâm và kiềm chế chúng. Khi tỉnh giác đã trở nên 
sắc bén, chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để ngăn chặn những tư tưởng gây phiền 
nhiễu cho chúng ta, không cho chúng sinh khởi . Nỗ lực này đi cùng với sự phát triển 
và duy trì những trạng thái tinh thần lành mạnh dần dần sẽ tịnh hóa tâm khỏi mọi sự 
kích động . 


132 


Nỗ lực trong trường hợp này là một chi của Bát Chánh Đạo (Chánh tinh tấn). Nó cùng 
vận hành với Chánh niệm và Chánh định đề tạo cho tâm sự yên tính làm tiên đê cho 
nội quán. Nội quán bao gồm Chánh kiên và Chánh tư duy . 


Một người đã đặt chân vào con đường ( Bát Chánh ) chân chánh và sau đó đi theo nó 
thì kết cuộc gặt hái được sẽ là một sự tu tập tâm, và sự tu tập này sẽ dẫn vị ấy thoát 
khỏi những rối ren bất tận giữa hai cực đoan hạnh phúc và bất hạnh do sự dính mắc 
của họ vào các đối tượng tạo ra. Chính là do dính mắc với các đối tượng mà những rối 
ren sinh khởi làm cho tâm bị ô nhiễm, và do vậy mà mọi người chỉ có thể trải nghiệm 
những khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi . 


Hạnh phúc và sự an bình nội tại cùng tột mà cuối cùng chúng ta có thể tìm thấy - một 
bàn đạp không thể thiếu cho bắt kỳ sự phát triển tâm linh nào theo Con đường (Bát 
Chánh) - thì không phụ thuộc vào bắt kỳ đối tượng nào, mà đến từ sự buông bỏ 
chúng. Thứ hạnh phúc này sẽ trường tôn, không biến mắt đi. Đây chính là hạnh phúc 
đạt được từ sự giải thoát khỏi mọi xung xung đột và bất hòa - đó chính là Níp- bàn. 


2. Vài nét phát thảo về thiền Vipassana ( Vipassana Bhavana) 


Vipassana - Bhavana có nghĩa là sự tu tập tâm để giúp chúng ta có thể nhìn thấy sự vật 
y như chúng thực sự là. Người Trung Quốc có một câu nói: ” Nếu bạn muốn biết về cây 
thông, hãy đi đến cây thông. " Đễ nhìn thấy đúng bản chất của sự vật, người ta phải 
xem xét chúng , không phải qua lý thuyết, nhưng ngay tại chỗ. Điều đó có nghĩa là 
chúng ta bắt đầu nghiên cứu chính thân và tâm của mình bằng cách quan sát các tiến 
trình của chúng từng khoảnh khắc một ngay trong giây phút hiện tại. Để có thể thực 
hiện được sự quan sát này, chúng ta cần có chánh niệm (sati). 


Một thuật ngữ, có nghĩa tương đồng với Vipassana, là satipanñña, có nghĩa là sự thiết 
lập chánh niệm. Chánh niệm cần thiết cho việc quan sát phân tích tâm và thân, đơn 
thuần chỉ như vậy thôi. Nó là một sự chú tâm khách quan, không thiên vị trên các đối 
tượng được quan sát, không có tư duy khái niệm xen vào trong sự quan sát. 


Phải tự giới hạn lấy chính nó như vậy thì chánh niệm mới có được sự chú tâm sâu sắc 
trong việc ghi nhận sự sinh khởi và hoại diệt của một đối tượng danh hoặc sắc (thân 
hoặc tâm) y như nó đang thực sự xảy ra. Ví dụ, khi chúng ta có sự nhận thức rằng có 
tiếng động đang xảy ra, chánh niệm ngay lập tức ghi nhận “nghe, nghe”. Khi trí tuệ về 
việc nghe thấy cái gì đó đang sinh khởi, tâm sẽ ghi nhận việc nghe đó trong thực tế 
chỉ là một sự hay biết và không quan tâm gì thêm nữa bởi vì một tiến trình khác đã 
đang xuất hiện. 


Sự “buông bỏ” này - không còn quan tâm thêm nữa ( về đối tượng) - là thiết yếu cho 
việc thiệt lập một năng lực chánh niệm sắc bén. Nó cho phép chúng ta theo dõi một 
cách chính xác sự sinh khởi và hoại diệt của tât cả các tiên trình này. 


Để hiểu được chánh niệm là gì và để có thể áp dụng nó một cách đúng đắn, chúng ta 
phải phân biệt rõ ràng giữa chức năng của chánh niệm với sự chú tâm bình thường 


133 


của con người trong các hoạt động khác nhau của họ. Chánh niệm không phải chỉ là 
sự quan tâm nhiêu hơn một chút so với sự chú tâm bình thường. 


Chú ý ( manasikara ), theo nghĩa tổng quát của nó, là đang quan tâm đến một đối 
tượng, xem xét và đối chiếu nó với kinh nghiệm quá khứ cũng như dự đoán sự hữu 
dụng của nó trong tương lai - “Cái này tốt đây. Tôi muốn cái này ". Cái kiến thức cho 
rằng đối tượng là đẹp bắt nguồn từ một kinh nghiệm trước đó. Mong muốn có nó hoặc 
giữ nó là do kỳ vọng rằng nó sẽ đem lại cho chúng ta một sự dễ chịu tương tự trong 
tương lai. Do những nếp thói quen về sự thích và không thích này mà chúng ta quan 
tâm đến đến các đối tượng với các mức độ khác nhau. 


Chánh niệm không phân biệt đối tượng. Giữa nó và đối tượng không có sức hấp dẫn 
và cũng không có sự xua đuổi. Chánh niệm chỉ đối mặt với những gì đang sinh khởi 
trong giây phút hiện tại mà không đánh giá đối tượng cụ thể như thế nào theo cảm xúc. 
Chánh niệm chỉ ghi nhận trong giây phút hiện tại, ngay ở đây và bây giờ . 


Khi chúng ta ghi nhận đối tượng một cách chính xác, chúng ta sẽ thấy chúng sinh khởi 
và hoại diệt ngay tức khắc, và chúng ta cũng sẽ thấy rằng cái khoảnh khắc khi mà đối 
tượng biến mất đi cũng đã là quá khứ, không có cách nào để làm cho chúng quay 
ngược trở lại . 


Mặc dù chánh niệm còn có một khía cạnh khác nữa là hồi tưởng lại những điều đã 
được ghi nhận trước đây, nhưng nó không bám víu vào những việc này. Chánh niệm 
không cho phép lãng quên sự việc. Do đó, nó ngược lại với sự hời hợt. Tương lai là 
điểm phát sinh ngay sau. thời điểm hiện tại. Chúng ta không thể đoán được suy nghĩ 
kế tiếp của chúng ta sẽ là gì. Vì vậy, tương lai thì không chắc chắn. 


Đặc điểm cụ thể của chánh niệm là trú trong hiện tại và không dạt xa ra khỏi đối tượng. 
Khi trong tâm chúng ta bắt đầu hình thành các ý tưởng về những gì đã được ghi nhận 
trước đó thì chánh niệm trở nên suy yếu. Trú trong hiện tại có nghĩa là trú trong cái 
khoảnh khắc ngắn ngủi của một đối tượng khi nó đang thực sự hiện hữu: và khi ta đang 
kinh nghiệm nó. Tuổi thọ của các đối tượng được trải nghiệm ngắn hơn: nhiều lần so 
với thời gian chúng ta cần để chớp mắt. 


Thường xuyên, nhớ lại tình huống trong quá khứ hay bận rộn với các kế hoạch của các 
sự kiện tương lai tạo điều kiện cho các suy nghĩ mang tính suy đoán sinh khởi. Kiểu tư 
duy này chỉ đơn thuần dựa trên các giả thuyết hay giả định vì vậy có thể trở thành sự 
thật hoặc không. Chỉ chính trong khoảnh khắc hiện tại bản chất thực của sự vật mới 
trở nên rõ ràng, do không bị chi phối bởi những ý nghĩ mang tính tưởng tượng. 


Đừng để bị kích động bởi những gì đã qua, đừng hài lòng với những gì mới. Đừng 
đau buôn về những gì đã mật, đừng đê lòng ham muôn kiêm soát (Kinh Tập, 944) 


Điều này không có nghĩa là chúng ta chối bỏ sự suy nghĩ. Chúng ta phải suy nghĩ. 


Người ta phải suy nghĩ và ghi nhớ hoặc phải lên kế hoạch cho tương lai trong cuộc 
sống hàng ngày. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng mọi ý nghĩ, cho dù nghĩ về một sự 


134 


kiện thuộc quá khứ hoặc tương lai đều là đối tượng (của chánh niệm) - là ý nghĩ trong 
khoảnh khắc hiện tại. Khi chánh niệm, chúng ta thấy những suy nghĩ này vì chúng 
không thể tách rời khỏi chúng ta. Chúng được tìm thấy trong mọi vấn đề, khắp mọi nơi. 
Cho dẫu chúng là gì đi nữa, những khoảnh khắc thoáng qua đó chẳng đảm bảo được 
chút gì cho sự việc sẽ xảy ra theo cách mà người ta kỳ vọng hay không, vì chúng đơn 
thuần chỉ là những giả định. 


Kết quả của sự thanh tịnh hóa tâm qua việc ” frú trong hiện tại " là chúng ta có thể 
nhận thấy một cách rõ ràng rằng sự vật sinh khởi và hoại diệt ngay lập tức để tạo 
duyên cho một hiện tượng khác sinh khởi. Khi ghi nhận của chúng ta liên tục và sâu 
sắc, rồi thì chẳng còn có chỗ cho các suy nghĩ , ngoài những ý tưởng liên quan đến sự 
ghi nhận. 


Để giúp cho việc quan sát, ghi nhận các tiến trình thân và tâm này được chính xác và 
liên tục hơn, chánh niệm cần có một đối tượng chính (đề mục) của nó. Đề mục đó có 
thể là thuộc thân hoặc tâm. 


Đức Phật đã dạy bốn nền tảng (xứ) căn bản đề thiết lập chánh niệm. Một trong số 
chúng là thân (kaya), ba nên tảng khác thọ (vedana), tâm (citta) và pháp (dhamma) 


Xứ đầu tiên, các tiến trình thân, có thể được dễ dàng ghi nhận hơn vì bản chất của 
chúng thô. Ví dụ, khi chúng ta quan sát chuyển động phồng và xẹp của bụng khi hít vào 
và thở ra, chúng ta dễ dàng cảm nhận những chuyển động này và ghi nhận chúng. 
Chuyển động là một trong những biểu hiện của thân hay sắc (rupa). Các cảm giác 
cứng, mềm, nóng, lạnh, và đẩy v.v... sinh khởi một cách rõ ràng trong thân và chúng ta 
có thể kinh nghiệm chúng. Mọi hành giả, nếu ngồi bất động trên gối ngồi thiền trong 
một thời gian, đều có thể trải qua kinh nghiệm khác nhau trong thân. 


Các cảm giác trong thân đều do bốn yếu tố thiết yếu hoặc chính yếu tạo ra. Bốn yếu tố 
này kết hợp với nhau để tạo thành vật chất. Chúng gồm yếu tố đất (Patthavi dhatu) 
(cứng, mềm, giãn nở), yếu tố nước (Àpo dhatu) (kết dính, lỏng), yếu tố nhiệt hay lửa 
(tejo dhatu) (nóng, lạnh) và yếu tố gió (vàyo) ( chuyển động, di chyển). Bốn yếu tố này 
vận hành cùng nhau và không thể tách rời. Sự hiện diện của chúng được tìm thấy 
trong mọi vật chất. 


Khi yếu tố đất chiếm ưu thế, chúng ta cảm nhận nó như là độ cứng. Khi yếu tố lửa dẫn 
đầu, chúng ta sẽ cảm thấy nóng hoặc lạnh (nhiệt). Yếu tố gió tự thể hiện nó qua sự di 
chuyển, chuyển động. Yếu tố nước quá vi tế nên khó cảm nhận được trong cơ thể. 
Chúng ta chỉ có thể biết được yếu tố này qua sự nhận thức. 


Chúng ta hãy lấy chuyển động phông xẹp làm ví dụ. Vì đây là đề mục chính của chúng 
ta, vì vậy chúng ta lấy yếu tố gió làm đối tượng chính để quan sát. Mặc dù sự chuyển 
động luôn có mặt, nó không phải lúc nào cũng trội hơn yếu tố khác cùng vận hành với 
nó. Đôi khi cảm giác nóng thể hiện nó rõ ràng hơn sự chuyển động và chúng ta phải 
ghi nhận sự hiện diện của nóng v.v... 


135 


Đôi khi hành giả có thể nhận thấy các cảm giác khó chịu hoặc dễ chịu trong thân. Khi 
ghi nhận những cảm giác này hành giả tạm thời bỏ đối tượng chính của sự quan sát 
là sự phông xẹp của bụng qua một bên. Lúc: đó, hành giả không còn quán thân 
(kàyànupassanà ) mà đã chuyển sang quán các cảm giác hay quán thọ 
(vedanànupassanà ) 


Tương tự như vậy, trong khi thực hành ta có thể nhận thấy một trạng thái của tâm khi 
nó phân tán hoặc tập trung, lờ mờ hay tỉnh táo, câu thúc hoặc thư giãn v. v... Trong 
lúc này, cụ thê, hành giả đang thực hành quán tâm. 


Khi chúng ta ghi nhận sự sinh khởi của những cảm giác ham muốn, lo lắng, bồn chồn 
hoặc trải nghiệm niềm vui hoặc an bình nội tại, hoặc chúng ta cảm thấy năng lượng của 
chúng ta đang gia tăng v.v... chúng ta- trong lúc này- đang quán chiếu những đối 
tượng của tâm hay quán Pháp (dhammànupassanà). 


Trong lúc chúng ta tạm thời chuyển sang ghi nhận các đối tượng khác nhau, sự chuyển 
động của bụng vẫn tiếp tục tại đó. Sau khi đã quan sát và ghi nhận các hiện tượng 
khác thuộc về thọ, tâm hoặc pháp khi chúng đang sinh khởi đồng thời với sự phồng xẹp 
của bụng và trội hơn phồng xẹp, chúng ta lại quay về đề mục chính của mình (phồng 
Xẹp). 


Ghi nhận một cách chính xác sẽ đem lại cho chúng ta kiến thức đủ để ghi nhớ hiện 
tượng đã xảy ra, ngăn tâm trí không dính mắc xa hơn nữa vào chi tiệt của những gì đã 
xảy ra trước đó. 


Suy nghĩ về đối tượng được ghi nhận có nghĩa là chúng ta trong thực tế đã không còn 
nhìn sự vật y như chúng thực sự là. Ta không nên cố gắng phân tích kinh nghiệm theo 
kiểu của nhà thông thái trong khi đang thực hành vì chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để ghi 
nhận sự sinh khởi của các hiện tượng khác. 


Khi các tiến trình thân và tâm liên tục sinh khởi và hoại diệt trở này trở nên rõ ràng 
hơn, ý tưởng về tính ổn định, bám níu và nắm giữ của chúng ta bị lung lay. Trong dòng 
chảy của những thay đổi (vô thường) đang diễn ra mà hành giả đang quan sát một 
cách chánh niệm sẽ lóe lên một sự hiểu biết rằng không có gì tồn tại, không có gì là 
thực chất để hành giả (là người đang quan sát) có thể được gọi là một người đang 
nhận biết, một người đang suy nghĩ, một người đang hành động hoặc một ngươ 
đang cảm nhận. Không có một cái ngã đang điều khiển, kiểm soát có thể được tìm 
thấy trong đó. Chỉ có sự sinh khởi và hoại diệt nối tiếp theo nhau trong một dòng chảy 
liên tục, trong đó không có gì được đem từ quá khứ đến hiện tại và không có gì có thể 
đem từ hiện tại đến tương lai. 














Xu hướng của con người là bám níu và chấp thủ, nó mâu thuẫn với thực tại là sự thay 
đôi không ngừng ( vô thường ) và không có bât kỳ một cái ngã nào ( vô ngã ). Đây là 
những gì Đức Phật gọi là (dukkha) xung đột, bất hòa, bất toại nguyện . 


136 


Năng lực nội quán về bản chất nội tại của sự vật là vô thường, bất toại nguyện và vô 
ngã (anicca, dukkha, anatta) của hành giả - tuy còn yêu vì còn đang phát triển - là. điều 
quan trọng vì nó thực sự làm suy yếu các chướng ngại của hành giả như ham muốn 
thái quá đối với các cảm giác, sự sân hận, lười biếng, bồn chồn và hoài nghi v.v.. 
Chừng nào mà những chướng ngại này còn hiện diện thường xuyên trong tâm, chúng 
sẽ là gây trở ngại cho sự phát triển niệm và định. 


Niệm và định cùng nhau làm việc để thiết lập một yếu tố quan trọng khác trong việc 
thực hành, cụ thể. đó là sự hiểu biết rõ ràng hay tỉnh giác (sampajanna). Hiểu biết rõ 
ràng giúp cho chúng ta hiểu ngay lập tức những gì đang được ghi nhận. Chính trí tuệ 
được sinh ra từ việc ghi nhận sắc bén, và trí tuệ này cho chúng ta thấy một chiều kích 
nữa của những gì được thấy mà không có sự suy tư xen vào trong sự quan sát, ghi 
nhận. Chánh niệm giống như một chùm ánh sáng soi sáng đối tượng khi nó có mặt và 
tỉnh giác thấy nó đúng với những đặc điểm của nó. 


Loại định được sử dụng trong thiền Vipassana có chức năng hỗ trợ mạnh mẽ cho 
chánh niệm được duy trì liên tục. Do đó nó có đặc tính định trong từng khoảnh khắc 
một (sát —na định). Sát —na định (khaika samadhi) có khả năng song hành cùng với 
chánh niệm để theo dõi sự sinh khởi và hoại diệt của các đối tượng bằng cách duy trì 
một sự quan sát liên tục. Đây là loại định có sức mạnh thắng lướt các chướng ngại, 
giúp cho chánh niệm được sắc bén và giữ cho nó được liên tục. 


Đôi khi hành giả không còn duy trì được định sát —na do đi vào định quá sâu, và điều 
này không còn phù hợp với việc thực hành Vipassana. Sát nay định nay đã trở thành 
định an chỉ và tâm chỉ còn quan tâm đến một đề mục duy nhất. Điều này có thể xảy ra 
khi thiền sinh kinh nghiệm những cảm thọ cực kỳ dễ chịu, chẳng hạn như trải nghiệm 
một niềm vui sâu sắc hoặc cảm thấy thân trở nên nhẹ nhàng v.v... Bị lôi cuốn bởi sự 
thú vị, dễ chịu, hành giả quên ghi nhận và để mọi thứ trôi qua. Tâm nắm lấy kinh 
nghiệm dễ chịu và muốn tận hưởng nó một thời gian. Kinh nghiệm như vậy có thể đưa 
hành giả đến kết luận sai rằng vị ấy đã đạt đến một giai đoạn nào đó của nội quán và 
đây là một trở ngại cho sự tiến bộ xa hơn. 


“Cho dẫu hành giả. có thê hiễu được điêu gì từ sự quan sát bên trong hay bên ngoài, 
hành giả phải tránh tự hào về những nhận thức của mình. Bởi bậc trí nói răng điêu này 
không phải là một trạng thái thanh tịnh "(Kinh Tập 917) 


Như đã nói trước đây, hiển nhiên điều quan trọng là hành giải phải giữ một sự tỉnh 
giác sắc bén trong mọi tình huống và không bám víu vào bất cứ đối tượng nào, cho dù 
là dễ chịu hay khó chịu. Nguyên tắc chính yếu trong việc thực hành Vipassana là 
hành giả phải giữ gìn chánh niệm. Và rồi chánh niệm sẽ bảo vệ hành giả thoát khỏi tà 
kiến và si mê về những gì là chân thực hay không. 

Khi chánh niệm đã được thiết lập mạnh mẽ hơn hành giả sẽ thấy hiệu quả của nó trong 
tất cả mọi hoạt động. Do kiên trì thực hành Vipassana, hành giả dần dần có một thói 


quen chánh niệm tự nhiên, năm khía cạnh cho thấy chánh niệm có tầm quan trọng cụ 
thê. Đó là: 


137 


1. Chức năng của nó là ghi nhận khoảnh khắc sinh khởi của một đối tượng; 
2 . Đặc tính không thiên vị, vô tư của chánh niệm; 


3 .. Khả năng làm chậm lại các hoạt động của hành giả, tạo cho họ cơ hội để quan sát 
chính xác; 


4. Sát —na định giữ cho tâm tập trung vào giây phút hiện tại. 


5. Sự sinh khởi của tỉnh giác là kết quả của việc tâm được luôn giữ tỉnh táo, hay biết rõ 
ràng. 


-. Trong trường hợp rối ren phát sinh trong tâm trí, hành giả có thể bình tâm để đối 
phó với chúng hơn trước. Hành giả có thê buông bỏ chúng dê dàng trước khi chúng 
trở nên quá mạnh và áp đảo hành giả. 


-_ Tâm có xu hướng trở nên dễ bảo hơn và sẽ dễ dàng trú trong hiện tại. Gọng kềm 
của những thói quen chịu tác động bởi các điều kiện trong tâm mắt dân đi sức mạnh 
của chúng do năng lực nội quán ngày càng phát triển và tâm hiểu rằng những gì trong 
quá khứ đã hoàn toàn thuộc về quá khứ . 


Do tà kiến, hành giả nhận thấy mối quan hệ giữa nhân và quả không rõ ràng . Điều 
này thường đưa hành giả đến những kết luận sai lầm. Hiểu biết rõ hơn về những gì 
đang có mặt trong hiện tại sẽ tạo cho hành giả một sự thận trọng trong hành vi của 
mình, nhận ra rằng những nhân mới, với quả trong tương lai của chúng là được tạo ra 
trong hiện tại. Do đánh mắt giây phút hiện tại, mơ mộng đâu đó, say mê chạy theo sự 
tưởng tượng, có thể đưa hành giả đến rối rắm nếu mọi thứ trong thực tế hóa ra khác 
xa với những gì mà hành giả mong đợi. Khi phải đối mặt với kết quả của việc làm của 
mình, chúng ta không thể đồ lỗi cho bắt kỳ một ngoại lực hay tình huống bên ngoài nào 
đã xúi bẫy cho việc làm và hành động của chúng ta. 


Trong việc thực hành Vipassana, qua việc ghi nhận và hiểu biết rõ ràng, chúng ta sẽ 
dần dần hiểu rằng bằng cách nào mà những điều kiện đang xuất hiện trong chính tâm 
chúng ta và bằng cách nào mà đến lượt chúng, lại hình thành những điều kiện mới cho 
sự sinh khởi cho các tiến trình tâm và thân khác. 


Giá trị tình cảm của các thói quen bám chặt trong tâm dựa trên sự đánh giá về người 
và vật, kể cả hoạt động của chính chúng ta sẽ giảm bớt. Khi chúng ta phản ứng với sự 
vật, mọi thứ trở nên mơ hồ và rối rắm do cảm xúc được đưa vào trong các phản ứng đó 
nên đã không được hiểu một cách đúng đắn. 


Không phải chính vì sự tiếp xúc của mắt với các cảnh sắc hay sự tiếp xúc của tai đối 
với cảnh thinh mà ta có sự dễ chịu hoặc khó chịu. Trong trường hợp đó, chúng ta rất 
khó để mà giác ngộ vì chúng ta không thể nhắm mắt, bịt tai v.v... Sự dễ chịu hoặc 
khó chịu đó sở dĩ có là do tâm tạo sự phân biệt, và đó cũng chính là cách mà tâm tạo 
nguồn thức ăn cho các hoạt động của chính nó. 


138 


Chỉ việc đi đến cây thông và quan sát nó thật kỹ, chúng ta sẽ học hỏi nhiều điều từ cây 
thông. Tương tự như vậy, nghiên cứu tâm (nàma) và thân (rupa) sẽ tiết lộ cho chúng ta 
một điều gì đó rõ ràng hơn về bản chất cố hữu của chúng. Khi chúng ta có được cái 
kiến thức cho phép chúng ta nhìn thấy sự vật y như chúng thực sự là, có nghĩa là 
chúng ta đã có được chánh kiến hay trí tuệ (panna). 


3. Thực hành Vipassana và những tình huống trong đời thường: 


Mọi người thường nghĩ rằng việc thực hành Vipassana chỉ giới hạn trong tư thề ngồi 
trong một số giờ nào đó, quan sát một cách chánh niệm sự phồng xẹp của bụng kết 
hợp với sự giữ tỉnh giác khi thiền hành. 


Tuy nhiên, khi một khi hàng giả đặt chánh niệm lại phía sau tọa cụ đề trở về với các 
sinh hoạt của đời sông hàng ngày, hành giả sẽ đem theo với mình một chút trí tuệ giải 
thoát như là kêt quả của quá trình thực hành nội quán. 


Vipassana trong thực tế không phải là một hoạt động bán thời gian. Sự tu tập tâm sẽ 
không có hiệu quả nếu hành giả chỉ thực sự thực hành chánh niệm trong những khóa 
thiền hoặc trong những buổi tọa thiền hàng ngày, thời gian còn lại thì lại quên không 
ghi nhận. Chánh niệm được phát triển trong một khóa tu hoặc trong những buổi ngồi 
thiền hàng ngày có thể có tác dụng của nó trong một khoảng thời gian nào đó sau đó, 
nhưng nếu hành giả xao lãng việc thực hành chánh niệm trong các hoạt động khác 
trong đời sống hàng ngày, năng lực chánh niệm sẽ nhanh chóng tàn lụi đi. Hành giả 
lại sẽ tiếp tục đãng trí (phóng dật) và nhanh chóng rơi vào những nếp thói quen suy 
nghĩ của mình như trước đây. 


Không cần nói chúng ta cũng biết rằng trong các tình huống của đời thường, chúng ta 
không thể thật sự chánh niệm như lúc chúng ta hành thiền. Nhưng một khi chánh niệm 
được tiếp tục duy trì, ngay cả chỉ ở một mức độ hời hợt, nó sẽ có lợi cho hành giả, cụ 
thể là cho thái độ của hành giả trong đời sống xã hội và cũng như trong việc thực 
hành của chính mình. 


Trau dồi thói quen làm việc có chánh niệm trong các tình huống bình thường hàng 
ngày cũng có tác dụng của nó đối với thiền tập theo nghĩa là định và niệm luôn có mặt - 
trong một chừng mực nào đó - sẵn sàng cho một sự phát triển sâu hơn để giúp hành 
giả có được sự ghi nhận sắc nét một cách liên tục, không gián đoạn. Giữ chánh niệm 
một cách liên tục ở mọi mức độ cũng sẽ giúp chúng ta không bị các chướng ngại áp 
đảo trong những tình huống đời thường. 


Lợi ích của một cái tâm luôn được chánh niệm canh phòng là trong đời sống hàng 
ngày, chúng ta sẽ ít bị quên hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta không còn phải mất 
thời gian và năng lượng tìm kiếm đồ vật đã để đâu đó mà không nhớ do lãng trí hay 
do thiếu sự chú ý. Có rất nhiều trường hợp chúng ta thấy mình ở trong tình thế bối rối, 
khó xử do không có chánh niệm. 


139 


Chánh niệm trong mọi sinh hoạt ngăn chặn những kích thích không cần thiết không 
cho chúng sinh khởi do bởi chúng ta có được một sự nhận thức đây đủ vê những gì mà 
chúng ta đã làm trước đó. Lời nói và hành động của chúng ta sẽ trở nên thận trọng 
hơn. 


Một lợi ích khác của chánh niệm là chúng ta sẽ ít mắc lỗi hơn. Chúng ta biết rất rõ 
những gì chúng ta đang làm, không cho phép mình mơ mộng hoặc cố gắng làm nhiều 
việc khác nhau trong cùng một lúc để sao cho được nhanh nhất. Chỉ thêm chút ít thời 
gian mà hành giả dành ra để thực hành chánh niệm và làm mỗi lúc chỉ một việc thôi sẽ 
giúp cho công việc có hiệu quả hơn. Chúng ta thường mắt nhiều thời gian để sửa chữa 
những sai lầm hơn là thời gian cần để làm công việc trong sự chánh niệm. 


Có những trường hợp trong đó chúng ta rất khó giữ chánh niệm. Chúng được gọi là 
những kẻ thù trực tiếp của chánh niệm. Kẻ thù đầu tiên là những cử chỉ mà chúng ta 
không thể kiểm soát được. Ví dụ, cười ầm ï, thể hiện tâm trạng vui của mình bằng cách 
vô lên lừng người khác, chắc hẳn là những hành động thiếu chánh niệm. Các bậc A la 
hán luôn luôn giữ chánh niệm và khi trải nghiệm hạnh phúc, các ngài chỉ mỉm cười. 
Trong sinh hoạt hàng ngày qua lời nói và hành động, chúng ta có xu hướng thể hiện 
rất nhiều cử chỉ không cần thiết mà chúng ta hầu như không thấy. 


Một mối nguy hiểm khác luôn rình rập chánh niệm là dòng cảm xúc sinh khởi một cách 
không kiểm soát ( khi các giác quan tiếp XÚC với những cảnh gây ấn tượng cho chúng) 
tác động vào ý thức mà chúng ta “ nuốt vào” hàng ngày . Chúng cung cấp thức ăn 
hàng ngày cho những trạng thái tâm bất thiện. Cũng có những trạng thái tâm lành 
mạnh, chẳng hạn như' lòng từ bi sinh khởi khi chúng ta nhìn thấy sự đau khổ của 
người khác. Tuy nhiên những suy nghĩ của chúng ta bắt nguồn chủ yếu từ sự chấp 
thủ, sân và si nhiều hơn những suy nghĩ mà chúng ta có thể. nương tựa vào, chẳng 
hạn những suy nghĩ về sự thân thiện, lòng từ vô tư dành cho mọi chúng sinh và những 
suy nghĩ có trí tuệ. Canh giữ các cánh cửa giác quan giúp cho chúng ta tuyển chọn 
những dữ liệu đầu vào cho tâm, không những chỉ làm cho chánh niệm của chúng ta sắc 
bén hơn mà còn giúp kiềm chế những phản ứng mang tính cảm xúc. Canh phòng các 
cửa giác quan và có sự chọn lọc hơn trong việc thu nhận các dữ liệu đầu vào sẽ không 
chỉ làm cho chánh niệm sắc nét mà cón giúp kiềm chế các phản ứng mang tính cảm 
xúc theo thói quen của một người. 


Kẻ thù thứ ba là niềm đam mê của mình. Những trạng thái tâm liên quan đến tham, sân 
và sỉ đều có mối liên hệ chặt chẽ với sự sinh khởi của các cảm xúc. Nếu không được 
làm giảm đi bởi chánh niệm, cảm xúc có xu hướng áp đảo chúng ta. Cảm xúc chủ 
yếu được xây dựng trên những quan điểm bi quan về thực tại kết hợp với khuynh 
hướng xem trọng bản ngã, thí dụ như “kinh nghiệm của tôi ", "tôi bị thương ”, v.v 


Để duy trì chánh niệm càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần 
phải có sự chọn lọc để bảo vệ mình chống lại những môi nguy hiểm này và phải kiên trì 
ghi nhận bất cứ khi nào chúng ta có thể. Sẽ rất hữu ích nếu chúng ta có thể tiếp xúc 
thường xuyên với những người mà bản thân họ cũng thực hành chánh niệm và có 
kinh nghiệm sâu sắc trong việc thực hành Vipassana. 


140 


Chúng ta nên tránh tiếp xúc, gần gũi với những người không quan tâm đến việc thực 
hành hoặc không thấy sự' lợi ích trong việc tu tập tâm mặc dù điều này không phải luôn 
luôn là một sự trở ngại đối với chúng ta. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng 
ta phải xem những người này như là những kẻ thù đầy tiềm năng cho việc thực hành 
của mình. Điều duy nhất chúng ta phải làm là bảo vệ tâm của chính mình hơn là xét 
đoán về người khác. Khi chúng ta có thể chia sẻ những kinh nghiệm tốt đẹp về lợi ích 
của sự phát triển chánh niệm cho cuộc sống của chúng ta với người khác, đây là điều 
mà chúng ta lúc nào cũng nên làm. 


Với sự kiên trì ghi nhận một cách liên tục, năng lực chánh niệm của chúng ta sẽ trở nên 
tự nhiên và dân dân sẽ trở thành một thói quen. 


Phát triển sự đơn thuần chú ý hay chánh niệm ( sati ) là một công cụ nhằm chấm dứt 
những xung đột nội tâm (dukkha) và bất hòa trong cuộc sông của chúng ta, phiên não 
không tự kết thúc trong chính nó. 


Trong việc thực hành này, sẽ hữu ích nếu chúng ta có thể nhận ra rằng mỗi khi có sự 
ghi nhận sắc bén, dukkha (khổ ) không thể phát sinh tại thời điểm mà chúng ta đang 
ghi nhận. Nếu sự ghi nhận của chúng ta sắc bén, sẽ không có khoảng hở giữa 
những khoảnh khắc ghi nhận các tiến trình thân và tâm (để phiền não có thể len vào 
tấn công). Kết quả của chánh niệm đem lại chính là sự yếu dần của dính mắc, chấp 
thủ - nguyên nhân của khổ . 


Người ta thường xem xét dính mắc, chấp thủ như là một phần không thể thiếu của đời 
sống xã hội. Theo một cách nào đó thì họ đúng. Chính vì dính mắc, chấp thủ mà người 
ta xây dựng cuộc sống gia đình hay xây dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, vì dính mắc, chấp 
thủ mà nảy sinh mâu thuẫn trong môi quan hệ xã hội giữa mọi người. Trên thực tế, 
chúng ta không chống lại sự dính mắc, chấp thủ, nhưng chúng ta nên nhận ra rằng nó 
có hậu quả của nó - đó là khổ (dukkha). 


Mặt khác , chánh niệm cũng giúp chúng ta phát triển một mối quan tâm chân chánh với 
nhau, đó là sư thân thiện vô tư, không vụ lợi (Metta ) và từ bi ( Karuna ) hoặc là chúng 
ta hoan hỷ với thành công và hạnh phúc của người khác (Mutida). Những phẩm chất 
cao thượng của tâm chỉ có thể đạt đến sự toàn hảo khi chúng không bị ngăn ngại bởi 
dính mắc, chấp thủ. Kết quả là tâm của chúng ta sẽ đạt đến một trạng thái yên tĩnh do 
không vướng vào sự ưa thích hơn. Dính mắc, chấp thủ làm cho chúng ta trở nên thành 
kiến và thiên vị. 


Áp dụng chánh niệm miên mật sẽ dẫn đến một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất vô 
thường của mọi _ hiện tượng (anicca ), cho chúng ta thấy đặc tính đối lập của nó với 
dính mắc, chấp thủ. Bởi vì dính mắc, chấp thủ có nghĩa là bám níu, năm giữ, nên nó 
gây khổ (dukkha). Khi chúng ta buông bỏ tham ái, chấp thủ, kết cuộc là chúng ta sẽ 
thoát khổ. Điều đó không có nghĩa chúng ta chỉ biết an nhiên hưởng lạc. Tự biết được 
bản chất của khổ trong cuộc sống của chúng ta là như thế nào và dần dần thoát khỏi 
nó, chúng ta sẽ có lòng bi mẫn đối với chính bản thân mình cũng như với những người 
khác. 


141 


Khi tự biết những gì là khổ trong cuộc sống của mình và dần dần thoát khỏi nó, người 
ta sẽ có lòng từ bi đối với chính mình và người khác nhất là khi chúng ta nghĩ đến nỗi 
sợ của việc trôi lăn bất tận trong vòng sinh tử luân hồi. Một khi đã thanh lọc tâm khỏi 
mọi trạng thái phiền não, chúng ta có thể giúp đỡ người khác một cách hiệu quả hơn 
mà không dính mắc với lợi những ích cá nhân vì đây là cái có mối quan hệ chặt chẽ 
tham ái và chấp thủ. 


4. Hướng dẫn thực tiễn cho việc thực hành Vipassana 


Đối với hành giả, điều quan trọng là phải hiểu thấu đáo những lời giảng dạy, hướng 
dẫn về thiền Vipassana và áp dụng chúng một cách chính xác. Mặc dù có một số 
phương pháp thực hành Vipassana khác nhau, chúng đều nhằm mục đích là phát triển 
năng lực nội quán và trí tuệ bằng cách quan sát các tiến trình tâm và thân ( nama - 
rupa). Đề leo lên một ngọn núi, chúng ta có thể sử dụng các khả năng và kỹ thuật khác 
nhau nhằm lên tới đỉnh. Tất cả những ai bắt đầu leo núi, đều muốn cách này hoặc 
cách khác để lên đến đỉnh. 


Chúng ta hãy bắt đầu với một phương pháp và không nên kết hợp nó với các hướng 
dẫn khác hoặc kết hợp nó với những phương pháp khác. Việc này chắc chắn sẽ dẫn 
đến sự rối rắm, nhằm lẫn, và đi ngược lại với mục đích của Vipassana. Mục đích cụ 
thể của Vipassana là để đạt được sự rõ ràng, không nhằm lẫn hoặc trí tuệ. Trước khi 
bắt tay vào việc thực hành Vipassana hành giả nên xem xét kỹ lưỡng những điểm sau 
đây. Chúng ta nên biết mục đích của việc bắt đầu thực hành Vipassana của mình có 
phù hợp với mục đích của Vipassana hay không. 


Hành giả nên biết rõ rằng thực hành Vipassana đòi hỏi một “ tính thần chiến đấu” nhất 
định nào đó theo nghĩa là không bỏ cuộc quá dễ dàng. Hành giả có thể được so sánh 
với một chiến binh đang ra chiến trường để chinh phục phiền não, tức là đau khổ dưới 
mọi hình thức, hoặc biểu hiện ra ngoài hoặc được che đậy. Nó đòi hỏi chúng ta phải 
chân thực, rạch ròi đối với chính mình. Chúng ta phải can đảm và không quá tự hào để 
có thể thừa nhận những điều kém khả ái, không dễ thương trong chính mỗi chúng ta 
và phải sẵn sàng đối mặt để loại trừ chúng. 


Trong bắt kỳ một trận chiến nào, người ta cũng cần nghỉ ngơi đôi chút để phục hồi sức 
mạnh. Chúng ta nên tránh sự căng thẳng quá mức. Việc thực hành của chúng ta sẽ có 
hiệu quả nếu chúng ta làm cho tâm an tịnh và phát triển dần dần định và niệm để làm 
vũ khí trang bị cho nó. Nếu không có sự kiên nhẫn và tự chấp nhận, việc thực hành sẽ 
trở nên mất quân bình. Tự chấp nhận có nghĩa vào thời điểm chúng ta khởi sự thực 
hành, bản thân chúng ta như thế nào CỨ chấp nhận mình như thế ấy. Những ý tưởng 
về bản thân, những gì mà chúng ta muốn hoặc không muốn mình như vậy, sẽ là một 
trở ngại cho sự tiến bộ và chắc chắn không phải là kết quả của một sự nội quán sắc 
bén. 


Khi bắt đầu thực hành, chúng ta nên mặc quần áo rộng để che chở cơ thể. Trong một 


khóa tu, chúng ta nên bỏ mọi vật dụng của chúng ta trong cốc (kuti) hoặc trong phòng 
một cách trật tự và sắp xêp sao cho thuận tiện khi sử dụng. Như vậy, chúng ta sẽ 


142 


không phải mất thời gian và năng lượng để tìm kiếm những thứ mà chúng ta cần. 
Chúng ta chỉ nên mang theo những thứ cân thiệt nhất. Không nên đọc sách và việt 
lách. 


Ngay từ lúc bắt đầu khóa tu, chúng ta cố gắng đề làm cho mọi hoạt động chậm lại và 
giữ im lặng nghiêm ngặt. Nói chuyện là một trở ngại đáng kê đôi với một người đang 
thực hành Vipassana tích cực. 


Việc quan trọng là đầu tiên hết chúng ta phải lưu ý đến tư thế của chúng ta. Chúng ta 
nên ngôi xêp bằng trên một cái gối nhỏ đặt trên chiếu hoặc trên một tắm vải lót. Hai đầu 
gối phải chạm sàn , lưng thẳng, (phần trên của ) hai cánh tay buông thẳng xuống. 

Hai bàn tay đặt nhẹ nhàng trên đùi, tay phải đặt bên trên tay trái, lòng bàn tay ngửa lên 
trên, các ngón tay chạm nhẹ vào nhau. 


Mặt phải được giữ thư giãn, mắt nhắm và miệng khép lại. 


Để thư giãn thân, chúng ta hít vào sâu và thở ra chằm chậm ba lần. Sau đó chúng ta 
từ từ hướng sự chú ý đên bộ phận cơ thê được gọi là bụng. 


Khi chúng ta có thể cảm nhận sự chuyển động của bụng một cách rõ ràng, chúng ta bắt 
đầu quan sát nó bằng cách dùng tâm ghi nhận theo những gì mà chúng ta phân biện. 
Khi hít vào thấy bụng phông lên, chúng ta ghi nhận “phồng”, tương tự khi thở ra bụng 
xẹp xuống chúng ta ghi nhận (xẹp). Chúng ta không nên hình dung thấy bụng của 
chúng ta ra sao hay nhìn nó. Nếu chuyển động của bụng không rõ ràng, chúng ta có 
thể đặt tay nhẹ nhàng lên bụng để cảm nhận sự phông, xẹp của nó cho rõ ràng hơn 
và ghi nhận theo cách đã nói trên. 


Lúc đầu mới thực hành, không nên lưu ý đến các đối tượng khác trừ phi chúng trở nên 
quá nồi trội và chúng ta không thể phớt lờ chúng được. Ví dụ, khi có cảm giác đau, 
chúng ta ghi nhận “đau " một vài lần. Và rồi không quan tâm gì thêm đến cái đau nữa, 
chúng ta quay trở lại với đối tượng thiền ban đầu, đó là sự chuyển động của bụng. Nếu 
đau vẫn tiếp tục, chúng ta lại ghi nhận nó theo cách này. Chúng ta không nên thay đổi 
tư thế. Chỉ khi cái đau trở nên không còn chịu đựng nỗi, chúng ta mới quyết định đồi 
oai nghi. Nếu chúng ta thực hành như vậy thật chánh niệm, chúng ta có thể quan sát 
mọi sự thay đổi diễn ra trong thân lẫn tâm. 


Không nên bắt đầu ghi nhận các hiện tượng khác trước chúng ta ghi nhận chuyển động 
phông, xẹp của bụng được rõ ràng và có thể dán tâm lên đó để theo dõi nó trong một 
thời gian mà không có sự gián đoạn. Sau đó, khi chánh niệm trở nên sắc bén hơn, và 
khi các hiện tượng khác trong thân và tâm nổi trội hơn so với phồng, xẹp của bụng, 
chúng ta theo đó mà ghi nhận các hiện tượng nồi trội khác đó . Sau khi ghi nhận chúng 
xong, chúng ta lại quay về với đối tượng căn bản là phồng xẹp. 


Trong khi ghi nhận , điều quan trọng là phải biết cái gì đang được ghi nhận. Để có được 


kiến thức đó, hành giả “đặt tên hoặc dán nhãn” cho cái gì đang sinh khởi và được ghi 
nhận. Có nghĩa là hành giả dán nhãn hoặc đặt tên cho cái đối tượng đang được hay 


143 


biết theo đúng bản chất của nó, chẳng hạn “suy nghĩ” trong khoảnh khắc hành giả 
nhận thấy có sự suy nghĩ. Tương tự như vậy, chúng ta có thể ghi nhận nghe, ngửi, 
nóng, đau, ngứa v.v... khi chúng là những đối tượng của cái biết của chúng ta. Chúng 
ta nên đặt tên thật ngắn gọn, không lưu ý đến đối tượng nhiều hơn mức cần thiết để 
hay biết nó. Trong trường hợp chúng ta không biết làm thế nào đề phân loại một đối 
tượng, chúng ta bỏ qua nó và ghi nhận các đối tượng sinh khởi kế tiếp. 


6. Thiền hành 


Mặc dù thiền hành trong việc thực hành không được chú ý nhiều như' thiền tọa, song 
cả hai đều có tầm quan trọng như nhau. Chúng ta nên thực hành thiền hành và thiền 
tọa như nhau. Trong cả hai hình thức thực hành này, yếu tố chuyển động (yếu tố gió) 
là đối tượng của sự ghi nhận mặc dù chúng thuộc hai tư thế khác nhau. 


Khi hành giả quyết định đi thiền hành, hành giả thay đổi tư thế từ ngồi sang đứng một 
cách chánh niệm bằng cách chống hai tay để đỡ thân đứng lên. Chúng ta nên lưu ý 
đến tư thế đứng cũng như mọi tư thế khác. Chúng ta phải dành thời gian để quan sát 
sự chuyển động của thân trong khi đứng. Chúng ta từ từ hướng tâm đến bộ phận của 
cơ thể mà chúng ta đang đứng trên đó, cụ thể hai hai bàn chân. Khi bắt đầu bước đi, 
chúng ta ghi nhận các chuyển động khác nhau như nhắc chân lên, đưa chân về phía 
trước, đặt chân xuống và ấn bàn chân v.v... 


Khi mới bắt đầu thực hành thiền hành, chúng ta có thể bước chậm hơn một chút hơn 
so với tốc độ của người bình thường, ghi nhận các bước, phải, trái. Dần dần chúnng ta 
có thể di chuyển chậm hơn nữa và bước chậm chừng nào càng tốt chừng ấy. Việc này 
cho chúng ta cơ hội để quan sát một cách chánh niệm hơn các tiến trình khác nhau 
trong khi đi. 


Trong khi đi, chúng ta không nên đưa mắt nhìn xung quanh mà giữ cho đôi mắt khép 
hờ nhìn về phía trước hướng xuống sàn nhà. Đến cuối con đường thiền hành, chúng 
ta lại ghi nhận “đứng” trước khi bắt đầu xoay người lại. Chúng ta có thể xoay người 
thật chậm rãi trong ba bước chân, cần thận ghi nhận những gì mà chúng ta hay biết. 
Sau khi đã quan sát xong tư thế đứng, chúng ta lại bắt đầu đi. Khi có những suy nghĩ 
mắt làm tập trung, chúng ta nên dừng lại cho dẫu là chúng ta đang ở tư thế nào khi 
đang đi, bàn chân đã nhắc lên hay chưa? Chúng ta đưa sự chú tâm trở về với thực tại 
và tiếp tục bước đi. Khi chúng ta muốn thực hành thiền tọa trở lại, chúng ta từ từ đi về 
chỗ ngồi của mình và ngồi xuống một cách chánh niệm, ghi nhận bát cứ điều gì được 
phân biện một cách rõ ràng. 


Trong tất cả các hoạt động khác như ăn, uống, nhai, nuốt, tắm, mặc quần áo, nằm 
xung v.v... chúng ta phải duy trì ghi nhận một cách kiên định, không đê tâm phóng đi 
lang thang hoặc rơi vào sự tưởng tượng v.v... 


Khi chúng ta có được năng lực nội quán sâu sắc hơn một chút về các hoạt động của 
chính mình trong một khóa tu, chúng ta sẽ dê dàng duy trì chánh niệm hơn trong các 


144 


tình huống hàng ngày. Ghi nhận một cách chánh niệm và làm chậm lại các hoạt động 
của chúng ta là hai yêu tô không thê thiêu trong việc thực hành chánh niệm. 


7 . Một số điểm cần ghi nhớ 


Cần nhớ rằng trong việc thực hành Vipassana, chúng ta chỉ đơn thuần ghi nhận mọi 
hiện tượng mà không đánh giá chúng tốt hay xấu do chúng ta thích hoặc không thích 
chúng. Chúng chỉ hiện hữu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và sau đó hoại diệt ngay 
tức khắc. Chúng ta phải cố gắng hay biết từng khoảnh khắc sinh khởi và hoại diệt của 
từng đối tượng. 


Những từ “nghiên cứu” hoặc “xem xét” được dùng để nói đến sự cởi mở, không thành 
kiến, dựa vào đó mà chúng ta có thể phân biện sự vật theo đúng bản chất thực sự của 
chúng và hiểu chúng một cách đúng đắn. Ví dụ, khi một hành giả nhận ra rằng mình 
đang phóng tâm, hành giả ấy, với sự tỉnh giác, có thể ghi nhận sự phóng tâm ấy ngay 
tức khắc cho dù suy nghĩ đó bắt nguồn từ tham, sân hoặc si. Khi chánh niệm là sắc 
bén và tỉnh giác có mặt, chúng ta không phải mất thời gian để có được sự hiểu biết 
đó. 


Hành giả phải luôn ghi nhớ rằng thực tế không có cái gì là " tốt " hoặc. "xấu" trong thiền 
tập. Cái mà chúng ta cân chỉ là chánh tỉnh tân đề có thê thây những gì xảy ra trong 
thân và tâm ngay trong khoảnh khắc hiện tại một cách chánh niệm. Bất kỳ ý tưởng nào 


À & Ai¡t 


về “việc thực hành của tôi“ đều dựa trên tư duy khái niệm về tự ngã . 


Đề đi đến một sự hiểu biết sâu sắc về bản chất nội tại của sự vật, bao gồm cả cuộc 
sống của chính mình, chúng ta nên nỗ lực phát triển thiết lập chánh niệm. Thực sự 
hiểu biết về trách nhiệm của chúng ta trong cuộc sống giúp chúng ta thoát khỏi những 
xung đột bên trong, thoát khỏi những cuộc tranh cãi và rồi ren. 


Bởi vì chúng ta sống chúng ta có trách nhiệm để làm một điều gì đó cho cuộc sống 
này. Điều mà chúng ta có thể làm đó là phát triển nội tâm của chính mình cũng như 
bối cảnh của xã hội. Mọi nỗ lực nghiêm túc để làm chấm dứt tất cả xung đột (dukkha) 
trong tự thân, trong thực tế, là một thái độ xã hội ( thái độ giữa con người và con 
người) tốt nhất mà chúng ta có thể có .. 


Một người khi đã. đã vượt qua sự xung đột và bất hòa trong cuộc sống của chính mình, 
người ây cũng sẽ không tạo ra bất kỳ rắc rỗi nào cho bât kỳ ai khác. Một người như vậy 
là một người hạnh phúc 


Chú thích: 


[Ƒ] Khi chúng ta buông lỏng dòng ý thức và quan sát nó, chúng ta sẽ thấy tâm có 
khuynh hướng đi ngược vê quá khứ hoặc phóng tới tương lai. Chúng ta sẽ thấy tâm bị 
cuôn hút vào những lo toan của công việc, suy nghĩ, toan tính cho các dự án của 
tương lai. Khi hồi tưởng về quá khứ, về những việc mà chúng ta đã làm khiến cho “cái 
tôi, cái ta” của chúng ta không hoàn hảo dưới mắt của mọi người chung quanh (theo 


145 


quan niệm tốt- xấu, đúng -sai mà tâm của chúng ta đã bị lập trình qua sự giáo dục của 
gia đình, học đường, theo quan niệm xã hội ...), tâm của chúng ta sẽ phản ứng dữ dội 
vì sự hồi tiệc. Đây là ý của tác giả khi nói “Con người bị những phản ứng như vậy tân 
công suôt cả ngày” do cảm xúc đã len vào dòng suy nghĩ của chúng ta. 

Theo: Practical guidelines for Vipassana 


Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí 


146 


Không được phép bán Pháp như món hàng ngoài chợ 


Được phép in ấn sách này dưới mọi hình thức để ấn tống như món quà Pháp bảo mà 
không cần xin phép. Cắm hoàn toàn việc in ấn sách này dưới bất kỳ hình thức nào với 


mục đích thương mại. 


Bản quyền thuộc về thiền viện Phước Sơn 
Trung tâm thiền Vipassana (Tứ Niệm Xứ) 
368 suối Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 


WwWw. thienvienphuocson.net 


147 


148 


